PHÂN TÍCH 
THỊ TRƯỜNG 


CHỨNG 
KHOÁN 


MASTERING THE MARKET CYCLE: 
Getting the Odds on Your Side 


Copyright © 2018 by Howard Morks. 
All rights reserved. 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
Làm chủ chu kỳ thị trường và tâm lý nhà đầu tư để 
trở thành người thống cuộc 
Bản quyền Tiếng Việt © 2018, 
Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books 


>) Không phần nào trong cuốn sóch này được sœo chép hoặc chuyển sang 
bất cứ dạng thức hoặc phương tiện nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm 
hay bất cứ hệ thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không có sự 
cho phép bồng văn bản của Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 
1980 Books. 


© CC Noi ến phẩm cúc 1980 Books đều được ïn trên chết liệu giấy cao cấp 
và ơn toàn. 


LÊ AC, 


Liên hệ về các vốn đề chung vờ bẻn dịch, bán thảo: 1980books@gmoil.com 
Liên hệ dịch vụ tư vốn vờ đợi diện giao dịch bản quyền: right.1980books@gmoil.com 
Liên hệ về phới hành, kinh doanh: soles.]280books@gmail.com 


Howard MarkS giết 
Nguyễn Minh Chung dịch NEW VN. 
-_ TỊHE5 - 
N SELLER 


MASTERING 


KHOÁN 


Làm chủ chu kỳ thi trường và tâm lý nhà đầu tư 


để trở thành người thắng € 


1988 
NHÀ XUẤT BẢN. 
ĐỀ HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 


uộc 


THE MARKET CYCLE đo 


. NA nh - 


— ?Ä*1ã5M btawadj + 


Song ÔN Si qgyấy. . “ 
han 

"ấk . 

l í 

1.!9vYyờ _ENajg 31H†f 2W 15TOAM ' 


JMÏT IÃMHH - 
2wDu fT IHT : 


Ệ 


1Ì gÃ ly Tế 
cịị^ xăm (6A đáy ti† ha 


h Ỉ 
#3 4g, | 
. 4 | 


Gửi tất cả tình yêu của tôi tới Nanc, Jane, Justin, Rosie nà Sam, 
Andreu oà Rachel 


Mục lục 


Giới thiệu 


~ 


© œ 1x Øơœ œ + @œ N 


Tại sao phải nghiên cứu về chu kỳ? 

Bản chất của chủ kỳ 

Sự đều đặn của chu kỳ 

Chu kỳ kinh tế 

Sự tham gia của chính phủ trong chu kỳ kinh tế 
Chu kỳ lợi nhuận. 

Sự dao động trong tâm lý của các nhà đầu tư 
Chu kỳ thái độ đối với rủi ro 

Chư kỳ tín dụng. 

Chu kỳ nợ xấu 

Chu kỳ bất động sản 

Kết hợp tất cả - Chu kỳ của thị trường, 

Cách đối phó với chu kỳ thị trường 

Định vị chu kỳ 

Những giới hạn của đối phó 

Chu kỳ thành công. 

Tương lai của chu kỳ 


Điều cốt lõi của chu kỳ 


107 
119 
143 
189 
221 
231 
251 
279 
329 
349 
359 
379 
391 


Giới thiệu 


là The Most Important Thing: LĨncommon Sense for the 

Thoughtfal Inoestor (tạm dịch: Điều quan trọng nhất: 
Những phán đoán bất thường của những nhà đầu tư thận trọng). 
Nó liên quan đến những vấn đề mà các nhà đầu tư đặc biệt chú 
ý. Trong cuốn sách đó, tôi có đề cập rằng “yếu tố quan trọng 
nhất cần được quan tâm là chu kỳ”. Tuy nhiên, thực tế là tôi đã 
gắn mác “điều quan trọng nhất” cho 19 vấn đề khác nữa. Trong 


B ảy năm trước, tôi có viết một cuốn sách với nhan đề 


đầu tư sẽ không chỉ có một vấn đề quan trọng nhất. Mỗi một 
yếu tố trong 20 yếu tố tôi đã thảo luận trong The Most Important 
Thỉng chắc chắn là đều thiết yếu đối với bất cứ ai có khao khát 
trở thành nhà đầu tư thành công. 

Vince Lombardi, một huấn luyện viên huyền thoại của đội 
bóng Green Bay Packers đã nổi tiếng vì câu nói: “Chiến thắng 
không phải là tất cả, nó là thứ duy nhất.” Tôi chưa bao giờ có thể 
hiểu được ý nghĩa thực sự trong câu nói của Lombardi, nhưng 
có một điều không thể nghỉ ngờ là anh ấy coi chiến thắng là điều 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


quan trọng nhất. Tương tự như vậy, tôi không thể nói rằng sự 
hiểu biết về các chu kỳ là tất cả mọi thứ trong đầu tư, hay nó là 
điều duy nhất; nhưng đối với tôi, nó chắc chắn là yếu tố phải 
đứng hạng đầu trong danh sách. 

Phần lớn các nhà đầu tư vĩ đại mà tôi biết đến trong những 
năm qua đều có khả năng phán đoán đặc biệt đối với sự hoạt 
động của chu kỳ thị trường nói chung, và với vị trí của chúng 
ta ở thời điểm hiện tại nói riêng. Khả năng này cho phép họ 
thực hiện các danh mục đầu tư vượt trội. Thời điểm chu kỳ tốt, 
kết hợp với một phương pháp đầu tư hiệu quả, cũng như sự 
tham gia của những nhà đầu tư giỏi là những nhân tố chủ yếu 
đóng góp vào sự thành công của công ty tôi, Công ty Quản lý 
vốn Oaktree. 

Bởi vì tôi tìm thấy một vài điều đặc biệt về sự biến động của 
các chu kỳ, bởi vì phần lớn các khách hàng của tôi đều đặt ra 
một câu hỏi là chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ đó, và 
cuối cùng, bởi vì mới chỉ có rất ít người viết về bản chất cần thiết 
của chu kỳ - nên tôi đã quyết định viết một cuốn sách theo sau 
The Moat Important Thing để dành toàn bộ nội dung khám phá 
về chu kỳ. Tôi hy vọng các bạn sẽ thấy nội dung này là hữu ích. 


% 


Một số kiểu mẫu và sự kiện thường xuyên xảy ra trong môi 
trường của chúng ta, nó sẽ tác động đến hành vi và cuộc sống. 
Mùa đông sẽ lạnh và nhiều tuyết hơn so với mùa hè, ban ngày 
thì sáng hơn ban đêm. Do vậy, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho 
những chuyến trượt tuyết vào mùa đông và những chuyến du 
lịch trên thuyền vào mùa hè; đồng thời công việc và các hoạt 


10 


HOWARD MARKS 


động giải trí của chúng ta sẽ diễn ra vào ban ngày, còn ban đêm 
là thời gian dành cho những giấc ngủ. Chúng ta bật đèn để chiếu 
sáng vào buổi tối và tắt chúng khi đi ngủ. Chúng ta cũng sẽ 
chuẩn bị những chiếc áo khoác thật ấm khi mùa đông đến và 
những bộ đồ bơi dành cho mùa hè. Dù có một vài người thư 
giãn bằng cách bơi trên đại dương vào mùa đông, và một số 
người chọn làm việc vào ban đêm để có nhiều thời gian rảnh rỗi 
vào ban ngày, nhưng phần lớn chúng ta đều tuân theo những, 
thói quen thông thường, có tính chất định kỳ, nó khiến cho cuộc 
sống hằng ngày trở nên đễ dàng hơn. 

Chúng ta sử dụng năng lực để nhận biết và thấu hiểu những 
kiểu mẫu này, do đó có thể đưa ra các quyết định một cách dễ 
dàng, tăng lợi ích cho bản thân và tránh phiền toái. Một điều rất 
quan trọng là chúng ta phụ thuộc vào những hiểu biết sẵn có của 
bản thân về những kiểu mẫu có tính chất định kỳ, do vậy chúng 
ta sẽ không phải xem xét lại từ đầu mỗi lần đưa ra quyết định. 
Chúng ta biết rằng những cơn bão thường có khả năng xuất hiện 
vào tháng 9, vì thế ta sẽ tránh đi đến vùng biển Caribe vào thời 
gian đó của năm. Người dân New York thường có kế hoạch đến 
thăm Miami và Phoenix vào những tháng mùa đông, khi mà sự 
chênh lệch nhiệt độ là đương, không phải âm. Và chúng ta cũng 
không phải quyết định xem liệu nên mặc áo ấm hay áo mỏng 
mỗi khi thức dậy vào những ngày tháng 1. 

Sự vận động của nền kinh tế, các công ty và thị trường, 
cũng tuân theo những kiểu mẫu. Một trong những kiểu mẫu 
đó thường được gọi là chu kỳ. Chúng xuất phát từ những hiện 
tượng xảy ra một cách tự nhiên, nhưng quan trọng là chúng 
cũng thay đổi theo tâm lý và hành vi của con người. Bởi vì 


11 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


tâm lý và hành vi của con người đóng một phần quan trọng, 
trong việc tạo ra chúng, nên những chu kỳ này sẽ không đều 
đặn như chu kỳ của lịch hay đồng hồ, mà chúng cũng có thể có 
những lúc tốt hơn hay xấu đi tùy theo từng hoạt động. Và chu 
kỳ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà đầu tư. Nếu chúng ta 
quan tâm đến các chu kỳ thì có thể sở hữu lợi thế. Nếu chúng 
ta nghiên cứu các chu kỳ trong quá khứ thì sẽ hiểu được nguồn 
gốc và bản chất vấn đề, để có thể giữ cảnh giác trong các chu 
kỳ tiếp theo, và chúng ta không phải mất thời gian và công sức 
để tìm hiểu môi trường đầu tư một lần nữa. Khi đó, chúng ta sẽ 
tránh không bị các biến cố che mắt. Việc nắm bắt được những 
kiểu mẫu định kỳ này có thể giúp ta đưa ra những quyết định 
tốt hơn. 


kì 


Thông điệp quan trọng tôi muốn nhắc tới là chúng ta nên 
chú ý đến các chu kỳ, mà có lẽ tôi nên nói rằng: “Hãy lắng nghe 
chúng.” Trang web Dictionary.com đưa ra hai định nghĩa có liên 
quan chặt chế với nhau, nhưng có đôi chút khác biệt đối với từ 
“lắng nghe”. Định nghĩa đầu tiên là “tập trung chăm chú vì mục 
đích nghe”. Thứ hai là “chú ý“. Cả hai định nghĩa trên đều phù 
hợp với những gì tôi đang đề cập. 

Để có thể xác định đúng vị thế của một danh mục đầu tư 
theo môi trường ở thời điểm hiện tại - và theo những dự đoán 
về thị trường trong tương lai - thì các nhà đầu tư phải luôn duy 
trì một mức độ tập trung cao. Các sự kiện đều xảy ra tương 
đương đối với tất cả mọi người, những người đang hoạt động 
trong cùng một môi trường. Nhưng không phải tất cả mọi 


12 


H0OWARD MARKS 


người đều để ý đến các sự kiện này và có khả năng lắng nghe, 
nhìn nhận vấn đề như nhau, từ đó có khả năng xác định được 
những gì đã xảy ra. 

'Và một điều chắc chắn rằng không phải tất cả mọi người đều 
chú ý như nhau. “Chú ý“ ở đây có nghĩa là “tuân theo, ghỉ nhớ 
trong tâm trí, được trái tim dẫn dắt và bận tâm”. Hay nói một 
cách khác là “tiếp thu bài học và thực hiện những điều nó chỉ 
dẫn”. Có lẽ tôi có thể truyền tải ý nghĩa của từ “chú ý” tốt hơn 
bằng cách liệt kê danh sách các từ trái nghĩa của nó: lờ đi, coi 
nhẹ, không quan tâm, loại bỏ, liếc qua, thờ ơ, tránh, coi thường, 
không tuân theo, xao lãng hoặc thiếu sự chú ý tới. Những nhà 
đầu tư nếu không bao giờ để ý đến việc mình đang đứng ở vị trí 
nào trong chu kỳ thì chắc chắn sẽ phải trải qua những hậu quả 
nghiêm trọng. 


Để có thể tận dụng tối đa cuốn sách này và áp dụng nó một 
cách tốt nhất trong công việc khi giải quyết các vấn đề liên quan 
đến chu kỳ, một nhà đầu tư cần phải tìm cách nhận diện ra chu 
kỳ, đánh giá, tìm kiếm những chỉ dẫn mà nó mô tả và thực hiện 
những gì mà chúng nói với anh ta để đưa ra những quyết định 
đầu tư. (Xem phần Một uài ghỉ chú của tác giả sau đây để hiểu vì 
sao tôi sử dụng đại từ chỉ nam giới). Nếu một nhà đầu tư quan 
tâm đến các vấn đề này, anh ấy sẽ có khả năng chuyển đổi chu 
kỳ từ những điều xảy ra một cách tự nhiên, không thể kiểm soát, 
có thể gây ra những thiệt hại - thành một vấn đề có thể nắm bắt 
và tận dụng, đó chính là mấu chốt để khai thác và tạo ra những, 
hiệu suất đầu tư vượt trội. 


h 


13 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Một triết lý đầu tư thành công chỉ có thể được tạo ra thông 


qua sự kết hợp của một số yếu tố cần thiết như: 


14 


s Kiến thức nền tảng về các chuyên ngành kế toán, tài chính, 
kinh tế: cần thiết nhưng chưa đủ. 

ø Có cái nhìn tổng quan về sự vận hành của thị trường là rất 
quan trọng, bạn nên tìm hiểu nó trước khi đầu tư, nhưng 
nó phải được bổ sung, đặt câu hỏi, sàng lọc trong quá trình 
bạn đầu tư. 


Một vài quan điểm ban đầu sẽ đến từ những gì bạn đã 
đọc, vì vậy đọc là một viên gạch cần thiết giúp xây dựng 
nên nền tảng. Tiếp tục đọc sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả 
tiếp cận, giúp bạn tiếp thu những kiến thức mà bạn cảm 
thấy hấp dẫn và loại bỏ những kiến thức mà bạn không 
thích. Một điều quan trọng là, đọc những kiến thức nằm 
ngoài lĩnh vực đầu tư là một điều tuyệt vời. Nhà đầu tư 
huyền thoại Charlie Munger thường xuyên chỉ ra những 
lợi ích của việc đọc rộng nhiều đề tài. Lịch sử và quá trình 
phát triển của các lĩnh vực khác cũng có thể cải thiện rất 
nhiều cho phương pháp và quyết định đầu tư hiệu quả. 


Trao đổi ý tưởng với các nhà đầu tư đồng nghiệp có thể 
là một ngưồn tài nguyên vô giá để phát triển. Do tính chất 
phi khoa học của đầu tư, việc kết thúc quá trình học hỏi và 
độc quyền sở hữu kiến thức là điều không bao giờ tồn tại. 
Đầu tư có thể thực hiện độc lập, nhưng tôi cho rằng những 
người đầu tư độc lập sẽ thiếu sót rất nhiều thứ - cả về khả 
năng nhận thức và khả năng giao tiếp. 

se Cuối cùng, không có gì thay thế được kinh nghiệm của 
bản thân. Mỗi năm tôi đều rút ra những cái nhìn khác biệt 


HOWARD MARKS 


về đầu tư và mỗi một chu kỳ mà tôi trải qua đều dạy cho 
tôi một vài điều để có thể đối đầu với chu kỳ tiếp theo. Tôi 
xem nó là một sự nghiệp lâu dài và không có lý do gì để 
dừng lại sớm. 

Viết cuốn sách này là cách tuyệt vời để tôi bày tỏ sự cảm tạ 
đối với những người đã đóng góp cho những quan điểm đầu tư 
và đời sống công việc của tôi. 

se Tôi đã nhận được sự đóng góp rất tuyệt vời từ những lời 
nhận xét của Peter Bernstein, John Kenneth Gallbraith, 
Nassim Nicholas Taleb và Charlie Ellis. 

e Tôi tiếp tục chắt lọc những nhận xét từ những người mà 
tôi đã trích dẫn trong The Most Important Thing và một vài 
người khác như Seth Klarman, Charlie Munger, Warren 
Bufet, Bruce Newberg, Michael Milken, Jacob Rothschild, 
Todd Combs, Roger Altman, Joel Greenblatt, Petter 
Kaufman và Doug Kass. Từ khi Nancy và tôi chuyển đến 
New York vào năm 2013 cùng những đứa trẻ của chúng 
tôi, tôi đã may mắn nhận được nhận xét của Oscar Schafer, 
Jim Tisch và Ajit Jain cho cuốn sách này. Mỗi một cách 
nhìn của họ về đầu tư đều đã được tôi tiếp thu. 

s Cuối cùng, tôi muốn nhắc tới những người cộng sự vô cùng 
quan trọng, những người đồng sáng lập ra Oaktree: Bruce 
Karsh, Sheldon Stone, Richard Masson và Larry Keele. Họ 
vinh danh tôi bằng việc áp dụng các triết lý của tôi làm 
nền tảng cho phương pháp đầu tư của Oaktree, và họ đã 
áp dụng một cách khéo léo (do đó nó đã được công nhận), 
giúp tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong suốt hơn 
30 năm chúng tôi cộng tác. Như sẽ được nhắc tới ở các 


15 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


phần sau, Bruce và tôi đã trao đổi những ý tưởng và hỗ 
trợ lẫn nhau gần như hằng ngày trong khoảng thời gian 
hơn 30 năm đó, và những hoạt động trao-đi-và-nhận-lại 
giữa chúng tôi, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, 
đã đóng góp một phần không thể thiếu vào sự phát triển 
của phương pháp tiếp cận các chu kỳ được đề cập trong 
cuốn sách này. 

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã 
đóng góp một phần quan trọng trong việc tạo ra cuốn sách: Biên 
tập tài năng của HMH - Rick Wolff; người đại diện năng nổ - 
Jim Levine, người đã giới thiệu tôi với Rick; người bạn tuyệt 
vời Karen Mack Goldsmith, người đã luôn cho tôi động lực để 
có thể tạo ra một cuốn sách hấp dẫn hơn; và người trợ lý đã hết 
sức hỗ trợ tôi trong một thời gian dài, Caroline Heald. Tôi cũng 
đặc biệt muốn nhắc tới giáo sư Randy Kroszner của Đại học 
Chicago, người đã giúp tôi xem xét các chương liên quan đến 
chu kỳ kinh tế và sự can thiệp của chính phủ lên nó. 


% 


Bởi vì kiến thức là một sự tích lũy, do đó chúng ta sẽ không, 
bao giờ biết tất cả, tôi luôn hy vọng được học hỏi nhiều hơn 
trong những năm tiếp theo. Trong đầu tư, không có gì hiệu quả 
mãi mãi, bởi vì môi trường đầu tư luôn luôn thay đổi, và những 
nỗ lực của các nhà đầu tư để phản ứng lại với môi trường còn 
khiến nó thay đổi hơn nữa. Vì vậy, tôi mong rằng sẽ tiếp thu 
được nhiều kiến thức hơn trong tương lai - những điều mà tôi 
chưa biết, và tôi hy vọng sẽ chia sẻ chúng trong các bài báo và 
các cuốn sách sắp tới. 


16 


H0WARD MARKS 


Một ài ghi chú của tác giả 

1. Như tôi đã đề cập trong cuốn The Most Important Thíng, tôi 
muốn đưa ra một lời xin lỗi khi chỉ sử dụng đại từ chỉ nam giới 
trong toàn bộ cuốn sách này. Nó có thể là thói quen của một tác 
giả đã bắt đầu viết sách từ hơn 60 năm về trước. Tôi cảm thấy 
việc sử dụng đại từ “anh ấy“ dễ dàng và thu hút hơn so với việc 
sử dụng cách viết “anh ấy/chị ấy”. Việc sử dụng xen kế giữa 
“anh ấy” và “chị ấy“ dường như thật cưỡng ép. Đồng thời, tôi 
cũng không thích sử dụng đại từ “họ” khi đối tượng đề cập tới 
là một người duy nhất. Những người phụ nữ xuất sắc mà tôi 
được vinh dự làm việc cùng trong suốt sự nghiệp của mình đều 
biết rằng tôi hoàn toàn coi họ là những chuyên gia và nhà đầu 
tư, y như những đồng nghiệp nam giới. 


2. Cũng giống như trong The Most Important Thỉng, để đưa ra các 
quan điểm của tôi trong cuốn sách này, thỉnh thoảng tôi sẽ 
mượn một số báo cáo gửi tới khách hàng mà tôi đã viết trong 
nhiều năm, bắt đầu từ năm 1990. Tôi cũng sẽ trích dẫn một vài 
nội dung trong cuốn sách đầu tiên của tôi. Tôi có thể dành thời 
gian nghiên cứu và viết lại chúng một lần nữa, nhưng tôi sẽ 
không làm vậy. Thay vào đó, tôi sẽ lấy những phần quan trọng 
từ các cuốn sách và các báo cáo mình từng viết mà tôi cho rằng 
nó sẽ khiến các vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Tôi hy vọng điều 
này không làm các độc giả cảm thấy cuốn sách trên tay không 
đáng giá so với những gì các bạn phải bỏ tiền. 


Để phù hợp với nội dung của cuốn sách, tôi sẽ thêm một vài 
từ hoặc xóa một vài từ trong các đoạn mà tôi trích dẫn, hoặc giữ 
nguyên cả đoạn đó nhưng sắp xếp theo một cách khác so với 
bản gốc. Bởi vì đây là các đoạn văn do tôi viết ra nên tôi nghĩ 
nó sẽ vẫn ổn khi làm như vậy mà không cần phải chú thích cho 
mọi trường hợp. Nhưng tôi làm thế chỉ để tăng tính hữu ích, 
không phải để thay đổi ý nghĩa hoặc chỉnh sửa chúng cho đúng, 
hơn sau khi có thời gian nghiền ngẫm. 


17 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


3. Và cuối cùng, như The Most Important Thing, tôi sẽ giải quyết ở 
cuốn sách này các vấn đề phức tạp liên quan đến các yếu tố có 
nội dung trùng nhau và không thể tách ra thành các phần riêng, 
biệt, đó là bản chất chung của sự đầu tư. Bởi vì một vài yếu tố 
được nhắc tới nhiều lần ở các chủ đề khác nhau, bạn cũng có 
thể thấy một vài điều sẽ được nhắc lại - trong đó tôi đã bao gồm 
những phần trích dẫn đáng chú ý từ người khác, hoặc trích dẫn 
từ cuốn sách của tôi mà tôi không thể sử dụng chỉ một lần. 

4. Chú ý rằng khi tôi nhắc đến “đầu tư”, có nghĩa là các nhà đầu 
tư đang mua, nắm giữ hoặc như chúng ta nói thì là “ôm dài 
hạn” với kỳ vọng rằng một số cổ phiếu nhất định sẽ được định 
giá cao. Điều này ngược lại với bán khống chứng khoán, tức 
chứng khoán mà các nhà đầu tư hy vọng chúng sẽ mất giá. 
Không phải lúc nào các nhà đầu tư cũng “ôm dài” thay vì “bán 
khống”, nhưng phần lớn thời gian là như vậy. Số người ở vị thế 
bán khống chứng khoán hoặc thậm chí nhận được lợi nhuận 
ròng từ bán khống (khi người bán khống có tổng giá trị tài sản 
vượt quá tổng giá trị chứng khoán mà họ nắm giữ) chỉ chiếm 
số lượng rất nhỏ so với những người đầu tư nói chung. Do vậy, 
trong cuốn sách này, tôi sẽ tập trung nói đến việc đầu tư vào 
những điều mà ta kỳ vọng sẽ tăng giá, chứ không đề cập tới 
việc bán khống và hy vọng giá cổ phiếu sẽ giảm. 

5. Cuối cùng, ý tưởng đầu tiên của cuốn sách này là chỉ đề cập 
đến các chu kỳ, nhưng khi bắt tay vào viết, tôi đã nảy ra nhiều 
ý tưởng cho các chủ đề khác nữa, như cách lựa chọn tài sản và 
cách “bắt dao rơi”1, Thay vì loại bỏ, tôi đã đưa cả những nội 
dung này vào sách. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng khi chúng được 
viết ra và cung cấp thêm thông tin, chứ không phải là những 
nội dung lạc đề. 


' “Dao rơi” là thuật ngữ chỉ cố phiếu nhanh chóng mắt giá trong thời gian ngắn. “Bắt 
đao rơi” mô tả nỗ lực bù lỗ của nhà đầu tư. 


18 


+m 


TẠI SAO PHẢÁI NGHIÊN CÚU 
VỀ CHU KỲ? 


A0o0L 


À, II ụ lỤ 


" ự1 \ „! J^ - - 


500.00 


/ 


xử 
z : 
dhn „EU "`... đu HE ÚPE in 
- 


=Á : : 
TUIBGE ˆ ^- 12BB 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Ưu thế thay đổi khi vị thế của chúng ta trong chu kỳ thay đổi. 
Nếu không thay đổi quan điểm đầu tư theo những sự thay đổi 
đó thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh bị động trong chu kỳ. Nói một 
cách khác, khi đó chúng ta đã bỏ qua cơ hội giành lấy lợi thế 
về mình. Nếu sử dụng một số hiểu biết về chu kỳ, chúng ta có 
thể tăng tiền cược và rót chúng vào các khoản đầu tư quyết liệt 
hơn - khi tỷ lệ cá cược đang có lợi cho chúng ta, hoặc ta có thể 
rút tiền ra khỏi cuộc chơi và tăng khả năng phòng thủ khi tỷ lệ 
cược đang ở thế bất lợi. 
ầu tư là chuẩn bị cho tương lai tài chính. Cách đơn 
giản để định nghĩa nhiệm vụ này là chúng ta tập 
hợp các danh mục đầu tư vào ngày hôm nay, với hy 
vọng sẽ thu được lợi ích từ các sự kiện xảy ra trong những năm 
tiếp theo. 


Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, sự thành công bao 
gồm hiệu suất đầu tư phải lớn hơn so với mức trung bình của 
các nhà đầu tư khác, hoặc vượt qua chỉ số chuẩn của thị trường 
(hiệu suất được xác định bởi hoạt động đầu tư của tất cả các 
nhà đầu tư trên thị trường). Tuy nhiên, đạt được thành công đó 
là một thử thách không hề nhỏ, mặc dù rất dễ tạo ra hiệu suất 
đầu tư ở mức trung bình, nhưng lại rất khó để vượt lên trên mức 
trung bình ấy. ' 

Một trong những yếu tố nền tảng quan trọng nhất trong triết 
lý đầu tư của tôi là tôi tin rằng ta không thể biết về những yếu 
tố mang tính chất “vĩ mô xảy ra trong tương lai”, như nền kinh 
tế, thị trường hoặc chính trị. Hoặc nói một cách chính xác hơn, 
rất ít người có khả năng biết được nhiều thông tin về các yếu tố 
vĩ mô trong tương lai hơn những người khác. Và chỉ khi chúng 
ta biết được nhiều thông tin hơn người khác (nó có thể bao gồm 


20 


HOWARD MARKS 


dữ liệu tốt hơn, xử lý các đữ liệu đã có hiệu quả hơn, biết được 
những hành động cần được thực hiện khi đã có kết quả từ việc 
phân tích dữ liệu, hoặc có đủ can đảm để thực hiện các hành 
động đó) thì sự dự đoán của chúng ta mới tạo ra hiệu suất đầu 
tư vượt mức. 

Tóm lại, nếu chúng ta có cùng những thông tin như nhau, 
cùng phân tích theo một cách, đạt được những kết luận như nhau 
và thực hiện chúng theo cách giống nhau thì chúng ta không nên 
mong đợi rằng quá trình đó sẽ dẫn đến hiệu suất đầu tư tốt hơn. 
Và rất khó để có thể duy trì hiệu suất vượt trội một cách liên tục 
khi phụ thuộc vào các vấn đề liên quan đến yếu tố vĩ mô. 

Vì vậy, theo quan điểm của tôi, cố gắng đưa ra những dự 
đoán về những yếu tố vĩ mô trong tương lai không thể giúp các 
nhà đầu tư có được hiệu suất đầu tư vượt trội. Có rất ít các nhà 
đầu tư nổi tiếng vì sở hữu hiệu suất vượt trội thông qua dự đoán 
tình hình vĩ mô. 

Warren Buffett một lần đã nói với tôi về hai yếu tố của một 
thông tin đáng giá, đó là nó phải quan trọng và nó phải được 
biết đến. Mặc dù, “mọi người đều biết“ rằng sự phát triển của 
các yếu tố vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong việc xác định 
hiệu suất đầu tư của thị trường ngày nay, “các nhà đầu tư vĩ 
mô” nói chung chỉ đạt được những kết quả đầu tư không mấy 
ấn tượng. Không phải các yếu tố vĩ mô không quan trọng, mà vì 
chỉ có rất ít người thông thạo về nó. Đối với hầu hết mọi người, 
họ không thể biết được những yếu tố vĩ mô (hoặc không biết rõ 
và đầy đủ để có thể tạo ra hiệu suất đầu tư vượt trội). 

Do vậy, tôi buộc phải từ bỏ việc dự đoán các yếu tố vĩ mô, 
một thứ sẽ mang lại những khoản đầu tư thành công cho phần 


21 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


lớn các nhà đầu tư, và tôi chắc chắn rằng bao gồm cả bản thân 
mình trong nhóm đó. Nếu như vậy, chúng ta còn có thể làm gì? 
Dù còn rất nhiều các khía cạnh nhỏ và đa dạng khác, tôi nghĩ 
rằng chúng ta có thể dành phần lớn thời gian của mình cho ba 
lĩnh vực tổng quát sau: 

s Cố gắng biết được nhiều thông tin hơn người khác về 
những điều tôi gọi là những thông tin “có thể biết được”: 
những kiến thức nền tảng về các ngành công nghiệp, các 
công ty và các loại chứng khoán. 

s Tuân theo đúng nguyên tắc, đó là cái giá hợp lý cho việc 
tham gia vào những nền tảng cơ bản trên. 

s Hiểu được môi trường đầu tư - nơi mà chúng ta đang ở 
trong đó, và quyết định xem ta sẽ định vị chiến lược cho 
danh mục đầu tư của mình trong môi trường này ra sao. 

Đã có rất nhiều người viết về hai chủ đề đầu tiên. Chúng 
tạo ra các nội dung then chốt trong “phân tích chứng khoán” và 
“đầu tư giá trị”: Sự phán đoán về việc một tài sản có thể tạo ra 
những gì trong tương lai - thường thể hiện dưới đạng thu nhập 
hoặc dòng tiền, cũng như những triển vọng nào có thể khiến tài 
sản có giá trị tại thời điểm hiện tại. 

Các nhà đầu tư giá trị sẽ làm như thế nào? Họ sẽ cố gắng 
tận dụng sự khác biệt giữa “giá cả” và “giá trị”. Để có thể làm 
được điều đó một cách thành công, họ phải (a) xác định giá trị 
nội tại của một tài sản và nó có khả năng thay đổi trong tương 
lai ra sao, và (b) xác định giá trị thị trường hiện tại của tài sản, 
so sánh với giá trị nội tại, giá trị trong quá khứ, giá trị của các tài 
sản khác và mức giá “phù hợp về mặt lý thuyết” đối với các tài 
sản nói chung. 


22 


H0OWARD MARKS 


Sau đó, họ sử dụng các thông tin này để thiết lập các danh 
mục đầu tư. Phần lớn thời gian, mục tiêu trước mắt là nắm giữ 
các khoản đầu tư có giá trị tốt nhất: những tài sản có tiềm năng 
tăng giá trị lớn nhất và/hoặc có tỷ lệ tiềm năng tăng trưởng so 
với rủi ro giảm giá trị khả quan nhất. Bạn có thể phản biện rằng 
việc thiết lập một danh mục đầu tư nên chỉ bao gồm việc xác 
định những tài sản giá trị nhất và những tài sản có giá thấp hơn 
giá trị thật. Điều đó nhìn chung có thể đúng và áp dụng trong 
thời gian dài, nhưng tôi nghĩ rằng có một yếu tố khác có thể 
mang lại lợi nhuận khi tham gia vào quá trình đầu tư: định vị 
đúng danh mục đầu tư đối với những gì có thể xảy ra trên thị 
trường trong những năm sắp tới. 

Theo quan điểm của tôi, cách tốt nhất để có thể tối ưu hóa 
việc định vị một danh mục đầu tư ở một thời điểm nhất định là 
thiết lập sự cân bằng giữa đầu tư theo xu hướng tấn công và đầu 
tư theo xu hướng phòng thủ. Và tôi tin rằng sự cân bằng giữa 
tấn công/phòng thủ nên được điều chỉnh theo thời gian để đáp 
ứng với những thay đổi về trạng thái của môi trường đầu tư, nơi 
chúa đựng những yếu tố của chu kỳ. 

Từ khóa cần chú ý tới là “điều chỉnh”. Tổng số tiền mà bạn 

đầu tư, sự phân bổ vốn của bạn giữa các khả năng khác nhau, 

và những rủi ro đối với tài sản bạn nắm giữ ~ tất cả nên được 
điều chỉnh liên tục, khi bạn chuyển từ đầu tư theo xu hướng 
tấn công sang đầu tư theo xu hướng phòng thủ... Khi chúng ta 
nhận thấy giá trị rẻ thì nên quyết liệt đầu tư, khi chúng ta nhận 
thấy giá trị đắt thì nên rút lại. 

(Bài viết “Lại một lần nữa ư?“, đăng tháng 9 năm 2017) 

Điều chỉnh vị thế của một danh mục đầu tư là nội dung chủ 
yếu của cuốn sách này. 


23 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


ầ 


“Xu hướng” là một trong những từ khóa quan trọng cần đề 
cập nếu một người muốn hiểu được lý do phải nghiên cứu chu kỳ. 

Nếu các yếu tố tác động đến đầu tư mang tính đều đặn và 
có thể dự đoán được, thì chúng ta có thể nói những chuyện gì 
“sẽ xảy ra” - giả sử như ta có thể dự đoán các yếu tố vĩ mô 
chẳng hạn. Dù thực tế không như vậy, điều đó không có nghĩa là 
chúng ta hoàn toàn không thể suy đoán tương lai. Thay vào đó, 
chúng ta có thể bàn luận về những điều có thể xảy ra hoặc nên 
xảy ra, cũng như tỷ lệ khả năng chúng sẽ xảy ra. Tất cả những 
điều đó, tôi gọi là “xu hướng”. 

Trong thế giới đầu tư, chúng ta thường xuyên bàn luận về 
rủi ro, nhưng không có khái niệm chung về rủi ro là gì hoặc 
nó sẽ tác động lên hành vi của nhà đầu tư như thế nào. Một số 
người cho rằng rủi ro là khả năng có thể mất tiền, trong khi một 
số khác (bao gồm các nhà nghiên cứu về tài chính) lại cho rằng 
rủi ro là sự biến động của giá tài sản hoặc lợi nhuận. Và còn rất 
nhiều các loại rủi ro khác - quá nhiều để có thể đề cập được hết. 

Theo quan điểm cá nhân thì tôi nghiêng nhiều về định nghĩa 
đầu tiên: Rủi ro trước hết là nguy cơ mất vốn vĩnh viễn. Nhưng 
cũng có một thứ gọi là rủi ro cơ hội: Nguy cơ bỏ lỡ các lợi ích 
tiềm năng. Kết hợp hai điều này lại với nhau và chúng ta thấy 
rằng rủi ro là nguy cơ mọi việc xảy ra không theo cách chúng ta 
mong muốn. 

Ngưồn gốc của rủi ro là gì? Một trong những triết gia đầu 
tư mà tôi yêu thích, Peter Bernstein, đã nói như sau trong bản 


24 


H0WARD MARKS 


tin Kinh tế oà chiến lược danh mục đầu tư của ông, bài viết có tựa 
đề “Liệu chúng ta có thể đo lường rủi ro bằng một con số hay 
không?” (đăng tháng 5 năm 2017): 

Về cơ bản, rủi ro nói rằng chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra... 

Chúng ta bước đi mò mẫm trong từng khoảnh khắc. Có một 

khoảng giới hạn những kết quả có thể xảy ra, và chúng ta không 

biết kết quả thực tế sẽ nằm ở đâu trong khoảng giới hạn đó. 

Thông thường chúng ta không biết được khoảng giới hạn là gì. 

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới một vài ý tưởng (được tóm tắt rất 
ngắn gọn từ bản đầy đủ được trích dẫn từ bài viết “Rủi ro lại tới 
thăm ta một lần nữa” vào tháng 6 năm 2015) mà tôi đã phát triển 
trực tiếp từ những quan điểm ban đầu của Bernstein. Chúng có 
thể giúp bạn hiểu và đối phó với rủi ro. 

Một giáo sư đã nghỉ hưu của Trường Kinh doanh Luân Đôn, 
Elroy Dimson nói rằng: “Rủi ro có nghĩa là những thứ có thể xảy 
ra nhiều hơn những thứ sẽ xảy ra.“ Đối với mỗi biến cố trong 
nền kinh tế, kinh doanh và thị trường (cùng với những điều 
khác), nếu chỉ có một điều có thể xảy ra - trong trường hợp chỉ 
có thể có một kết quả - và nếu nó có thể dự đoán được, thì tất 
nhiên sẽ chẳng có rủi ro nào hết, và cũng chẳng có điều gì là 
không chắc chắn. Và vì không có điều gì là không chắc chắn về 
những vấn đề sẽ xảy ra, nên về mặt lý thuyết, chúng ta có thể 
biết chính xác cách định vị danh mục đầu tư để tránh thua lỗ và 
thu được lợi nhuận tối đa. Nhưng trong cuộc sống và trong đầu 
tư có rất nhiều kết quả khác nhau có thể xảy ra, ta không thể 
tránh được rủi ro và những điều không chắc chắn. 


Theo những lập luận trên, ta không nên xem xét tương lai dưới 
dạng một kết quả cố định duy nhất, được định sẵn là sẽ xảy ra và 
có khả năng dự đoán được. Tương lai nên được xem là một khoảng 


25 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


phạm vi các khả năng có thể xảy ra và có tính phân phối xác suất 
(ta kỳ vọng như vậy, dựa trên cơ sở những hiểu biết chuyên sâu về 
tính có thể xảy ra của từng kết quả tương lai). Phân phối xác suất 
phản ánh quan điểm của mỗi người về các xu hướng. 

Nhà đầu tư - hoặc bất kỳ ai có hy vọng sẽ giao dịch thành 
công trong tương lai - phải hình thành những phân phối xác 
suất, dù là rõ ràng hay không chính thức. Nếu nó chính xác, 
những xác suất sẽ hữu ích trong việc đưa ra các hành động 
phù hợp. Nhưng một điều cần thiết phải ghi nhớ là ngay cả khi 
chúng ta biết các xác suất xảy ra, không có nghĩa là chúng ta biết 
chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. 

Các kết quả liên quan đến một vấn đề nhất định có thể bị tác 
động bởi một phân phối xác suất trong thời gian dài, nhưng kết 
quả của một sự kiện đơn lẻ có thể khiến mọi thứ trở nên không 
hề chắc chắn. Bất kỳ kết quả nào có trong phân phối đều có khả 
năng xảy ra, dẫu cho có rất nhiều xác suất đa dạng, bởi vì quá 
trình tạo nên các kết quả không chỉ bị ảnh hưởng bởi bản chất 
sự vật mà còn bởi sự ngẫu nhiên. Đảo ngược lại quan điểm của 
Dimson: Mặc dù có rất nhiều điều có thể xảy ra, nhưng chỉ có 
một điều sẽ xảy ra. Chúng ta có thể trông chờ điều gì sẽ xảy ra 
khi “xét trung bình”, nhưng điều đó có thể không hề liên kết với 
những điều thực tế sẽ xảy ra. 

Quan điểm của tôi về vấn đề này như sau: Sự thành công 
trong đầu tư giống như lựa chọn một người trúng số độc đắc. Cả 
hai đều được xác định bởi một tấm vé (kết quả) từ việc quay xổ 
số (phạm vi các kết quả có khả năng xảy ra). Trong mỗi trường 
hợp, một kết quả duy nhất được chọn trong số rất nhiều điều có 
khả năng xảy ra. 


26 


HOWARD MARKS 


Những nhà đầu tư vượt trội là những người có khả năng 
phán đoán tốt hơn về những tấm vé số trong vòng quay và do 
đó, họ quyết định liệu có đáng quay xổ số hay không. Nói một 
cách khác, dù những nhà đầu tư tài ba - cũng giống như các nhà 
đầu tư khác - không biết được chính xác tương lai, họ vẫn có 
hiểu biết ở mức trên trung bình về các xu hướng trong tương lai. 

Mặt khác, tôi muốn đề cập thêm một vấn đề nữa ở đây. Phần 
lớn mọi người đều nghĩ cách để đối phó với tương lai là đưa ra ý 
kiến về những gì sẽ xảy ra, có thể thông qua một phân phối xác 
suất. Thực ra tôi nghĩ rằng có hai vấn đề cần đề cập, chứ không 
phải một. Ngoài đưa ra ý kiến về những gì sẽ xảy ra, mọi người 
nên nhìn nhận về khả năng ý kiến của họ được chứng minh tính 
chính xác. Một vài sự kiện có thể được dự đoán với mức độ đáng 
tin cao (ví dụ như: liệu trái phiếu đầu tư với một mức xếp hạng, 
nhất định có trả lãi đúng như thỏa thuận ban đầu hay không?), 
trong khi một số dự đoán là không chắc chắn (liệu Amazon còn 
dẫn đầu thị trường bán lẻ trực tuyến trong mười nắm nữa hay 
không?), và một số điều hoàn toàn không thể dự đoán được 
(liệu thị trường cổ phiếu sẽ đi lên hay đi xuống trong tháng tới?). 
Ý tôi ở đây là các dự đoán không có mức độ chính xác như nhau, 
vì vậy mức phụ thuộc của ta vào chúng không nên giống nhau. 
Tôi không nghĩ rằng hầu hết mọi người nhận thức được điều 
này như đáng lẽ họ nên như vậy. 

Đây là một cách hay để nghĩ về nhà đầu tư tài ba được mô tả 
ở trên: Anh ta là người có cái nhìn sâu sắc về các xu hướng, điều 


đó cho phép anh thu được lợi thế về phía mình. 


27 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Giả sử có 100 quả bóng trong một cái bình, một số bóng màu 


đen và một số bóng màu trắng. Bạn nên cược quả bóng màu nào 


xuất hiện? 


28 


s Nếu bạn không biết gì về số lượng của từng loại bóng 
trong bình, sự cá cược sẽ chỉ là vấn đề phỏng đoán, là một 
sự suy đoán không hề có căn cứ. Tình huống tương tự xảy 
ra nếu bạn biết có 50 quả bóng màu đen và 50 quả bóng 
màu trắng. Bạn có thể đặt cược một cách khôn ngoan, 
với xác suất bóng đen và bóng trắng như nhau. Nhưng 
làm như vậy cũng chỉ giúp bạn có 50:50 cơ hội chính xác, 
không nhiều hơn. Do đó, sự cá cược sẽ không đi đến đâu 
trừ khi tỷ lệ đúng - sai giữa hai bên ít nhất cũng phải bằng 
nhau, và trừ khi bạn có thể tránh một khoản phí tham 
gia (trong đầu tư, nó là tiền hoa hồng hay giá chênh lệch 
giữa giá mua và giá bán). Đặt cược vào bóng màu đen 
hay màu trắng khi tỷ lệ đúng - sai như nhau thậm chí còn 
không sinh lãi bằng gặp may mắn, và may mắn lại là thứ 
ta không thể dựa vào. Cá cược mà lại không biết gì về số 
lượng từng loại bóng trong bình thì sẽ không sinh lãi một 
cách chắc chắn được. 

s Nhưng nếu bạn biết được một điều đặc biệt liên quan đến 
số lượng từng loại bóng trong bình thì sao? Giả sử bạn 
biết trong bình có 70 quả bóng màu đen và 30 quả bóng 
màu trắng, điều này khiến tỷ lệ chiến thắng của bạn cao 
hơn so với thất bại. Nếu bạn có thể đặt cược 10 đô la cho 
bóng màu đen với một người chấp nhận tỷ lệ cược ngang 
hàng, thì bạn có 70% khả năng sẽ nhận được thêm 10 đô 
la, và 30% khả năng sẽ mất đi 10 đô la. Như vậy, số tiền 


HOWARD MARKS 


lời dự kiến của bạn là 40 đô la sau 10 lượt chọn (Chú ý: 
Đây là kết quả trung bình đạt được sau khi chơi nhiều lần, 
nhưng chúng sẽ biến động đáng kể nếu chỉ chơi ít lượt bởi 
tính ngẫu nhiên). 

Tất nhiên, đối thủ đặt cược của bạn sẽ chỉ chấp nhận tỷ 
lệ cược ngang hàng khi bạn chọn màu đen (a) nếu anh ấy 
không biết số lượng bóng là 70% màu đen và 30% màu 
trắng, và (b) nếu anh ấy không biết rằng bạn đã biết điều 
đó. Nếu anh ta cũng biết những thông tin như bạn biết về 
số lượng các loại bóng trong bình, anh ta sẽ chỉ cho bạn tỷ 
lệ cược là 30:70 khi đặt cược bóng màu đen! và cuộc đánh 
cược này lại không thể sinh lãi. 


Nói cách khác, để chiến thắng trong một cuộc chơi 
thường xuyên hơn so với thua cuộc, bạn phải có lợi thế 
về kiến thức. Đó chính là điều mà nhà đầu tư tài ba sở 
hữu: Anh ấy biết nhiều hơn mọi người về những xu thế 
trong tương lai. 


s Tuy nhiên, một điều quan trọng cần phải nhớ là những 
gì tôi đã nói trước đó: Thậm chí nếu bạn có biết về xác 
suất - tức khi bạn có tầm nhìn vượt trội về xu hướng - bạn 
vẫn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Ngay cả khi tỷ 
lệ bóng trong bình là 70 đen và 30 trắng, bạn vẫn không 
biết quả bóng màu nào sẽ được chọn. Đúng vậy, khả năng 
chọn được bóng đen sẽ cao hơn bóng trắng, nhưng vẫn có 
thể chọn được bóng trắng với xác suất 30%. Khi mà vẫn có 
bóng trắng ở trong bình cùng với bóng đen, và đặc biệt khi 


+ Nói cách khác, người chọn bóng màu đen lúc này phải chấp người chọn bóng màu 
trắng theo tỷ lệ kèo chấp 30:70. 


29 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


các yếu tố ngẫu nhiên và ngoại sinh sẽ tác động đến quả 
bóng kế tiếp được chọn, thì không có điều gì chắc chắn về 
kết quả. 

s Nhưng sau tất cả, không cần phải chắc chắn thì cuộc chơi 
mới đáng tham gia. Một lợi thế về kiến thức liên quan đến 
các xu hướng là đã đủ để tạo ra thành công trong dài hạn. 


% 


Điều này dẫn chúng ta tới những lợi ích đạt được khi am hiểu 
về chu kỳ. Những nhà đầu tư bình thường không biết nhiều về nó: 
s Anh ấy không nắm được đầy đủ bản chất và tầm quan 
trọng của chư kỳ. 
s Anh ấy chưa đầu tư đủ lâu để trải qua nhiều chu kỳ. 


« Anh ấy không đọc lịch sử tài chính và do đó không học 
được những bài học từ chu kỳ trong quá khứ. 


se Anh ấy chủ yếu quan sát môi trường thông qua các sự 
kiện riêng biệt hơn là chú ý tới kiểu mẫu lặp lại và tìm ra 
những lý do đằng sau chúng. 

e Điều quan trọng nhất là anh ấy không hiểu được ý nghĩa 
lớn lao của chu kỳ và những gì chúng có thể nói với anh 
ấy về cách hành động. 

Những nhà đầu tư tài ba luôn quan tâm đến chu kỳ. Anh 
ta để ý xem liệu những kiểu mẫu trong quá khứ có lặp lại hay 
không, anh xác định vị trí của chúng ta trong các chu kỳ khác 
nhau và hiểu được những điều đó chứa gợi ý cho các hành động 
của anh ta. Điều này cho phép anh có những nhận định hữu ích 
về chu kỳ và vị trí của chúng ta trong nó. Đặc biệt là: 


30 


H0WARD MARKS 


« Liệu chúng ta đang ở gần với xu hướng bắt đầu đi lên, hay 
đang trong những giai đoạn cuối của quá trình đi lên đó? 

s Nếu một chu kỳ đã đi lên được một thời gian, liệu nó có 
đang đi quá xa khiến chúng ta rơi vào vùng nguy hiểm? 

s Hành vi của các nhà đầu tư cho thấy họ đang bị chỉ phối 
bởi lòng tham hay nỗi sợ hãi? 


s Họ có vẻ là người tránh né rủi ro hay là người chịu đựng 
rủi ro một cách ngu ngốc? 


s Liệu thị trường có đang quá nóng (và được định giá quá 
cao) hay đang nguội đi (và do đó rẻ hơn) bởi vì những gì 
đang diễn ra theo chu kỳ? 


® Tóm lại, liệu vị trí hiện tại của chúng ta trong chu kỳ có gợi 
ý rằng chúng ta nên tấn công hay phòng thủ? 

Nhờ chú ý đến những yếu tố này, nhà đầu tư tài ba đạt được 
ưu thế để thành công nhiều hơn thất bại. Anh ấy nắm rõ các xu 
hướng và lợi thế, do đó, anh ấy biết được những thứ mà người 
khác không biết về màu sắc các quả bóng trong bình. Anh có khả 
năng phán đoán rằng liệu cơ hội chiến thắng có lớn hơn nguy cơ 
thất bại hay không, vì vậy anh có thể đầu tư nhiều hơn khi điều 
kiện thuận lợi và ít đi khi không có ưu thế. Điều quan trọng là 
tất cả những điều này có thể được đánh giá khi quan sát cơ bản 
các điều kiện hiện tại. Như chúng ta sẽ thấy ở các chương sau, 
những quan sát này có thể cho chúng ta biết cách chuẩn bị cho 
tương lai mà không yêu cầu chúng ta phải đự đoán về tương lai. 

Nên nhớ rằng, vị trí của chúng ta trong các chu kỳ khác nhau 
có tác động mạnh đến tỷ lệ cá cược. Ví dụ, như chúng ta sẽ thấy 
ở những chương sau, cơ hội đầu tư sẽ được cải thiện hơn khi: 


31 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


e Nền kinh tế và lợi nhuận của công ty nhiều khả năng sẽ đi 

lên hơn là đi xuống. 

se Các nhà đầu tư có tâm lý tỉnh táo hơn là bị kích động. 

e Các nhà đầu tư có nhận thức về rủi ro - thậm chí tốt hơn 

nữa — họ đặc biệt bận tâm về rủi ro. 

e Giá của thị trường không tăng quá cao. 

Những đặc điểm trên (và nhiều hơn nữa) đều có những chu 
kỳ. Việc biết được chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ có thể giúp 
ưu thế nghiêng về phía chúng ta. Nói ngắn gọn, sự vận động 
trong chu kỳ sẽ định vị lại phân phối xác suất - điều ảnh hưởng 
đến các sự kiện trong tương lai. Có lẽ tôi nên minh họa bằng ví 
dụ liên quan đến lợi tức trong đầu tư: 

Khi vị trí của chúng ta trong các chu kỳ khác nhau là ở lưng 
chừng giữa, thì lợi suất kỳ vọng sẽ “bình thường”: 


Xác xuất 
tương 
đối của 
sự kiện 


0 Lợi nhuận 


32 


H0OWARD MARKS 


Khi chu kỳ được định vị một cách thuận tiện, phân phối xác 
suất sẽ dịch chuyển sang phải và lợi suất kỳ vọng tại thời điểm 
này sẽ nghiêng về hướng có lợi cho chúng ta. Vị trí thuận lợi của 
chúng ta trong chu kỳ làm tăng khả năng tạo ra lợi nhuận và 
giảm thiểu nguy cơ thua lỗ. 


Xác xuất 
tương 
đối của 
sự kiện 


0 Lợi nhuận 


Nhưng khi chu kỳ rơi vào thái cực nguy hiểm, chúng ta 
không còn duy trì được lợi thế nghiêng về mình nữa, tức những 
gì có thể xảy ra không được tốt đẹp như bình thường. Ta chỉ có 
ít cơ hội tạo ra lợi nhuận và tăng nguy cơ thua lỗ. 


33 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Xác xuất 
tương, 
đối của 
sự kiện 


0 Lợi nhuận 


Điều tương tự cũng đúng khi vị thế của chúng ta thay đổi 
trong một chu kỳ duy nhất. Ví dụ, bất kể có điều gì đang xảy ra 
đối với nền kinh tế và lợi nhuận của công ty (theo các học giả thì 
nó gọi là ceferis paribus, tức “các yếu tố khác tương đương”), thì 
lợi suất kỳ vọng sẽ trở nên tốt hơn nếu các nhà đầu tư thất vọng, 
và sợ hãi (do vậy làm cho giá chứng khoán giảm), và lợi suất kỳ 
vọng sẽ xấu đi khi nhà đầu tư cảm thấy hào hứng và tham lam 
(và đẩy giá lên cao). 

Uu thế thay đổi khi vị thế của chúng ta trong chu kỳ thay 
đổi. Nếu không thay đổi quan điểm đầu tư theo những sự thay 
đổi đó thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh bị động trong chu kỳ. Nói 
một cách khác, khi đó chúng ta đã bỏ qua cơ hội giành lấy lợi thế 
về mình. Nếu sử dụng một số hiểu biết về chu kỳ, chúng ta có 
thể tăng tiền cược và rót chúng vào các khoản đầu tư quyết liệt 
hơn - khi tỷ lệ cá cược đang có lợi cho chúng ta, hoặc ta có thể 
rút tiền ra khỏi cuộc chơi và tăng khả năng phòng thủ khi tỷ lệ 
cược đang ở thế bất lợi. 


34 


HOWARD MARKS 


Những nhà nghiên cứu về chu kỳ không biết được thực tế 
điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - nó cũng tương tự như một người 
dấu có biết về tỷ lệ màu bóng trong bình thì cũng không chắc 
được quá bóng màu gì sẽ xuất hiện. Nhưng cả hai đều nắm được 
lợi thế hiểu biết về những điều có khả năng xảy ra. Những kiến 
thức về chu kỳ và sự nhận thức về vị trí của chúng ta tại một thời 
điểm có thể làm tăng thêm những lợi thế, qua đó giúp các nhà 
đầu tư đạt được những kết quả vượt trội. Những người chọn 
bóng biết rõ tỷ lệ 70:30 sẽ có một lợi thế, và nhà đầu tư hiểu biết 
hơn những người khác về vị thế của chúng ta trong chu kỳ cũng 
như vậy. Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn trở thành con 
người hiểu biết đó. 

Với tinh thần như trên, tôi sẽ mô tả một số quy trình mang, 
tính chu kỳ mà tôi đã quan sát được trong thực tế. Sự dao động 
dường như rất cực đoan và thực tế là chúng như vậy, bởi vì 
chúng đã được chọn ra từ trải nghiệm kéo dài suốt một nửa 
thế kỷ nhằm chứng minh tính hợp lý. Và bạn có thể sẽ bị ấn 
tượng rằng các vấn đề đang thảo luận đã được đúc kết trong 
thời gian ngắn, trong khi thực tế, chúng phải mất nhiều tháng 
và nhiều năm để phát triển. Nhưng những ví dụ trong sách là 
có thật, và tôi hy vọng chúng sẽ làm rõ ràng thông điệp mà tôi 
muốn gửi gắm. 


35 


LÍ cám 3 (vi s, “. 5®... 


„3 “3m aatrife Phí - ờ- seœ Số 446m 
(ft (ftáf ‹ýi m5 0v vn á+ 
=›©1: l4Ø U/46+ s9, 
1”ơ tý uạẲ với ` in hàng 


' FT" 1,'..,„ằả.k 
nh non in. 
tượe: -2» “ . ...óà 
SỐ SEÓaP at y(lð4đÍ-4 # 6480'⁄ÿU 
SA <xé *4+ fGIE 9v/^1:4: 3#, 
(XP díy| sex gu 3H ê‹đGg 
KT "`"... nhà vjn "óc 
“+ #) ,mỹn SÃìr 


Liêu 


I 00:01. +4 


BẢN CHẤT CỦA CHU KỲ 


uh IÌt~ 
`V XÃ Mụ Mứ PM \ =ụ/- : 


J 


ớ 
Ï Jj BE-8)99.- 2# TC 7) 30000 
Đụ „À1 ai ï§ dù TỶ TM tuiÏfntsieulÐ fan. ae „„, 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Hầu hết mọi người nghĩ chu kỳ là một chuỗi các sự kiện. Và 
phần lớn mọi người hiểu rằng những sự kiện này cứ đều đặn 
nối tiếp nhau theo một trình tự thông thường: Sau dao động 
đi lên là dao động đi xuống, và cuối cùng sau đó là một dao 
động đi lên mới. Nhưng để có được một cái nhìn toàn diện về 
chu kỳ, chỉ như vậy là chưa đủ. Các sự kiện trong vòng đời của 
chu kỳ không đơn thuần là sự kiện nối tiếp sự kiện, mà quan 
trọng hơn hẳn thế, sự kiện này là ngưjên nhân gây ra sự kiện 
tiếp theo. 
hi tôi gặp những khách hàng của Oaktree, phần lớn 
bọn họ đều yêu cầu tôi giúp họ hiểu được những 
gì đang diễn ra trên thế giới và trên thị trường. Họ 
thường muốn biết về một vài chu kỳ cụ thể và vị trí của chúng 
ta trong chu kỳ đó. Tôi luôn lấy một tờ giấy ra và phác thảo một 
hình vẽ để hỗ trợ cho việc thảo luận. 
Thường sẽ có một đường thẳng kéo dài từ góc dưới bên trái 
lên góc trên bên phải. Và một đường khác biến động lên xuống 
xung quanh đường thẳng. Hình vẽ như thế này: 


Thời gian 


38 


H0WARD MARKS 


Khi tôi bắt đầu viết cuốn sách trên tay bạn, tôi đã xem lại 
một lượt chiếc túi Oaktree của mình và phát hiện ra một lượng 
lớn các hình vẽ như trên. Tôi đã vẽ chúng trong quá trình mô 
tả một vài hiện tượng khác nhau, và chúng cũng được ghi chú 
theo những cách khác nhau. Nhưng mỗi một hình vẽ sẽ liên 
quan đến một chu kỳ đáng thảo luận. Các chương trong cuốn 
sách này nhìn chung sẽ tập trung viết về các hiện tượng có tính 
chu kỳ. 

Trước khi bắt đầu thảo luận về chu kỳ, tôi muốn nhắc lại 
một vài thứ mà tôi đã đề cập trong The Most Important Thing. Tôi 
phải thú nhận rằng tôi đã luân phiên thảo luận về sự dao động, 
lên xuống của chu kỳ với sự dao động từ bên này qua bên khác 
của quả lắc. Tôi gắn nhãn ch kỳ cho một vài hiện tượng và gắn 
nhãn đao động quả lắc cho một vài hiện tượng khác (thường là 
các vấn đề liên quan đến tâm lý). Đôi khi đối với một hiện tượng 
cụ thể, lúc thì tôi gọi nó là chu kỳ, lúc tôi lại gọi nó là quả lắc. 
Nhưng khi phải giải thích, tôi rất khó phân biệt được chúng, 
hoặc khó mà đưa ra lý do tại sao lại gọi nó theo kiểu này mà 
không theo kiểu kia. 

Tôi thường có xu hướng nghĩ mọi thứ một cách trực quan, 
vì vậy có lẽ tôi có thể sử dụng một hình ảnh để mô tả sự tương, 
quan giữa chu kỳ và quả lắc. Như tôi sẽ mô tả chỉ tiết ở sau, chu 
kỳ sẽ đao động xung quanh một điểm giữa (hoặc một xu thế có 
tính trường kỳ). Tương tự, quả lắc cũng được treo ở một điểm 
giữa (hoặc điểm quy chuẩn) và dao động qua lại tại điểm đó. 
Nhưng nếu bạn giữ lấy điểm treo của quả lắc, xoay nó sang bên 
và kéo từ trái sang phải khi con lắc dao động, bạn sẽ có gì? Một 
chu kỳ. 


39 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Thực sự không có sự khác biệt cơ bản nào. Tôi thừa nhận 
rằng dao động quả lắc là một hiện tượng đặc biệt hơn một chút 
của chu kỳ, hoặc có lẽ nó chỉ là một cách khác để nhắc tới một 
vài chu kỳ nhất định. Những lý do để lúc tôi gọi hiện tượng này 
là chu kỳ, lúc lại gọi hiện tượng kia là quả lắc thực ra rất rõ ràng 
với tôi. Tôi hy vọng rồi bạn cũng sẽ thấy chúng rõ ràng. Hoặc ít 
nhất, tôi hy vọng việc tôi sử dụng hai cách viết này sẽ không ảnh 
hưởng tới những gì bạn thu được từ cuốn sách. 

Điểm mấu chốt là trong thế giới của các nhà đầu tư, chu 
kỳ lên và xuống, trong khi quả lắc thì dao động nhịp nhàng 
trước sau. Dao động của chu kỳ và quả lắc có nhiều hình thức 
và liên quan đến rất nhiều các hiện tượng khác nhau, nhưng lý 
do cơ bản của chúng - cũng như những kiểu mẫu mà chúng tạo 
ra - lại có nhiều điểm chung, và chúng có xu hướng khá nhất 
quán trong thời gian dài. Hoặc như theo câu nói được cho là 
của Mark Twain (dù không có bằng chứng nào cho thấy ông 
thực sự nói), thì: “Lịch sử không tự lặp lại chính nó, nhưng nó 
đúng là có lặp lại.” 

Cho dù Twain có là người phát biểu hay không thì câu nói 
trên cũng đã tóm tắt phần lớn nội dung mà cuốn sách này đề cập 
tới. Chu kỳ rất đa dạng về mặt nguyên do và chỉ tiết, thời điểm 
và độ dài, nhưng sự lên và xuống (và những lý đo tạo ra chúng) 
sẽ xảy ra không bao giờ dứt, tạo ra những thay đổi trong môi 
trường đầu tư - do vậy cũng kéo theo sự thay đổi trong hành vi 
đầu tư. 

Đường trung tâm trong hình vẽ của tôi có chứa một điểm 
giữa mà chu kỳ dao động xung quanh nó. Đôi khi, nó có một 
khuynh hướng cơ bản hoặc một xu thế trường kỳ (“trường kỳ” 


40 


H0WARD MARKS 


được định nghĩa là “liên quan đến một khoảng thời gian không 
giới hạn kéo dài”), và nó thường có xu hướng đi lên. Vì vậy, qua 
thời gian và trong dài hạn, nền kinh tế có xu hướng đi lên, lợi 
nhuận của các công ty cũng có xu hướng tăng trưởng và (phần 
lớn là do những điều này) thị trường cũng có xu hướng phát 
triển. Nếu những sự phát triển ở đây mang tính khoa học hoặc 
hoàn toàn tự nhiên, thì các quá trình vật chất, các nền kinh tế, 
các công ty và các thị trường có thể phát triển theo một đường 
thẳng và ở một tốc độ không đổi (ít nhất trong thời gian ngắn). 
Nhưng tất nhiên, chúng không có tính chất như thế và do đó, 
chúng không diễn ra như vậy. 

Thực tế là hiệu suất của những vấn đề này bị tác động mạnh 
trong ngắn hạn bởi nhiều yếu tố, trong đó có sự tham gia của 
con người, và hành động của con người thì không hề ổn định. 
Hành động của con người thường xuyên thay đổi theo thời gian, 
bởi vì những thứ mà ta có thể tóm lại trong một từ “tâm lý”. Do 
vậy, hành vi con người thay đổi là chuyện hiển nhiên khi môi 
trường thay đổi, nhưng đôi khi các hành vi cũng thay đổi vì 
không có sự thay đổi của môi trường. 

Cuốn sách bạn đọc chủ yếu viết về sự dao động của những 
hiện tượng xung quanh điểm giữa hoặc xu thế trường kỳ. Sự 
dao động khiến cho những người không am hiểu về nó trở nên 
bối rối, ngạc nhiên, thậm chí tệ hơn là bị cuốn theo và tiếp thêm 
sức mạnh cho nó. Nhưng như tôi đã nói trước đó, sự đao động 
lại thường mang đến cơ hội tạo ra lợi nhuận cho những người có 
hiểu biết, nhận thức và tận dụng được những hiện tượng mang. 
tính chu kỳ. 


ầ 


41 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Chỉ cần nhìn vài giây vào những hình vẽ của tôi, ta sẽ thấy 


rõ rằng sự vận động của các hiện tượng mang tính chất chu kỳ 
diễn ra trong một số giai đoạn nhất định: 


42 


Thời gian 


(a) Giai đoạn phục hồi từ điểm cực tiểu của giai đoạn suy thoái, 
hoặc từ điểm “thấp” hướng về điểm giữa. 

(b) Giai đoạn tiếp tục đi lên để vượt qua điểm giữa, hướng về 
điểm cực đại hoặc điểm “cao”. 

(c) Giai đoạn đạt được điểm cao. 

(đ) Giai đoạn điều chỉnh, từ điểm cao hướng xuống điểm giữa hay 
điểm trung bình. 

(e) Giai đoạn tiếp tục chuyển động theo xu hướng đi xuống, đi 
qua điểm giữa và tới điểm thấp mới. 

() Giai đoạn rơi xuống điểm thấp. 

(g) Giai đoạn một lần nữa phục hồi từ điểm thấp hướng về 
điểm giữa. 

(h) Và sau đó, lại một lần nữa, giai đoạn ở đây có xu hướng đi lên, 
vượt qua điểm chính giữa, hướng về một điểm cao khác. 


H0WARD MARKS 


Một chú ý quan trọng từ những điều trên là ta không thể 
nói rằng chu kỳ chỉ có một “điểm bắt đầu” hoặc một “điểm kết 
thúc“. Bất kỳ giai đoạn nào được liệt kê ở trên đều có thể là đại 
diện cho sự bắt đầu của một chu kỳ... hoặc sự kết thúc... hoặc 
bất kỳ giai đoạn nào ở giữa chu kỳ. 

Những người suy nghĩ đơn giản có thể cảm thấy dễ đàng 
khi nói về sự khởi đầu của chu kỳ, nhưng những người suy nghĩ 
phức tạp hơn có thể lại thấy cực kỳ khó. Đây là những gì mà tôi 
đã viết về chủ đề này, bài viết có tên “Bây giờ, tất cả mọi thứ đều 
tồi tệ ư?” (đăng tháng 9 năm 2017) 

Hienry Kissinger từng là một trong những thành viên của ban 

điều hành TCW khi tôi còn làm việc ở đó. Một ít lần trong năm, 

tôi được vinh đự nghe ông diễn thuyết về các vấn đề thế giới. 

Một ai đó có thể hỏi, “Henry, ông có thể giải thích về những sự 

kiện ngày hôm qua ở Bosnia được không?” và ông ấy trả lời, 

“À, vào năm 1722...”. Điều quan trọng ở đây là các sự kiện có 

tính phản ứng dây chuyền chỉ có thể được hiểu khi xét trong 

bối cảnh của những điều đã xảy ra trước đó. 

Nếu một ai đó đặt câu hỏi “Làm thế nào chúng ta lại tới 
được đây?” hoặc “Những nguyên nhân nào khiến chúng ta đạt 
đến điểm cao (hoặc điểm thấp)?”, thì lời giải thích luôn phải dựa 
trên những sự kiện đã xảy ra trước đó. Nhưng dù vậy, không 
chắc ta có thể đễ đàng biết mình phải lần ngược tới tận đâu để 
tìm ra điểm xuất phát cho câu chuyện. 

Mọi người thường hỏi tôi: “Nguyên nhân nào khiến chu kỳ 
bắt đầu?” hoặc “Liệu có phải chúng ta đang ở gần điểm kết thúc 
của chu kỳ?” Tôi coi đây là những câu hỏi không hợp lý, bởi chu 
kỳ không bắt đầu và cũng không kết thúc. Những câu hỏi tốt 
hơn phải là: “Nguyên nhân nào đã bắt đầu cho xu hướng đi lên 


43 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


hiện tại?”“, “Chúng ta đã đi được bao xa kể từ khi chu kỳ tăng 
bắt đầu?” hoặc “Liệu chúng ta có đang ở gần giai đoạn kết thúc 
của xu hướng giảm?“ Bạn thậm chí có thể hỏi liệu chúng ta có 
đang ở gần điểm kết thúc của chu kỳ hay không, miễn là bạn xác 
định khoảng thời gian ở đây là từ đỉnh này sang đỉnh khác hoặc 
từ đáy này sang đáy khác. Nhưng trong trường hợp không xác 
định rõ ràng, thì các chu kỳ không có điểm bắt đầu được định 
rõ, và tôi tin rằng chúng sẽ không bao giờ kết thúc. 


% 


Như tôi đã đề cập, chu kỳ dao động xung quanh một điểm 
giữa. Điểm giữa của một chu kỳ nhìn chung được coi như một 
xu thế trường kỳ, một tiêu chuẩn, một giá trị cân bằng, một điểm 
trung bình hoặc “điểm cân bằng giữa hai thái cực”, và nói chung 
là phù hợp với tinh thần “đúng đắn và hợp lý”. Mặt khác, các 
điểm cực trong chu kỳ được xem như những điểm khác thường 
hoặc điểm vượt giới hạn để từ đó quay về. Dù những điều mang 
tính chu kỳ thường ở trên hoặc ở dưới điểm giữa hầu hết thời 
gian, thì nguyên tắc phổ biến vẫn là sự vận động cuối cùng sẽ 
hướng về điểm trung bình. Sự vận động từ điểm cực đại hoặc 
điểm cực tiểu hướng về điểm giữa thường được mô tả như “sự 
hồi quy về điểm trung bình”, một xu hướng mạnh mẽ và hợp lý 
trong hầu hết các hiện tượng của cuộc sống. Nhưng khi nghĩ lại 
các giai đoạn của chu kỳ được liệt kê ở trên, ta có thể hiểu rằng 
các kiểu mẫu có tính chu kỳ nhìn chung sẽ bao gồm các vận 
động đi từ điểm giữa hướng về điểm cực tiềm năng (giai đoạn b, 
e và hở đồ thị phía trên), cũng như các vận động đi từ một điểm 
cực hướng về điểm giữa (a, d và g). 


44 


HOWARD MARKS 


Nhìn chung, một điểm giữa hợp lý sẽ tạo ra một lực hút, kéo 
tất cả mọi thứ trong chu kỳ quay trở lại, đi từ những điểm cực 
trở về hướng “thông thường”. Nhưng sự thông thường ít khi 
đuy trì được trong một thời gian dài, vì những tác động khiến 
sự đao động hướng về điểm giữa tiếp tục diễn ra, và do đó dao 
động sẽ đi từ một điểm cực vượt qua điểm cân bằng và tiếp tục 
hướng về điểm cực đối lập. 


Điều quan trọng là nhận ra và thừa nhận độ tin cậy của kiểu 
mẫu này. Các đặc điểm luôn biến đổi - như thời điểm, độ dài, 
tốc độ và cường độ của các dao động, và một điều rất quan trọng 
nữa là những lý do dẫn đến dao động đó. Ngoài ra, theo nhận 
xét của Twain, thì nhiều khả năng lịch sử không lặp lại. Nhưng 
các động lực cơ bản thường luôn giống nhau. Cụ thể, điều đó 
có nghĩa là sự dao động qua điểm cao hoặc thấp hầu như không 
bao giờ dừng lại ở điểm cân bằng... bất kể điểm cân bằng có 
“đúng đắn” hay “hợp lý“ 
qua điểm giữa và tiếp tục hướng về điểm cực đối lập là hoàn 
toàn có thể xảy ra. Ví dụ, thị trường hiếm khi đi từ “giá quá 
thấp” lên đến “giá hợp lý” và dừng lại ở đó. Thông thường, tỉnh 
thần lạc quan khi nhận thấy sự tiến triển và xu hướng tăng lên 
khiến cho thị trường phục hồi từ tình hình trì trệ sẽ được duy trì, 
khiến đà tăng tiếp tục vượt qua mức “giá hợp lý” và lên tới mức 
“giá quá cao”. Nó không phải xảy ra nhưng lại thường xuyên 


như thế nào. Việc chuyển động vượt 


Xảy ra. 


h 


Càng rời xa điểm giữa, chu kỳ càng có nhiều nguy cơ gây 
hỗn loạn - ví dụ như khi tiến tới điểm khác thường hoặc điểm 


45 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


vượt giới hạn. Dao động càng hướng gần tới một điểm cực, thì 
sự dao động ngược trở lại càng trở nên mãnh liệt và có thể gây 
ra nhiều thiệt hại, bởi vì những hành động được thúc đẩy bởi sự 
vận hành của chu kỳ tại điểm cực sẽ không phù hợp khi ta quay 
trở lại những vị trí khác trong chu kỳ. 


Nói cách khác, nguy cơ hỗn loạn sẽ tăng lên khi sự vận động 
tiến xa điểm cân bằng, bởi nền kinh tế và các công ty khi đó hoạt 
động “quá tốt” và giá cổ phiếu tăng “quá cao”. Sự tăng trưởng 
chỉ dẫn tới những điều chỉnh đơn thuần, và theo sau thị trường, 
giá lên là thị trường giá giảm. Nhưng tình trạng bùng nổ và 
bong bóng lại kéo theo những tàn phá, đổ vỡ và hoảng loạn. 


~ 
Z% 


Điểm giữa - nơi chu kỳ vận động xung quanh là gì? Như 
tôi đã nói, nó thường là một điểm tuân theo xu thế trường kỳ. 
Ví dụ, tổng sản lượng quốc nội của một nền kinh tế có thể biểu 
hiện tốc độ tăng trưởng trường kỳ hằng năm, giả sử là duy trì ở 
mức 2% trong một vài thập kỷ. Nhưng sự tăng trưởng sẽ nhanh 
hơn trong một vài năm và chậm đi - thậm chí là tăng trưởng âm. 
trong một số năm khác. Hiệu suất của từng năm đơn lẻ thường 
là một phần của chu kỳ xoay quanh xu thế trường kỳ căn bản. 


Quan trọng là tốc độ tăng trưởng trường kỳ cũng có thể là 
một phần của chu kỳ, nhưng nó có tính dài hạn hơn, chậm rãi 
hơn. Bạn phải lùi lại một bước để nhận thấy điều đó. Ví dụ, 
những xã hội có xu hướng phát triển và suy thoái theo dài hạn 
— như Đế chế La Mã chẳng hạn. Về ngắn hạn, chúng ta nói về 
những điều thăng trâm xung quanh xu hướng dài hạn (đọc 
chương IV). 


46 


HOWARD MARKS 


Điều tương tự cũng có thể đúng với các ngành công nghiệp. 


Nhưng bởi vì chu kỳ đài hạn xảy ra qua nhiều thập kỷ và thế kỷ, 
chứ không phải qua hàng quý và hàng năm - nên người quan 
sát có thể chẳng có thời gian để tìm hiểu chúng. Các chu kỳ này 
rất khó có thể nhận ra trong thời gian thực và khó trở thành một 
yếu tố trong quá trình ra quyết định. 


Dưới đây là những gì tôi viết về chủ đề này trong bài Một cái 


nhìn dài hạn (đăng tháng 1 năm 2009): 


Có một câu chuyện cổ, kể về nhóm người mù đang đi bộ trên 
các con đường nước Ấn thì gặp một chú voi. Mỗi người chạm. 
vào một bộ phận khác nhau của con voi — vòi, chân, đuôi và 
tai — rồi họ mô tả về con vật mà chỉ dựa vào phần nhỏ mà mình 
đã chạm vào. Chúng ta chính là những người mù. Dù chúng 
ta có hiểu rõ về những sự kiện mà mình chứng kiến, ta vẫn 
không dễ dàng có một cái nhìn tổng thể khi ghép các sự kiện 
lại với nhau. Trước khi chúng ta được nhìn thấy toàn thể vấn 
đề, thì hiểu biết của chúng ta bị giới hạn bởi phần hạn chế mà 
ta trải nghiệm... 

..‹ Một vài bài học quan trọng nhất ở đây là ta cần phải (a) 
nghiên cứu và ghi nhớ các sự kiện trong quá khứ và (b) nắm 
bắt được bản chất chu kỳ của các hiện tượng. Khi chỉ nhìn gần, 
anh chàng mù có thể nhầm chân vơi với một cái cây - và một 
nhà đầu tư thiển cận có thể nghĩ rằng một xu hướng tăng (hoặc 
giảm) sẽ mãi mãi xảy ra, không kết thúc. Nhưng nếu chúng ta 
lùi lại và quan sát suốt lịch sử kéo dài, thì ta có thể ghi nhớ rằng 
chu kỳ dài hạn cũng sẽ được lặp lại, và ta biết được mình đang 
đứng ở đâu trong chu kỳ. 


ầ 


47 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Đây là thời điểm thích hợp để tôi đưa ra những đặc điểm 
quan trọng nhất về bản chất của chu kỳ. Hầu hết mọi người nghĩ 
chu kỳ dưới dạng các giai đoạn được liệt kê ở trên và cho rằng 
chu kỳ là một chuỗi các sự kiện. Và phần lớn mọi người hiểu 
rằng những sự kiện này cứ đều đặn nối tiếp nhau theo một trình 
tự thông thường: Sau dao động đi lên là dao động đi xuống, và 
cuối cùng sau đó là một dao động đi lên mới. 

Nhưng để có được một cái nhìn toàn điện về chu kỳ, chỉ như 
vậy là chưa đủ. Các sự kiện trong vòng đời của chu kỳ không 
đơn thuần là sự kiện nối tiếp sự kiện, mà quan trọng hơn hẳn 
thế, sự kiện này là uyên nhân gây ra sự kiện tiếp theo. Ví dụ: 

e Bởi vì các hiện tượng luôn dao động hướng về một điểm 

cực, sự vận động này sẽ tạo ra năng lượng được tích trữ. 
Cuối cùng, dao động “nặng” thêm khiến nó khó rời xa 
khỏi điểm giữa, và dao động đạt đến mức tối đa khi nó 
không thể tiếp tục đi chuyển được nữa. 

s Cuối cùng, hiện tượng đừng đi chuyển theo hướng đó. Và 
khi ngừng di chuyển, “trọng lực” sẽ kéo dao động trỏ lại 
phía trung tâm, tức là điểm cân bằng, với năng lượng mà 
nó đã tích trữ để có thể quay trở lại. 

se Và khi hiện tượng được đưa ra di chuyển từ một điểm 
cực quay trở về điểm cân bằng, thì sự dao động sẽ truyền 
động lượng tới nó, khiến nó vượt qua điểm cân bằng và 
tiếp tục đi chuyển về điểm cực đối lập. 

Theo cách này, một chu kỳ trong nền kinh tế hay trong thế 

giới đầu tư sẽ bao gồm một chuỗi các sự kiện mà hiện tượng 
sau được sinh ra bởi hiện tượng trước. Quá trình được mô tả 


48 


H0WARD MARKS 


qua ba đầu dòng phía trên có vẻ giống một quy trình vật chất, 
khi những lực như trọng lực và động lực chỉ phối chuyển động. 
Nhưng như tôi đã đề cập ở trên và như chúng ta sẽ đọc thấy sau 
đây, những sự sai lệch quan trọng nhất đối với xu hướng chung 
~ cũng như sự đa dạng về thời điểm, tốc độ và độ dài - phần lớn 
được tạo ra bởi những biến động trong tâm lý của nhà đầu tư. 

Nếu bạn coi tâm lý của con người, chứ không phải những 
yếu tố vật chất, là nguồn năng lượng hay động lượng chính, thì 
ba điểm trên đã giải thích rõ xu hướng và sự dao động mà các 
nhà đầu tư phải đối mặt. Một số nội dung quan trọng nhất ở 
những chương sau sẽ mô tả cách các sự kiện trong, mỗi loại chu 
kỳ tạo ra các sự kiện liền sau nó. 

Vì coi chu kỳ là sự tiến triển của các sự kiện mang tính 
nguyên nhân - kết quả, cuốn sách này chứa đựng từng bước của 
các tiến trình đã diễn ra trong quá khứ. Mục tiêu của mỗi tiến 
trình là giải thích điều gì gây ra các sự kiện trong tiến trình đó, ý 
nghĩa của tiến trình và cách nó đóng góp cho các sự kiện xảy ra 
tiếp theo. Việc kể lại các tiến trình có thể khiến bạn cảm thấy bị 
trùng lặp, và một số những điều được kể thực sự sẽ được nhắc 
tới nhiều hơn một lần (mặc dù chúng được đưa ra khi nói về một 
khía cạnh khác). Nhưng hy vọng rằng những ví dụ thực tế sẽ 
giúp độc giả hiểu được chu kỳ và cách xác định chúng. 

Việc lưu ý về mối quan hệ nhân quả này là cực kỳ quan 
trọng: Đó là những chu kỳ tôi đang nói tới bao gồm một chuỗi 


các sự kiện gây ra các sự kiện nối tiếp theo sau. Nhưng còn một 
điều quan trọng không kém cần chú ý nữa, đó là dù các chu kỳ 


49 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


diễn ra rất đa dạng trong nhiều lĩnh vực vì một chuỗi các sự 
kiện, những sự phát triển mang tính chu kỳ trong một lĩnh vực 
nào đó cũng ảnh hưởng đến chu kỳ trong các lĩnh vực khác. Do 
vậy, chu kỳ kinh tế sẽ tác động đến chu kỳ lợi nhuận. Các thông 
báo từ các công ty, điều được xác định bởi chu kỳ lợi nhuận, 
lại ảnh hưởng đến hành vi của các nhà đầu tư. Hành vi của các 
nhà đầu tư lại tác động đến thị trường. Và sự phát triển của thị 
trường ảnh hưởng đến chu kỳ tín dụng... - điều này tiếp tục tác 
động đến nền kinh tế, các công ty và thị trường. 

Các sự kiện có tính chu kỳ đều bị tác động bởi các yếu tố 
phát triển bên trong (bao gồm các sự kiện chu kỳ diễn ra trước 
đó) lẫn các yếu tố phát triển bên ngoài (các sự kiện xảy ra trong 
những lĩnh vực khác). Rất nhiều thứ thuộc về yếu tố phát triển 
bên ngoài - nhưng chưa phải tất cả - là những phần thuộc về các 
chu kỳ khác. Để hiểu những tương tác mang tính nhân quả này 
là việc không hề đễ, nhưng nó là chìa khóa để ta hiểu và đương 
đầu với môi trường đầu tư. 

Cần phải nhận thức được rằng dù tôi sẽ mô tả các chu kỳ 
một cách riêng rẽ, thì thực tế không hề như vậy. Tôi sẽ đưa ra 
một câu chuyện đơn giản để mô tả riêng biệt cách vận hành của 
từng loại chu kỳ. Tôi cũng sẽ tạo ra ấn tượng rằng mỗi một chư 
kỳ lại có một vòng đời hoàn toàn độc lập, và trong một kiểu chu 
kỳ, khi sự dao động diễn ra theo một hướng nhất định, nó sẽ kết 
thúc trước khi bắt đầu một dao động mới tương ứng hoặc mang 
tính hệ quả trong một kiểu chu kỳ khác - như thể chúng vận 
hành nối tiếp nhau và độc lập với nhau. Nói cách khác, tôi sẽ cố 
gắng thảo luận về từng loại chu kỳ một cách riêng biệt...; mặc dù 
trên thực tế, chúng không vận hành riêng biệt. 


50 


H0OWARD MARKS 


Mô tả của tôi có thể ngụ ý rằng các chu kỳ khác nhau đều 
hoàn toàn độc lập và khép kín. Dường như có điều gì đó xảy ra 
trong chu kỳ A sẽ tác động đến chu kỳ B, rồi tác động đến chu 
kỳ C, và có thể lại quay ngược về để ảnh hưởng đến chư kỳ A. 
Điều này có thể dẫn tới suy luận rằng chu kỳ A sẽ chẳng biến 
chuyển gì sau khi nó tác động đến chu kỳ B, và vẫn giữ nguyên 
trạng khi chu kỳ B đang gây tác động lên chu kỳ C. Nhưng nó 
không phải như vậy. 


Mối tương quan giữa các chu kỳ khác nhau không hề “gọn 
gàng” giống như mô tả của tôi. Các chu kỳ khác nhau sẽ tự vận. 
hành, nhưng chúng cũng liên tục tác động qua lại lẫn nhau. 
Tôi cố gắng lược bỏ những mối dây liên hệ này và coi chúng là 
những hiện tượng riêng biệt, và đó cũng là cách mà cuốn sách 
này được triển khai. Nhưng các chu kỳ độc lập và “ngăn nắp” 
mà tôi mô tả chỉ là một khái niệm được đưa ra để phân tích. 
Trong thực tế, chúng là một mớ các hiện tượng hỗn độn chồng 
chéo không thể tách rời tuyệt đối. A tác động lên B (và C), và B 
tác động lên A (và C), rồi tất cả chúng cùng tác động lên D và 
ngược lại - D tác động lên cả A, B và C. Tất cả chúng đều vướng 
vào nhau, nhưng chúng ta phải nghĩ về nó một cách tách biệt 
nếu ta muốn hiểu về chu kỳ và những tác động của nó. 


% 


Cuối cùng, có lẽ dưới tiêu đề “Sự hỗn hợp”, tôi muốn đưa ra 
một vài điểm nữa về bản chất của các chu kỳ, điều rất cần thiết 
để ta có hiểu biết thấu đáo (tôi bắt đầu với một vài quan sát từ 
bài viết của mình đăng vào tháng 11 năm 2001, “Bạn không thể 
dự đoán. Bạn có thể chuẩn bị”): 


51 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


52 


© Các chu kỳ chắc chắn sẽ xảy ra. Thỉnh thoảng, một sự đi 
lên hoặc giảm xuống xảy ra trong thời gian dài và/hoặc 
đi đến điểm cực, thế là mọi người bắt đầu nói “lần này 
mọi thứ sẽ khác”. Họ nêu lên những thay đổi theo địa 
chính trị, thể chế, công nghệ hoặc hành vi - những điều 
này khiến các “quy tắc cũ” trở nên lỗi thời. Họ đưa ra các 
quyết định đầu tư dựa trên suy luận về xu thế gần đây. 
Nhưng thường thì sau đó, hóa ra các quy tắc cũ vẫn được 
áp dụng và chu kỳ tiếp tục hoạt động trở lại. Cuối cùng, 
cây vẫn không thể vươn tới bầu trời và chỉ ít điều trở về 
con số không. Thay vì vậy, hầu hết các hiện tượng thực ra 
vấn có tính chu kỳ. 
© Những tác động của chu kỳ được tăng cường bởi các nhà 
đầu tư không có năng lực ghi nhớ các sự kiện trong quá 
khứ. Như John Kenneth Galbraith đã nói, “sự ngắn ngủi 
của bộ nhớ tài chính“ khiến những người tham gia thị 
trường không nhận ra bản chất chu kỳ của các kiểu 
mẫu, cũng như tính không thể tránh khỏi của các kiểu 
mẫu đó: 
Khi những tình huống tương tự hoặc gần giống xảy 
ra một lần nữa, đôi khi chỉ trong một ít năm, chúng sẽ 
được tung hô bởi một thế hệ mới, thường là thế hệ trẻ 
trung và luôn tự tin tột bậc. Thế hệ này coi đây như một 
khám phá có tính cách tân tuyệt vời trong thế giới tài 
chính, và rộng hơn là trong thế giới kinh tế. Chỉ một ít 
lĩnh vực có sự nỗ lực của con người mà tính lịch sử lại 
không được đề cao, trong đó có thế giới tài chính. Kinh 
nghiệm trong quá khứ, nếu nó được coi là một phần ký 


H0OWARD MARKS 


ức, bị coi là nơi ẩn náu cổ lỗ của những người không 
đủ sâu sắc để trân trọng những điều kỳ diệu tuyệt đỉnh 
trong thời hiện tại. 
(A Short Historw oƒ Financial Euphoria [tạm dịch: Một trang 
sử ngắn về sự hưng phấn tài chính], xuất bản năm 1990). 
® Chu kỳ có thể tự điều chỉnh, và sự thay đổi hoàn toàn của 
chúng không nhất thiết phụ thuộc vào các yếu tố ngoại 
sinh. Lý do chúng có thể đảo ngược (thay vì tiếp tục mãi 
giữ nguyên hiện trạng) là bởi những xu thế tạo ra những 
nguyên nhân để chúng tự thay đổi. Do vậy, tôi muốn nói 
rằng thành công mang trong mình hạt giống của thất bại, 
và thất bại là hạt giống của thành công. 
® Nhìn qua lăng kính nhận thức con người, các chu kỳ thường 
không được đánh giá cân xứng như trong thực tế. Sự biến động 
tiêu cực về giá thường bị gọi là “không ổn định” trong khi 
sự biến động tích cực về giá lại được gọi là “lợi nhuận”. 
Sự sụp đổ của thị trường bị gọi là “bán tháo hoảng loạn”, 
trong khi xu hướng tăng lại nhận được những miêu tả tốt 
lành hơn (nhưng tôi nghĩ rằng hiện tượng này có thể được 
miêu tả tốt nhất bằng cụm “mua vào hoảng loạn”, hãy 
nhìn lại việc mua cổ phiếu công nghệ vào năm 1999 để 
làm ví dụ). Các nhà bình luận nói về “sự thỏa hiệp của các 
nhà đầu tư” ở đáy chu kỳ thị trường, trong khi tôi cũng 
nhận thấy sự thỏa hiệp ở đỉnh chu kỳ, khi những nhà đầu 
tư vốn thận trọng đã giơ cờ trắng và quyết định mua vào. 
Mặc dù những điều này có thể bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ 
qua; nhưng theo kinh nghiệm của tôi, các chu kỳ tài chính phần 
lớn là cân xứng. Mỗi một sự chuyển động trong chu kỳ đều có 


53 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


một “chuyển động đối xứng”, có nghĩa là mọi dao động đi lên 
luôn được theo sau, hoặc nói theo cách hay hơn - dẫn đến một 
dao động đi xuống và ngược lại. 


“Bùng nổ/Phá sản” là một hiện tượng được nhắc đến rộng 
rãi và thường được mọi người thấu hiểu. Nó chính là một ví dụ 
điển hình cho sự cân xứng của chu kỳ. Phần lớn mọi người hiểu 
rằng sự phá sản liền sau sự bùng nổ. Một lượng người Ít hơn 
nắm được được thực tế rằng, bùng nổ là nguyên nhân gây ra phá 
sản. Từ đây, ta có thể hiểu rằng: (a) bùng nổ thường sẽ không 
dẫn đến những sự điều chỉnh vừa phải, từ từ và không gây đau 
đớn; và (b) mặt khác, chúng ta khó có thể bị phá sản nếu chúng 
ta không trải qua sự bùng nổ. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính cân xứng này chỉ áp dụng chắc 
chắn đối với hướng chuyển động, không nhất thiết áp dụng vào 
độ dài, thời điểm hoặc tốc độ di chuyển của chuyển động. (Đây 
là điều mà Nick Train đã chỉ ra - bạn sẽ gặp anh ở chương tiếp 
theo). Do vậy, một chuyển động đi lên có thể được theo sau bởi 
một chuyển động đi xuống với cường độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn. 
Xu hướng đi xuống có thể bắt đầu ngay sau khi đạt đến đỉnh, 
hoặc mọi thứ có thể duy trì ở mức cao trong một thời gian dài 
trước khi bắt đầu có sự điều chỉnh. Và, có lẽ là điều quan trọng 
nhất, ta có thể phải mất nhiều năm để một sự bùng nổ phát triển 
đến mức tối đa. Nhưng sự phá sản liền sau dường như lại giống 
như một chuyến tàu chở hàng siêu tốc. Như đối tác lâu năm của 
tôi, Sheldon Stone đã nói: “Không khí thoát ra khỏi quả bóng, 
nhanh hơn nhiều so với khi nó được bơm vào.” 


Quay lại với những gì được cho là Mark Twain đã nói “Lịch 
sử không tự lặp lại chính nó, nhưng nó đúng là có lặp lại.” Nắm 


54 


H0OWARD MARKS 


bắt ý nghĩa của câu nói này là một điều rất quan trọng để có thể 
hiểu được chu kỳ. Nếu Twain thực sự là người đã phát biểu, thì 
ông hẳn có ý rằng: Dù các chỉ tiết có biến đổi từ sự kiện này sang 
sự kiện khác trong một hạng mục nào đó của lịch sử, thì chủ đề 
chung và cơ chế cơ bản vẫn nhất quán. 

Đặc điểm trên cũng chính xác với các chu kỳ tài chính, và 
hoàn toàn phù hợp với những cuộc khủng hoảng tài chính. Như 
bạn sẽ thấy ở phần sau, Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 
2007-2008 xảy ra phần lớn là do có quá nhiều khoản vay thế 
chấp dưới chuẩn bất hợp lý được thông qua. Nó cứ lần lượt 
diễn ra vì sự lạc quan thái quá, thiếu đề phòng rủi ro, và vì thị 
trường vốn quá hào phóng - tất cả đẫn đến hành vi cho vay 
không an toàn xoay quanh các khoản vay thế chấp dưới chuẩn. 
Do đó, những người thiển cận, chỉ hiểu nghĩa đen sẽ nói rằng: 
“Tôi chắc chắn sẽ thận trọng trong lần tiếp theo, khi việc cho vay 
thế chấp vẫn cứ đễ dàng được đưa ra cho những người mua nhà 
không đủ tiêu chuẩn.” Nhưng điều đó không cần phải lặp lại lần 
nữa thì những bài học từ Khủng hoảng tài chính toàn cầu mới 
trở nên giá trị. Đúng hơn là, những tín hiệu cảnh báo khi mỗi 
lần hiện tượng bùng nổ/phá sản xảy ra là những chủ đề chung 
mang tính tổng quát sau đây: sự lạc quan thái quá là một điều 
rất nguy hiểm; thận trọng với rủi ro là một yếu tố cần thiết để 
thị trường an toàn; và sự quá hào phóng của thị trường vốn cuối 
cùng sẽ dẫn đến hoạt động tài chính thiếu khôn ngoan, do vậy 
khiến những người tham gia gặp nguy hiểm. 

Tóm lại, những chỉ tiết không quan trọng và có thể không 
liên quan. Nhưng chủ đề chung lại rất cần thiết và chúng hoàn 
toàn có xu hướng tái diễn. Hiểu được xu hướng đó - và có thể 


55 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


phát hiện thấy sự tái diễn - là một trong những yếu tố quan 
trọng nhất cần có để đối phó với các chu kỳ. 

Cuối cùng, tôi muốn đưa ra một khái niệm về sự điên rồ mà 
Albert Einstein được cho là người phát biểu, điên rồ là “lặp đi 
ặp lại một hành động y hệt và hy vọng nhận được một kết quả 
khác biệt”. Khi mọi người đầu tư vào thứ gì đó sau khi chúng 
được đánh giá cao (bởi vì “mọi người đều biết” chúng hoàn hảo 
và có mức giá quá thấp), rồi nghĩ rằng khoản đầu tư này sẽ đem 


ại lợi nhuận cao và không hề có rủi ro thua lỗ - thì đó quả là một 
điều điên rồ. Những niềm tin như vậy sẽ bị xì hơi sau khi bong 
bóng vỡ. Nhưng có rất nhiều người không nhận thức được rằng 
theo sau bong bóng là đổ vỡ, hoặc họ bị mù mắt trước rủi ro bởi 
ham muốn làm giàu nhanh chóng. Những người này sẽ lại tiếp 
tục bị sập bẫy vào lần tiếp theo hiện tượng xảy ra. 

Khi chứng khoán và thị trường được hưởng lợi từ những 
định giá phóng đại, rất có khả năng chúng sẽ không thể chịu 
được sự điều chỉnh của chu kỳ so với khi được định giá zÔ hạn 
mức. Hãy thử nói thế với những nhà đầu tư háo hức tin rằng 


“¬” 


“lần này mọi thứ sẽ khác” xem. 


Zz 


Chương này và phần lớn các chủ đề được đề cập đã trình 
bày bản chất đa dạng và thách thức của các chu kỳ. Vì thế, chu 
kỳ nên được hiểu theo cả hai mặt: bằng lập luận và bằng trực 
giác. Cũng như những khía cạnh khác của việc đầu tư, những 
người sở hữu trực giác kèm theo lập luận sẽ là những người tiến 
xa nhất. Liệu ta có thể học cách tiếp cận trực giác không? Bạn có 
thể, tới một mức độ nào đó. Nhưng bạn sẽ học được đầy đủ nhất 


56 


HOWARD MARKS 


khi ngay từ đầu đã có những hiểu biết sâu sắc. Tóm lại, một số 
người có xu hướng “hiểu nó rồi” (bất kể “nớ” là gì) và một số 
người thì không hiểu gì hết. 

Những khóa học về kế toán, tài chính và phân tích chứng 
khoán sẽ trang bị cho các nhà đầu tư những kiến thức cần thiết 
để thành công, nhưng theo quan điểm của tôi thì những khóa 
học này vẫn còn rất thiếu sót. Yếu tố chính không được nhắc tới 
trong các khóa học này là sự thấu hiểu về các hiện tượng mang 
tính chu kỳ cũng như cách chúng phát triển - như cuốn sách 
này sẽ đề cập trong phần tới. Ta có thể tìm thấy một vài thông 
tin trong các lĩnh vực mới được nghiên cứu về kinh tế học hành 
vi và tài chính hành vi, và tôi khuyên bạn nên chú ý đến chúng. 
Tâm lý học là một yếu tố cần thiết để ta hiểu được các chu kỳ, 
điều vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư. 


Những bài học quan trọng nhất về chu kỳ được học thông 
qua kinh nghiệm, theo như ngạn ngữ: “Kinh nghiệm là những 
gì bạn nhận được khi bạn không có được những gì bạn muốn“. 
Bây giờ, kiến thức của tôi đã dày dạn hơn nhiều so với 48 năm 
trước đây, khi tôi còn là một nhân viên phân tích chứng khoán 
trẻ tuổi ở First National City Bank. 

Tuy nhiên, bởi vì vào mỗi thập kỷ, chúng ta thường chỉ thấy 
được một chu kỳ lớn, nên bất kỳ ai chỉ dựa vào kinh nghiệm tích 
lũy để tiến bộ thì hẳn phải rất kiên nhẫn. Tôi hy vọng những 
điều bạn đọc được ở đây sẽ giúp hiểu biết của bạn dày thêm và 
gia tăng tốc độ học hỏi của bạn. 

Nhà sử học Hy Lạp cổ đại, Thucydides đã tuyên bố trong 
History oƒ the Peloponnesian War (tạm dịch: Lịch sử chiến tranh 
Peloponnesus) rằng ông sẽ mãn nguyện “nếu những lời của tôi 


57 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


được cho là hữu ích bởi những người muốn hiểu rõ những sự 
kiện đã xảy ra trong quá khứ, và (vì bản tính con người) những 
sự kiện đó sẽ được lặp lại trong tương lai, tại một thời điểm nào 
đó, theo một cách gần như y hệt”. Đó cũng là một cách mô tả rất 
hay về những gì tôi muốn nói ở đây. 


58 


| 00:01 2 


30003 


100.01 


NẢ 


lỊ. 
xa 


60000 


50000) 


II ụ -A Ũ MỤC 


) 


ï -P 


HE, I hy m | | Ỉ s Ta mĩ <—~* 866 
at tÐrsllrE: 11: nh li! ...n:rfUinuintl loan 2à, 
Siachl577) 6504 AA01 sử ) . ! 


4 7 
12765 : 12785 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Nỗ lực giải thích cuộc sống thông qua việc nhận diện các kiểu 
mẫu và từ đó đưa ra các công thức chiến thắng thường sẽ rất 
phức tạp, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới bị bao 
vây bởi các yếu tố ngẫu nhiên và mọi người không cư xử tương 
tự trong các tình huống, ngay cả khi họ có dự định trước. Việc 
nhận ra rằng các sự kiện quá khứ bị ảnh hưởng phần lớn bởi 
những điều trên - và do đó những sự kiện tương lai không thể 
dự đoán đầy đủ được - thật không dễ chịu gì, vì nó khiến cuộc 
sống khó dự kiến hơn, khó đưa ra các nguyên tắc và khó được 
an toàn. 


ào mùa thu năm 2013, để phản hồi lại một điều 

tôi đã viết trong The Most Important Thíng, Nick 

Train đã gửi email cho tôi. Anh làm việc tại 
Lindsell Train, một công ty quản lý vốn có trụ sở tại Luân Đôn. 
Nick đã đưa ra vấn đề về cách tôi sử dụng từ “chu kỳ” để mô tả 
các hiện tượng, như tôi đã thảo luận ở trên. Nick và tôi đã có một 
cuộc nói chuyện vưi vẻ qua email về vấn đề này và chúng tôi đã 
cùng nhau ăn một bữa trưa thú vị và sôi nổi. 

Vào thời điểm món chính được đưa lên, tôi đã hiểu rõ điều 
gì truyền động lực khiến Nick viết mail cho tôi. Anh tin rằng 
để một thứ được miêu tả là có tính chu kỳ, thời điểm và độ dài 
của nó phải có tính đều đặn và do đó có thể dự đoán được. Ví 
dụ như chu kỳ của sóng vô tuyến hoặc sóng hình sin chẳng hạn, 
với những đợt tăng và giảm đều đặn, cùng một kiểu mẫu có thể 
dự đoán được, và ở mỗi một đợt, chúng sẽ có biên độ, tần số và 
điểm kết thúc y hệt nhau. 


Trang Dictionary.com định nghĩa chu kỳ trong vật lý là “một 
sự thay đổi hoàn toàn, trong đó một hiện tượng đạt được giá trị 
tối đa và giá trị tối thiểu, sau đó giá trị cuối cùng khi quay về 


60 


H0OWARD MARKS 


bằng với giá trị ban đầu”; định nghĩa chu kỳ trong toán học là 
“sự hoán vị của một tập hợp các phần tử, sao cho thứ tự ban đầu 
có tính tuần hoàn của các phần tử này được giữ nguyên”. Nói 
cách khác, những chu kỳ vật lý và toán học đều tuân theo các 
kiểu mẫu đều đặn đến mức chúng lại quay trở về tình trạng ban 
đầu, và điều đó xảy ra bởi thời điểm và hướng đi của những dao 
động luôn giống nhau. Nick thắng một điểm. 

Nhưng các nền kinh tế, các công ty và thị trường - và tất 
nhiên, tâm lý và hành vi của các nhà đầu tư nữa - không phải 
lúc nào cũng đều đặn như vậy. Tôi khẳng định trong bữa ăn của 
chúng tôi, và tôi nghĩ Nick cuối cùng cũng đồng ý, rằng mọi thứ 
có thể có tính chu kỳ mà không phải nhất quán tới mức đó. Nó 
hoàn toàn tùy thuộc vào cách bạn định nghĩa từ “chu kỳ”. 

Dưới đây là một phần những gì tôi đã viết cho Nick để tiện 
theo dõi: 

Những gì tôi khẳng định là, thông thường, mọi hiện tượng đều 

tăng và giảm. Hầu hết mọi hiện tượng trong tự nhiên đều có 

chu kỳ sinh/tử và tâm lý của các nhà đầu tư cũng có một chu kỳ 
rất rõ rệt, sự lạc quan tăng (và giá tăng) sẽ được theo sau bởi sự 

bi quan tăng (và giá giảm). Bạn có thể nghĩ rằng đó là một điều 

đơn giản và không hữu ích. Nhưng một trong những điểm 

chính là khi một thứ gì đó tăng, các nhà đầu tư có xu hướng 
nghĩ nó sẽ không bao giờ giảm (và ngược lại). Liều lĩnh chống 
lại những xu hướng đó có thể tạo ra rất nhiều lợi nhuận... 

Chỉ rất ít điều trên thế giới này - và chắc chắn không có trong 

thế giới đầu tư - đủ đều đặn để ta tạo ra lợi nhuận tại một 

thời điểm thông qua áp dụng một quy trình vận động cơ học. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể tận dụng sự 

lên xuống của chư kỳ... 


61 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Tôi không nghĩ những biến động phải kết thúc tại đúng điểm 

mà chúng đã bắt đầu thì mới được gọi là chu kỳ. Rất nhiều 

chu kỳ kết thúc tại điểm cao hơn so với điểm ban đầu, đó là 
các chu kỳ xoay quanh xu thế tăng trường kỳ cơ bản. Nhưng 
dù vậy, chúng vẫn mang tính chu kỳ, và vẫn sẽ là ý hay nếu ta 

“lái” theo chu kỳ đi lên và tránh chu kỳ đi xuống, thay vì duy 

trì nguyên trạng. 

Từ điển Czmbridse DicHonary định nghĩa như sau về chu kỳ 
~ để sử dụng chung trong các trường hợp phi kỹ thuật: Chu kỳ 
là “một nhóm các sự kiện xảy ra theo một thứ tự cụ thể, sự kiện 
này nối tiếp sự kiện khác, và thường được lặp lại”. Tôi hài lòng 
với định nghĩa này, nó đã phản ánh những gì tôi nghĩ về chu kỳ 
và sự dao động. 


à 


Dù tôi không đồng ý với sự phản biện của Nick Train, rằng 
tính không đều đặn của các hiện tượng mà tôi đang thảo luận 
khiến chúng không đủ điều kiện để được coi là chu kỳ, thì vẫn 
có rất nhiều điều cần phải nghiên cứu về tính không đều đặn đó 
và liệu ta có thể đúc rút được gì từ thông tin này. 

Điều quan trọng nhất cần ghi chú ở đây là, như tôi đã nói ở 
chương trước, những thứ mà tôi gọi là chu kỳ không hoàn toàn 
xuất phát (hoặc thậm chí không hề liên quan) từ hoạt động của 
những quy trình cơ học, khoa học và vật lý. Nếu vậy thì chúng 
đã chắc chắn và đễ dự đoán hơn nhiều - nhưng trong trường 
hợp đó, khả năng sinh lời sẽ ít hơn. (Bởi vì những khoản lợi 
nhuận lớn nhất đến từ việc ta có thể nhìn nhận mọi thứ tốt hơn 
người khác, và nếu chu kỳ hoàn toàn chắc chắn và có thể dự 


62 


H0WARD MARKS 


đoán được thì việc nhìn nhận được chúng chẳng hề khiến ta trở 
nên vượt trội.) Đôi khi ta có một nguyên tắc cơ bản (và đôi khi 
không), nhưng sự biến đổi chủ yếu là do vai trò của con người 
trong việc hình thành chu kỳ. Sự tham gia của con người trong, 
quá trình này khiến những xu hướng bị tác động bởi cảm xúc và 
tâm lý của họ ảnh hưởng đến các hiện tượng mang tính chu kỳ. 
Những cơ hội hay sự ngẫu nhiên cũng đóng vai trò quan trọng, 
trong một vài chu kỳ, và hành vi của con người cũng góp phần 
khiến chu kỳ tồn tại. Con người là lý do chính khiến chu kỳ tồn 
tại, và ngoài ra, cùng với tính ngẫu nhiên, sự không nhất quán 
và không chắc chắn của họ cũng đã sinh ra chu kỳ. 


Con người chúng ta phải sống trong thế giới thực. Như tôi 
đã mô tả trước đó, chúng ta tìm kiếm những kiểu mẫu và các 
quy tắc, những điều cho phép chúng ta có một cuộc sống dễ 
dàng hơn và sinh lời nhiều hơn. Có lẽ điều này bắt đầu từ những 
kinh nghiệm của người tiền sử về các chu kỳ thường nhật và 
thường niên. Đó có thể là một bài học gian truân, nhưng anh ta 
đã học được rằng sẽ không an toàn khi đi tới hồ nước vào thời 
điểm sư tử mẹ dẫn đàn con đến đó. Và có thể anh ta đã học được 
thông qua thử nghiệm, rằng một số loại cây trồng nhất định sẽ 
phát triển tốt hơn khi được gieo vào mùa xuân thay vì vào mùa 
thu. Các quy tắc càng tuyệt đối thì cuộc sống càng trở nên dễ 
dàng. Dường như điều này đã ăn sâu vào não bộ con người, ta 
luôn tìm kiếm các kiểu mẫu có khả năng lý giải. 

Nhưng nỗ lực giải thích cuộc sống thông qua việc nhận diện 
các kiểu mẫu và từ đó đưa ra các công thức chiến thắng thường 


63 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


sẽ rất phức tạp, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới bị 
bao vây bởi các yếu tố ngẫu nhiên và mọi người không cư xử 
tương tự trong các tình huống, ngay cả khi họ có dự định trước. 
Việc nhận ra rằng các sự kiện quá khứ bị ảnh hưởng lớn bởi 
những điều trên - và do đó những sự kiện tương lai không thể 
dự đoán đầy đủ được - thật không dễ chịu gì, vì nó khiến cuộc 
sống khó dự kiến hơn, khó đưa ra các nguyên tắc và khó được 
an toàn. Do vậy, con người tìm kiếm những lời giải thích để các 
sự kiện trở nên đễ hiểu... đến nỗi ta đã làm thái quá, không còn 
hợp lý. Điều này đúng trong đầu tư, và cũng đúng trong các 
khía cạnh khác của cuộc sống. 

Tôi đã tìm ra một vài tuyên bố thú vị về đề tài này trong 
cuốn The Drunkard“s Walk (tạm dịch: Lối đi của người say), một 
cuốn sách năm 2008 nói về sự ngẫu nhiên được viết bởi Leonard 
Mlodinow, một giảng viên của trường Caltech. Đây là nội dung 
đầu tiên, trích từ phần mở đầu cuốn sách: 

Bơi ngược dòng trực giác thông thường của con người là một 
công việc khó khăn... Tâm trí con người được xây dựng để xác 
định một nguyên nhân rõ ràng cho mỗi một sự kiện, do đó có 
thể sẽ khó khăn khi ta phải chấp nhận tác động của các yếu 
tố ngẫu nhiên và chẳng hề liên quan. Vì vậy, bước đầu tiên là 
nhận ra thành công hay thất bại đôi khi không xuất phát từ 
kỹ năng tuyệt vời hay sự kém cỏi tệ hại, mà là từ “những tình 
huống ngẫu nhiên” - như nhà kinh tế học Armen Alchain đã 
viết. Những quy trình ngẫu nhiên là điều cơ bản trong tự nhiên 
và xảy ra khắp nơi trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, 
nhưng hầu hết mọi người không hiểu chúng và cũng không 
nghĩ nhiều về chúng. 


64 


H0WARD MARKS 


Trong chương sách nói về sự thành công không thể dự đoán 
trước và những bất thường trong ngành công nghiệp phim 
ảnh, Mlodinow đã mô tả quan điểm của nhà sản xuất William 
Goldman về vấn đề này: 


Goldman không phủ nhận rằng có rất nhiều lý do giải thích 
cho thành tích bán vé của một bộ phim. Nhưng anh ấy nhấn 
mạnh những lý do này rất phức tạp và toàn bộ quá trình từ lúc 
bắt đầu quay phim đến lúc công chiếu rất đễ bị tác động bởi 
những yếu tố không thể dự đoán và kiểm soát được, đến nỗi 
việc dự đoán dựa trên kinh nghiệm về tiềm năng của một bộ 
phim chưa làm xong cũng chẳng hề chắc chắn hơn dự đoán 
được đua ra khi tung đồng xu. 


Mlodinow tiếp tục thảo luận về cách các yếu tố ngẫu nhiên 
xảy ra đối với một cầu thủ đánh bóng trong môn bóng chày: 


Kết quả của bất kỳ một cú đánh cụ thể nào (tức cơ hội thành 
công) tất nhiên chủ yếu phụ thuộc vào khả năng của cầu thủ 
bóng chày. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào sự tác động lẫn 
nhau của rất nhiều yếu tố khác nữa: sức khỏe của cầu thủ; gió; 
mặt trời, hoặc ánh sáng của sân vận động; chất lượng của cú 
ném mà anh ta phải đánh; tình hình trận đấu hiện tại; liệu anh 
ta có đoán đúng đường bóng được ném hay không; liệu anh 
ta có phối hợp tay và mắt một cách nhịp nhàng để thực hiện 
cú đánh của mình; liệu người phụ nữ da ngăm mà anh ấy đã 
gặp ở quán bar có giữ anh lại quá muộn hay liệu chiếc xúc xích 
phô mai cay với hành tây chiên ăn hồi sáng nay có khiến anh 
đau bụng. Nếu không phải vì tất cả các yếu tố không thể dự 
đoán trước, cầu thủ bóng chày hoặc sẽ đánh được home run 
ghi điểm trực tiếp trong mọi lần đánh bóng, hoặc không thể 
đánh được quả bóng nào cả. 


65 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Chúng ta biết rằng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết 
quả trong tất cả các lĩnh vực, và rất nhiều trong số chúng là ngẫu 
nhiên hoặc không thể dự đoán. Chắc chắn rất nhiều điểm phát 
triển trong kinh tế và đầu tư cũng như vậy. Ngay cả khi thu 
nhập của một người ổn định thì xu hướng tiêu dùng của một 
cá nhân cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chiến tranh hoặc 
quốc gia nào giành chiến thắng World Cup (và điều đó lại xảy 
ra bởi cách quả bóng bật ra khỏi chân của một hậu vệ). Một công 
ty có thể đưa ra một báo cáo thu nhập tốt, nhưng giá cổ phiếu 
của nó tăng hay giảm lại là một kết quả chịu ảnh hưởng bởi cách 
hành động của các đối thủ cạnh tranh, liệu ngân hàng trung 
tương có chọn tuần đó để tăng lãi suất hay không, và liệu thông 
báo về thu nhập được công bố vào tuần mà thị trường hoạt động 
tốt hay vào tưần thị trường hoạt động xấu. Với mức độ biến đổi 
này, các chu kỳ mà tôi quan tâm chắc chắn không xảy ra một 
cách đều đặn và không thể tuân theo các quy tắc đáng tin cậy để 
giúp chúng ta đưa ra quyết định. 

Tôi có thể đưa cho bạn một ví dụ về những trái phiếu có lợi 
nhuận cao, một điều tôi thấy khá bực bội. Theo kinh nghiệm của -: 
tôi, từng có một quan điểm nổi lên rằng trái phiếu có xu hướng 
vỡ nợ vào ngày tròn hai năm phát hành. Nếu đúng, đó là một 
kiến thức rất hữu ích: Để tránh vỡ nợ, tất cả việc phải làm chỉ 
là bán mọi trái phiếu trước khi tới tròn ngày và mua lại những 
trái phiếu tồn tại sau ngày đó. (Tất nhiên, quy tắc này đã bỏ qua 
câu hỏi rằng người bán muốn nhận lại được giá trái phiếu như 
thế nào khi đến gần ngày nguy hiểm - bởi vì mọi người đều biết 
rằng nó tiềm ẩn rủi ro — cũng như họ phải trả bao nhiêu để mua 
lại những trái phiếu còn tồn tại). 


68 


HOWARD MARKS 


Có lẽ một loạt vụ vỡ nợ đã xảy ra vào cùng một thời điểm. 
tròn hai năm phát hành nên quan điểm trên trở nên phổ biến. 
Nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên rất khác so với quan hệ nhân 
quả. Hiện tượng này có căn cứ hay không? Nguyên nhân gây ra 
nó là gì? Liệu nó có lặp lại hay không? Bạn có nên đặt cược vào 
nó hay không? Cụ thể, thời gian trái phiếu có lợi nhuận cao hầu 
như chắc chắn chỉ kéo dài trong khoảng 20 năm tại thời điểm 
đó, khiến tôi tự hỏi liệu kinh nghiệm và kích thước mẫu có đủ 
để chứng minh tính đáng tin của nhận xét hay không. Thay vì là 
một sự rành rọt tri thức, tôi cho rằng quy tắc hai năm này được 
dựa trên khao khát của con người hướng tới những quy tắc đơn 
giản và hữu ích, do vậy chúng có xu hướng suy luận quá mức 
mà không có nền tảng thực tế. 

Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ta nhận ra rằng trái phiếu vỡ 
nợ vì đó là phản ứng trước một loạt những yếu tố đa dạng tác 
động đến nó - giống như những yếu tố góp phần vào sự thành 
công hay thất bại của cầu thủ bóng chày - và hầu hết các các sự 
vỡ nợ đều tuyệt đối không liên quan gì tới số năm trôi qua kể từ 
khi trái phiếu được phát hành. Và ta đảo ngược lại nhận xét nổi 
tiếng của Mark Twain: Lịch sử có thể lặp lại, nhưng hiếm khi nào 
nó lặp lại y hệt như trước. 


à 


Tôi tin chắc thị trường sẽ tiếp tục tăng và giảm, và tôi cũng, 
nghĩ rằng tôi biết (a) tại sao và (b) điều gì khiến cho các chuyển 
động này sớm xảy ra hay còn lâu mới xảy ra. Nhưng tôi chắc 
chắn rằng tôi sẽ không bao giờ biết khi nào chúng sẽ tăng hay 
giảm, và khi điều đó xảy ra thì chúng sẽ biến động tới mức nhào, 


67 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


tốc độ dao động của chúng ra sao, khi nào chúng sẽ quay lại 
điểm giữa hoặc chúng sẽ tiến tới bên đối lập bao xa. Do vậy, có 
rất nhiều điều không chắc chắn. 

Tuy nhiên, tôi cũng phát hiện ra rằng chỉ cần biết ít điều về 
thời điểm của chu kỳ cũng đã mang lại cho tôi nhiều lợi thế hơn 
so với phần lớn các nhà đầu tư khác, những người thậm chí còn 
biết ít hơn nữa về chu kỳ và họ ít chú ý đến chúng, cũng như 
không để ý xem chúng gợi ý họ hành động như thế nào cho phù 
hợp. Lợi thế mà tôi đang nói đến có lẽ cũng là điều mà tất cả 
mọi người có thể đạt được, nhưng thế là đủ cho tôi. Đó chính 
là nguồn gốc của một ưu thế quan trọng mà các đồng nghiệp 
tại Oaktree và tôi đã được tận hưởng trong 22 năm qua. Và nó 
cũng là điều chiếm phần lớn những nội dung mà tôi muốn ghi 
lại trong cuốn sách này. 


68 


4 


CHU KỲ KINH TẾ 


Ị (- h " 


. 


`==_- 


l \ d 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Sản phẩm đầu ra của một nền kinh tế là lượng hàng hóa trên 

tổng số giờ sản xuất và sản lượng trung bình một giờ. Do vậy 

sự phát triển của một nền kinh tế trong dài hạn trước hết được 
xác định bởi các yếu tố cơ bản như tỷ lệ sinh và tốc độ tăng 
năng suất (ngoài ra còn có các yếu tố thay đổi khác trong xã hội 

và môi trường). Những yếu tố này thường thay đổi tương đối 

ít từ năm này qua năm khác, và thay đổi từ từ qua mỗi thập kỷ. 

Vì vậy, tốc độ tăng trưởng trung bình khá ổn định trong thời 

gian dài. 

Với sự ổn định tương đối của mức tăng trưởng trường kỳ cơ 

bản, một người có thể bị thôi thúc và kỳ vọng rằng hiệu suất 

của nền kinh tế sẽ nhất quán qua mỗi năm. Tuy nhiên, một số 
yếu tố lại liên tục biến đổi và khiến sự tăng trưởng kinh tế - 
ngay cả khi nó vẫn tuân theo xu thế cơ bản là không thay đổi 
nhiều - cũng phải biến động thường niên. 
hu kỳ kinh tế (cũng được hiểu là “chu kỳ kinh 
doanh” cách đây nhiều năm) cung cấp phần lớn 
những nền tảng về các sự kiện mang tính chu kỳ 
trong thế giới kinh doanh và trên thị trường. Nền kinh tế càng 
tăng trưởng, các công ty càng có khả năng tăng lợi nhuận và thị 
trường cổ phiếu sẽ tăng. Ở đây, tôi sẽ đề cập một cách ngắn gọn 
các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ kinh tế. Nhưng trước khi bắt 
đầu, tôi muốn thú nhận một điều tôi luôn nói mỗi khi thảo luận 
về các vấn đề kinh tế (liệu đây có phải một lời tuyên bố đầy tự 
hào?): Tôi không phải là nhà kinh tế học. 

Tôi đã tham gia các khóa học về kinh tế khi còn là một sinh 
viên đại học và kể cả sau khi tốt nghiệp. Tôi nghĩ về kinh tế học 
và nghiên cứu nó với tư cách một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tôi 
chủ yếu coi mình như “một người kinh tế”, người đưa ra hầu 
hết các quyết định vì những lý do hợp lẽ, dựa trên mối quan 


70 


HOWARD MARKS 


hệ giữa giá cả và giá trị, rủi ro và lợi nhuận tiềm năng. Nhưng 
những tư duy của tôi về kinh tế phần lớn được dựa vào những 
hiểu biết và kinh nghiệm thông thường, và tôi chắc chắn rằng 
nhiều nhà kinh tế học sẽ không đồng ý với những quan điểm tôi 
viết ra trong cuốn sách này. (Tất nhiên, họ cũng không đồng ý 
với nhau. Sự vận động của nền kinh tế khá là không rõ ràng và 
thiếu sự chính xác, và đó chính là lý do khiến nó bị gọi là “ngành 
khoa học tăm tối”.) 

Thước đo chính về đầu ra của một nền kinh tế là GDP, tức 
tổng sản lượng quốc nội, tổng giá trị của tất cả các loại hàng hóa 
và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nền kinh tế. Nó 
có thể được tính thô bằng kết quả của phép nhân giữa số giờ mà 
người lao động làm việc với giá trị sản lượng đầu ra trong một 
giờ. (Trước đây nó được gọi là GNP - tổng sản phẩm quốc gia 
nhưng khái niệm đó giờ đã lỗi thời. Sự khác biệt giữa hai khái 
niệm này nằm ở cách ta luận bàn về hoạt động của các công ty 
nước ngoài trong quốc gia đó: GDP tính cả công ty nước ngoài 
trong tổng sản lượng của nền kinh tế, trong khi GNP thì không.) 

Những câu hỏi chủ yếu mà phần lớn mọi người (và chắc 
chắn phần lớn các nhà đầu tư) quan tâm đến riền kinh tế đặt ra, 
là liệu chúng ta sẽ phát triển hay suy thoái trong năm nay và tỷ 
lệ thay đổi đó sẽ ở mức nào. Cả hai câu hỏi đều là thành phần 
của điều mà tôi sẽ gọi là chu kỳ kinh tế ngắn hạn. 

Khi chúng ta nghĩ về mức tăng trưởng GDP của Mỹ trong 
một năm, chúng ta thường luôn bắt đầu với giả định rằng nó 
sẽ nằm trong phạm vi khoảng, từ 2% đến 3%, sau đó cộng hoặc 
trừ đối với từng trường hợp cụ thể. Nhưng điểm xuất phát khi 
tính mức tăng trưởng GDP mỗi năm lúc nào cũng dương. Ví dụ, 


71 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


vào đầu năm 2017, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về tỷ lệ GDP 
sẽ tăng trưởng bao nhiêu. Những người lạc quan cho rằng nó sẽ 
đạt gần 3% và những người bi quan lại nghĩ nó có thể không đạt 
tới 2%. Nhưng gần như mọi người đều nghĩ rằng nó sẽ dương. 
Định nghĩa chính thức về sự suy thoái là hai quý liên tiếp tăng 
trưởng âm, và rất ít người nghĩ rằng tăng trưởng GDP sẽ giảm 
xuống con số âm - dù là vào năm 2017 hay ngay sau đó. 


XU HƯỚNG KINH TẾ TBONG DàI HN 


Nhiều nhà đầu tư rất quan tâm đến sự tăng trưởng kinh tế 
qua mỗi năm: nó cao hay thấp, âm hay đương. Sự phát triển mà 
họ đang thắc mắc là những xem xét trong ngắn hạn. Chúng rất 
quan trọng nhưng không phải là tất cả mọi thứ. Trong dài hạn, 
tầm quan trọng của những điều trên mất dần và những xem xét 
trong đài hạn lại trở nên phù hợp hơn. 

Như tôi đã đề cập trước đó, hầu hết các chu kỳ thu hút sự 
chú ý của các nhà đầu tư bao gồm những dao động xung quanh 
một xu thế trường kỳ, tức xu hướng trung tâm. Dù những đao 
động đó ảnh hưởng lớn đến các công ty và thị trường trong 
ngắn hạn, chính những thay đổi liên quan đến đồ thị xu hướng 
cơ bản sẽ chứng tỏ được tầm quan trọng ở mức tổng quát hơn 
nhiều. Sự dao động xuns quanh xu hướng sẽ kết thúc trong đài hạn 
(phải thừa nhận điều đó, sau khi nó đã khiến từng năm riêng 
biệt trở nên thật vui vẻ hoặc thật u ám), nhưng sự tha đổi 0ề xu 
hướng cơ bản sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất lên trải nghiệm dài 
hạn của chúng ta. 

Vào tháng 1 năm 2009, tôi đã viết bài “Tâm nhìn dài hạn” 
tập trung vào vấn đề này. Tôi sẽ trích dẫn khái quát nó tại đây. 


72 


HOWARD MARKS 


Đầu tiên, tôi mô tả một số “xu thế trường kỳ hữu ích“ mà 
thị trường chứng khoán đã “lướt” trên chúng trong các thập kỷ 
trước. Tôi sẽ liệt kê dưới đây, nhưng bỏ qua các mô tả đi kèm: 

s Môi trường vĩ mô 

s Sự tăng trưởng của doanh nghiệp 

s Tâm lý vay vốn 

e Sự phổ biến của việc đầu tư 

s Tâm lý của nhà đầu tư 

Những sự phát triển được liệt kê ở trên đã tạo thành cơn gió 

thuận chiều mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế và thị trường trong, 

nhiều thập kỷ qua, và chúng tạo ra xu hướng tăng trường kỳ 
trong dài hạn. 


Tuy nhiên, mặc dù là xu hướng tăng cơ bản, đồ thị sẽ không đi 
lên theo một đường thẳng. Nền kinh tế và thị trường bị ngắt 
quãng mỗi vài năm bởi những đợt biến động có tính chu kỳ 
trong ngắn hạn. Những chu kỳ xoay quanh đồ thị xu hướng 
thường xuyên đi lên và đi xuống. Hầu hết những biến động. 
này tương đối nhỏ và ngắn, nhưng trong những năm 1970, 
kinh tế rơi vào cảnh trì trệ, lạm phát lên tới mức 16%, các cổ 


73 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


74 


phiếu trung bình sụt giảm gần một nửa giá trị trong hai năm và 
tờ tạp chí Business WWeek đã đăng tải câu chuyện trang bìa loan 
báo “Cái chết của cổ phiếu” (số ra ngày 13 tháng 9 năm 1979). 
Hẳn vậy, 40 năm hoạt động trên thương trường của tôi không 
được trải bằng rượu và hoa hồng. 


Thỉnh thoảng, chúng ta thấy nền kinh tế tốt lên hoặc xấu đi, 
phát triển chậm lại hoặc trở nên thịnh vượng, suy thoái hoặc 
phục hồi. Thị trường cũng tăng rồi giảm. Những biến động này 
được cho là những chu kỳ kinh tế bình thường và là phát triển 
từ các yếu tố ngoại sinh (như lệnh cấm vận đầu mỏ năm 1973 
và cuộc khủng hoảng thị trường mới nổi năm 1998). Có vài 
năm chỉ số Standard &: Poor“s 500 (S&cP 500) đi xuống trong giai 
đoạn từ năm 1975 đến năm 1999, nhưng không có cổ phiếu nào 
trong đó bị mất giá quá 7,5%. Tuy nhiên, về mặt tăng trưởng, 
có tới 16 năm trong tổng số 25 năm đạt lợi suất trên 15%, và có 
bảy lần lợi nhuận hằng năm vượt quá 30%. 

Mặc dù có sự lên xuống, những nhà đầu tư cuối cùng vẫn tạo 
ra lợi nhuận và trở thành mục tiêu mà cả quốc gia hướng tới. 
Warren Buffet là một trong những người giàu nhất nước Mỹ, 
ông thành công nhờ mua những cổ phiếu phổ thông và thâu 


H0WARD MARKS 


tóm toàn bộ công ty. Một xu hướng tăng mạnh mẽ đã diễn ra 
và đạt đến đỉnh vào năm 2007... 

Cho đến giữa năm 2007, 39 năm kinh nghiệm của tôi với tư 
cách một nhà quản lý vốn đã bị giới hạn và chỉ là một phần nhỏ 
của cả một câu chuyện dài. Có lẽ những gì tưởng như là một xu 
hướng tăng dài hạn thực chất chỉ là phần tích cực của một chu 
kỳ dài hạn có cả đi xuống lẫn đi lên. Chỉ khi bạn lùi lại... Bạn 
mới có thể đánh giá được tổng thể một cách đầy đủ. 


Vấn đề chính mà tôi muốn thảo luận ở đây là tôi đã nhận ra có 

nhiều chu kỳ trong một xu hướng dài hạn, và xoay quanh xu 

hướng đài hạn đó không chỉ là những chu kỳ ngắn hạn. Hiện 

chúng ta đang sống trong giai đoạn tích cực của một chu kỳ lớn. 

Trước khi tôi tiếp tục thảo luận về các chu kỳ kinh tế ngắn 
hạn mà phần lớn các nhà đầu tư đều quan tâm, tôi sẽ dành thêm 
thời gian để nói về những vấn đề dài hạn: các yếu tố hình thành 
nên chu kỳ dài hạn và triển vọng hiện tại của nó. Sau đó, tôi sẽ 
quay lại bàn về chu kỳ kinh tế ngắn hạn. 


75 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Như tôi đã đề cập, một trong những yếu tố chính quyết định 
đến sản lượng đầu ra mỗi năm của nền kinh tế là số giờ lao 
động. Sau đó, yếu tố cơ bản nhất làm tăng số giờ lao động là 
sự phát triển dân số. Sự phát triển dân số có nghĩa là mỗi năm 
có nhiều người lao động hơn để sản xuất và bán sản phẩm (và 
cũng có nhiều người mua và tiêu thụ chúng hơn, khuyến khích 
quá trình sản xuất). Sản xuất nhiều hơn tương đương với GDP 
tăng lên. Nếu dân số tăng, số giờ lao động có xu hướng tăng và 
GDP cũng tăng. Do đó tỷ lệ sinh là một trong những lý đo chính 
khiến người ta thường giả định mức tăng trưởng kinh tế là một 
số dương. Mặt khác, nếu dân số giảm đi, sự tăng trưởng dương 
của GDP sẽ phải đi ngược chiều một cơn gió mạnh. 

Mức tăng trưởng dân số qua mỗi năm không biến đổi nhiều. 
Số người trong độ tuổi sinh đẻ không mấy thay đổi trong ngắn 
hạn và xu hướng sinh con của họ cũng ít biến chuyển. Tuy nhiên, 
những điều này vẫn thay đổi qua nhiều thập kỷ hoặc lâu hơn, vì 
vậy chúng có thể gây ra những thay đổi về dân số trong dài hạn. 

Những yếu tố nào có thể thay đổi tỷ lệ sinh của một quốc gia 
(tức số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng)? 

s Các quy định tương tự như chính sách một con lâu đời của 

Trung Quốc (gần đây đã có thay đổi). 

s Chiến tranh (như Thế chiến hai đã làm giảm tỷ lệ sinh 
nhưng lại làm tăng số trẻ em được sinh ra sau khi nó 
kết thúc). 

ø Các điều kiện kinh tế, cũng như các điều kiện khác, tác 
động tới suy nghĩ của con người về việc liệu họ có đủ khả 
năng nuôi một đứa trẻ hay không. 


78 


HOWARD MARKS 


ø Các đặc điểm xã hội, như gần đây người trẻ Mỹ có xu 

hướng trì hoãn lập gia đình. 

Sự thay đổi trong tỷ lệ sinh nhìn chung sẽ diễn ra trong một 
khoảng thời gian dài và khi nó thay đổi, sẽ mất nhiều năm để 
nó có thể tác động đến sự tăng trưởng GDP. Lấy ví dụ với chính 
sách một con của Trung Quốc. Bạn có thể thấy sự thay đổi diễn 
ra rất đột ngột: Vào một ngày năm 2015, chính sách này vẫn có 
hiệu lực đầy đủ, nhưng sang ngày kế tiếp, người ta lại thông báo 
đần rút lại nó. Điều này thật sự chính xác trong một phạm vi 
nhất định. Nhưng dù những người đã có một đứa con chắc chắn 
sẽ trở nên bận rộn khi sinh một đứa trẻ thứ hai vào một ngày 
nào đó, thì vẫn có thể phải mất cỡ 20 năm để đứa trẻ thứ hai trở 
thành một phần của lực lượng lao động và đóng góp vào sản 
lượng đầu ra cho Trung Quốc. Do vậy, điểm mấu chốt là những 
thay đổi hằng năm của GDP hiếm có khả năng bị tác động đáng 
kể bởi những thay đổi trong tỷ lệ sinh. 

Một yếu tố cơ bản khác trong công thức tính GDP là “năng 
suất lao động”, tức giá trị của sản lượng được tạo ra trong, mỗi 
giờ lao động. Sự thay đổi về năng suất lao động là yếu tố cơ 
bản quyết định sự thay đổi của tăng trưởng GDP trong dài hạn. 
Cho dù tỷ lệ tăng trưởng dân số có là bao nhiêu thì GDP sẽ tắng 
nhanh hơn nếu năng suất lao động tăng, hoặc tăng chậm lại nếu 
năng suất giảm. Suy luận thêm, tốc độ tăng trưởng của GDP sẽ 
tiến triển nhanh hơn nếu tốc độ tăng của năng suất lao động đi 
lên, và tốc độ tăng GDP sẽ chậm đi nếu tốc độ tăng năng suất 
giảm. Tất cả chỉ là câu chuyện toán học. 

Những sự thay đổi trong năng suất lao động, như sự thay đổi 
trong tỷ lệ sinh, điễn ra ở mức độ vừa phải và từ từ, cũng như cần 


J7 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


phải mất một giai đoạn dài để gây tác động. Chúng chủ yếu xuất 
phát từ những tiến bộ trong quá trình sản xuất trước đó. Những 
thành tựu to lớn đầu tiên xuất hiện trong cuộc cách mạng công, 
nghiệp, khoảng từ năm 1760 đến năm 1830, khi lực lượng lao 
động được thay thế bằng máy móc vận hành bởi sức nước và hơi 
nước, và các nhà máy quy mô lớn thay thế những nơi làm việc 
tạo ra năng suất ít hơn - như các cửa hàng nhỏ và nhà dân. Thành 
tựu to lớn thứ hai diễn ra trong những năm cuối thể kỷ thứ 19 và 
đầu thế kỷ thứ 20, khi điện và xe ô tô thay thế cho các loại hình 
năng lượng và phương tiện giao thông cũ, kém hiệu quả. Sự thay 
đổi thứ ba xảy ra trong nửa sau thế kỷ thứ 20, khi máy tính và các 
loại hình tự động khác bắt đầu thay thế con người để điều khiển 
máy móc hoạt động. Tất nhiên, làn sóng thứ tư đang xảy ra ngay 
bây giờ, xuyên suốt thời đại thông tin, khi những tiến bộ to lớn 
trong việc thu thập, lưu trữ và ứng dụng thông tin - cũng như các 
hoạt động như siêu dữ liệu và trí tuệ nhân tạo - cho phép ta thực 
hiện những nhiệm vụ được coi là không tưởng trong quá khứ. 

Nhớ rằng, mỗi một thay đổi sẽ diễn ra từ từ qua nhiều thập 
kỷ. Mỗi điều lại tạo ra sự khác biệt to lớn tới GDP, nhưng kể 
cả như vậy, sẽ không có sự tăng tốc hay giảm tốc nào quá lớn 
xảy ra từ năm nay sang năm khác. Tốc độ tăng năng suất có 
xu hướng duy trì ổn định tương đối trong nhiều năm, và chắc 
chắn sự suy thoái và phục hồi của chu kỳ kinh tế ngắn hạn nhìn 
chung sẽ không tạo ra thay đổi lên mức tăng năng suất. 

Rõ ràng rằng các xu hướng về số giờ lao động và sản lượng 
đầu ra trong một giờ khi kết hợp lại sẽ quyết định những xu hướng 
đài hạn của sản lượng quốc gia. Nhưng những yếu tố nào tạo ra 
sự thay đổi trong hai điều trên? Dưới đây là một phần danh sách: 


78 


HOWARD MARKS 


e Những chuyển dịch về nhân khẩu học: Hàng triệu người 
Trung Quốc di cư từ nông thôn lên thành thị là một ví dụ 
cho những gì tôi đang nói ở đây. Vì làm tăng lực lượng lao 
động sẵn có, làn sóng di cư này khiến Trung Quốc nổi lên 
như một địa điểm có chỉ phí sản xuất thấp, và nó cũng góp 
phần mở rộng tầng lớp tiêu dùng ở Trung Quốc. Một ví 
dụ khác là sự nhập cư của người dân Mỹ Latinh vào Mỹ. 
Giống như các quốc gia phát triển khác, Mỹ đang trải qua 
giai đoạn giảm tỷ lệ sinh. Nhưng làn sóng nhập cư đang 
diễn ra ở phía nam biên giới nước Mỹ - một vài trong số 
đó là bất hợp pháp - đã thay thế tỷ lệ sinh để trở thành 
yếu tố mở rộng lực lượng lao động và tỷ lệ tiêu dùng của 
Hoa Kỳ. 

e Các yếu tố quyết định đầu vào: tổng số giờ lao động có 
thể phát sinh từ tổng số người lao động và số lượng người 
mong muốn được làm việc. 

o “Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động” phản ánh phần 
trăm số người trong độ tuổi lao động đang làm việc 
hoặc đang tìm kiếm việc làm. 

o Tỷ lệ thất nghiệp (phần trăm số người tham gia lực 
lượng lao động nhưng chưa có việc làm) tăng và giảm 
phụ thuộc vào mức chỉ của người tiêu dùng và doanh 
nghiệp (và do vậy dẫn tới những thay đổi về nhu cầu 
hàng hóa, cũng như sự cần thiết phải có người lao động 
sản xuất ra hàng hóa). 

o Số giờ làm việc của mỗi người đối với một công việc 
cũng biến đổi phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế. Các 
doanh nghiệp sẽ rút ngắn tuần làm việc khi như cầu về 


79 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


80 


hàng hóa thấp và họ để nhân viên làm thêm giò khi nhu 
cầu cao (cho đến khi nhu cầu đủ lớn để tuyển thêm lao 
động hoặc bổ sung thêm ca làm). 

s Khát vọng: Động lực về lợi nhuận và khát khao có một 
cuộc sống tốt hơn là một vài nhân tố thúc đẩy người lao 
động (và cả xã hội) làm việc chăm chỉ hơn và sản xuất 
nhiều hơn. Ta rất dễ nghĩ đây là những điều mang tính 
phổ quát toàn cầu, nhưng không. Ví dụ, động lực về lợi 
nhuận gần như đã bị xóa bỏ khỏi hệ thống kinh tế dưới 
thời Liên Xô, và sự sẵn sàng làm việc nhiều hơn đã bị hạn 
chế trong nhiều nền kinh tế khác. (Điều hài hước là, tôi 
đã thấy những nhân viên ở các ngân hàng châu Âu chấm 
công khi ra về - không phải để chứng tỏ họ cũng làm việc 
đến 5 giờ như ở Mỹ, mà đúng hơn là họ phải tan làm lúc 5 
giờ và không làm việc quá 35 giờ một tưần.) 

s Giáo dục: Sự đi xuống của rền giáo dục công ở Mỹ có 
khả năng gây ra những tác động tiêu cực đến năng lực 
của người lao động trong việc đóng góp vào nền kinh tế 
tương lai, cũng như khả năng của họ trong việc đạt được 
thu nhập cao và tiêu dùng thoải mái. Những xu hướng 
tiêu cực này có khả năng hạn chế những tác động tích cực 
đến từ dòng người nhập cư. 

e Công nghệ: Sự cải tiến về công nghệ giúp các doanh 
nghiệp mới được thành lập nhưng cũng khiến một số 
doanh nghiệp cũ sụp đổ. Nó tạo ra công việc nhưng cũng 
xóa bỏ công việc. Nói ngắn gọn, công nghệ là một ví dụ 
đầy sức mạnh theo phong cách Darwin về sự tiến hóa của 
riền kinh tế: Nó tạo ra những người thắng cuộc và những 


H0OWARD MARKS 


kẻ thua cuộc. Những công nghệ mới không chỉ thay thế 
công nghệ cũ mà còn loại bỏ những nỗ lực của con người. 
Nhưng chúng không hề “an toàn”, bởi vì chúng cũng có 
thểbị thay thế hoặc bị phá vỡ. Công nghệ là một kiểu mẫu 
tiêu biểu thể hiện sự tăng và giảm, sự sống và cái chết... 
và tái sinh. 

Tự động hóa: Khả năng thay thế lực lượng lao động bằng 
máy móc là một trong những yếu tố đặc biệt thú vị. Một 
mặt, tự động hóa có thể được xem như một yếu tố bổ sung 
cho chư kỳ kinh tế, bởi vì nó làm tăng năng suất lao động 
hoặc tăng sản lượng đầu ra được sản xuất trong một giờ. 
Ví dụ như sự cơ giới hóa trong nông nghiệp giúp nông 
dân chỉ cần có ít người cũng có thể sản xuất ra nhiều thực 
phẩm hơn, ở mức chỉ phí thấp hơn trước kia rất nhiều. 
Nhưng mặt khác, sự tự động hóa lại làm giảm số giờ lao 
động sản xuất. Ngày nay chúng ta nhìn thấy các nhà máy 
được vận hành bởi rất ít công nhân, trong khi 30 năm trước 
phải là cả trăm người. Do vậy, tác động cuối cùng của sự 
tự động hóa đối với GDP có thể trung tính hoặc tích cực, 
nhưng bởi vì nó có khả năng xóa bỏ công việc nên sự tự 
động hóa cũng có thể cắt giảm lượng nhân công, dẫn tới 
giảm thiểu thu nhập và mức tiêu dùng. 

Toàn cầu hóa: Sự hòa nhập các quốc gia trong nền kinh tế 
toàn cầu có thể làm tăng tổng sản lượng đầu ra của kinh 
tế thế giới, một phần nhờ lợi ích từ chuyên môn hóa. Hoặc 
sự hòa nhập này có thể không làm tăng tổng sản lượng, 
vì nó tạo ra tổng lợi ích bằng không (hoặc tổng lợi ích 
âm). Nhưng rõ ràng là xu hướng toàn cầu hóa có thể có 


81 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


những tác động khác nhau đến nền kinh tế của mỗi quốc 
gia (và tạo ra người chiến thắng và kẻ thất bại trong một 
quốc gia). Sự tăng đáng kể số lượng công nhân nhà máy 
được mô tả ở trên chắc chắn đã thúc đẩy nền kinh tế Trung 
Quốc tăng trưởng trong suốt 30 năm qua, bởi nó cho phép 
Trung Quốc trỏ thành quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu đối 
với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, xu hướng này có 
thể khiến các quốc gia phát triển mua rất nhiều hàng hóa 
từ Trung Quốc, trong khi họ có thể tự sản xuất những mặt 
hàng đó, khiến chính GDP của họ bị cắt giảm. Ước tính 
hàng triệu công việc sản xuất đã rơi vào tay Trung Quốc 
từ năm 2000, điều này chắc chắn khiến mức tăng trưởng 
của nền kinh tế Mỹ thấp hơn so với những gì nó đáng ra 
có thể đạt được. Mặc dù vậy, ta cần phải tính đến lợi ích 
của việc nhập khẩu hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc để ước 
tính tác động tổng thể đối với kinh tế Hoa Kỳ. 


% 


Mỹ là một quốc gia may mắn khi có cơ sở hạ tầng được giữ 
nguyên sau Thế chiến hai và nó được hưởng rất nhiều lợi ích 
từ sự bùng nổ trẻ sơ sinh sau chiến tranh. Điều này đã khiến 
kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Các sản phẩm của Mỹ thường 
đạt mức tốt nhất trên thế giới và các tập đoàn của Mỹ cũng rất 
thành công. Trong thế giới vẫn đang tiến hành toàn cầu hóa, 
những công nhân Mỹ vẫn có thể được trả mức lương cao nhất, 
không bị thua thiệt trong cuộc cạnh tranh với những mặt hàng 
giá rẻ được sản xuất ở nơi khác. Sự cải tiến về kỹ thuật quản lý 
và năng suất lao động tăng nhanh cũng là nhân tố đóng góp 


82 


HOWARD MARKS 


thêm cho sự tăng trưởng. Do vậy, sự tăng trưởng kinh tế trường, 
kỳ ở Mỹ luôn đạt tốc độ cao, khiến cho nhu cầu tiêu dùng tăng, 
từ đó tạo ra một vòng tuần hoàn tốt lành khiến rất nhiều người 
được hưởng lợi... Nhưng nó không phải là điều không thể bị 
thay đổi. 


Trong những năm gần đây, sự tăng trưởng kinh tế có dấu 
hiệu chậm lại ở Mỹ (cũng như ở một số quốc gia khác). Liệu đây 
là một thay đổi ngắn hạn mang tính chu kỳ, liên quan đến xu 
hướng dài hạn cơ bản? Hay đây chính là một thay đổi của xu 
hướng dài hạn? Sẽ phải mất nhiều năm để chúng ta biết chắc 
chắn được câu trả lời. Nhưng đã xuất hiện một trường phái tư 
tưởng đổ lỗi cho “sự trì trệ trường kỳ” — nghĩa là xu hướng dài 
hạn cơ bản bị chậm lại. 

Mức tăng trưởng về dân số và năng suất lao động đang giảm 
đi ở Mỹ cũng như ở các quốc gia phát triển khác. Kết hợp lại, ta 
thấy hai nhân tố này khiến cho mức tăng GDP của Mỹ sẽ chậm 

. đi trong các năm tiếp theo (so với những năm sau Thế chiến 
hai). Những tiến bộ to lớn trong quá khứ về năng suất lao động 
sẽ không còn lặp lại ở tương lai. Thêm vào đó, sự sẵn có ngưồn 
lao động giá rẻ hơn nhiều ở những nơi khác khiến Mỹ không 
còn nhiều khả năng cạnh tranh về giá thành sản xuất. Điều này 
tạo nên nhiều dấu hiệu tiêu cực về công việc ở Hoa Kỳ, như 
lao động Mỹ không lành nghề, trình độ thấp; chênh lệch về thu 
nhập; cũng như mức sống thấp hơn khi so sánh với người dân 
ở các quốc gia khác. Những vấn đề này tất nhiên đã được nhấn 
mạnh trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. 

Sự thay đổi trong tăng trưởng dân số và năng suất lao động 
có thể mất hàng thập kỷ để tạo ra sức ảnh hưởng, nhưng rõ 


83 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


ràng là chúng có thể tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của các quốc gia. Vào thế kỷ 20, Mỹ đã vượt qua các nước châu 
Âu để trở thành một cường quốc kinh tế. Sau đó, Nhật Bản 
dường như đang chạy nước rút trong những năm 1970 và 1980, 
đe dọa thâu tóm toàn thế giới, và chỉ chững lại vào những năm 
cuối của thập niên 80, khi nước này rơi lại vào thời kỳ tăng 
trưởng không đáng kể. Những thị trường mới nổi - đặc biệt là 
Trung Quốc - là những nơi có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng 
trong một vài thập kỷ qua. Dù tốc độ tăng trưởng của các nước 
này hiện nay có chậm lại thì họ vẫn có thể phát triển nhanh hơn 
các nước phát triển trong vài thập kỷ tới. Nguồn nhân lực của 
Ấn Độ có thể khiến kinh tế của quốc gia này phát triển nhanh 
chóng, nếu nó có thể hoạt động hiệu quả hơn và cắt giảm tham 
nhũng. Và các quốc gia cận biên! như Nigeria và Bangladesh 
thì đứng sau các quốc gia mới nổi này, chờ đến lượt mình phát 
triển nhanh chóng. 

Xã hội phát triển rồi xuống dốc, và sự tăng trưởng kinh tế 
tăng tốc hay chậm lại có những tác động qua lại với nhau. Xu 
hướng phát triển cơ bản này rõ ràng tuân theo chu kỳ đài hạn, 
mặc dù những đợt dao động lên xuống trong ngắn hạn xoay 
quanh chu kỳ đó có thể được nhận thấy rõ hơn và do đó đễ dàng 
thảo luận hơn. 


3 Từ gốc là “frontier nation”, thuật ngữ “frontier” chỉ những thị trường đang phát 
triển, nhưng chưa đủ quy mô để được gọi là thị trrờng mới nôi (“emerging”). 


84 


HOWARD MARKS 


CHU KỲ KINH TẾ NGẤN HẠN 


Như tôi đã đề cập, các nhà dự báo kinh tế và những người 
sử dụng các dự báo đó thường quan tâm đến tốc độ tăng trưởng 
GDP trong một hai năm tiếp theo. Nói cách khác, họ quan tâm 
tới tốc độ tăng trưởng được biểu hiện trong dao động đi lên của 
chu kỳ kinh tế ngắn hạn cũng như thời gian dao động đó xảy ra, 
và liệu mức tăng trưởng có bị âm trong hai quý liên tiếp khi dao 
động đi xuống dẫn đến suy thoái hay không. Những điều này 
biểu thị cho những dao động ngắn hạn xung quanh xu hướng 
tăng trưởng dài hạn, như đã được minh họa trong một vài trang 
trước. Khi các yếu tố tạo ra xu hướng dài hạn chỉ thay đổi rất ít 
qua từng quý và từng năm, tại sao những sự thay đổi ngắn hạn 
lại nên được đặc biệt quan tâm? Thực tế, tại sao chúng, vẫn xảy 
ra? Tại sao mức tăng trưởng không đơn giản là cứ đạt trung 
bình - giả sử là 2% - mỗi năm? 

Những câu hỏi trên là cơ hội tốt để giới thiệu một số nhân tố 
chính trong cuốn sách này: tâm lý, cảm xúc và quá trình ra quyết 
định. Tỷ lệ sinh và năng suất lao động thường được xem xét độc 
lập và là những biến số gần như mang tính máy móc. Tỷ lệ sinh 
là kết quả của việc sinh sản, và những lý do cũng như tốc độ 
sinh sản thường khá ổn định theo thời gian. Tương tự như vậy, 
tỷ lệ thay đổi năng suất lao động - tức sản lượng đầu ra trên một 
đơn vị lao động - được quyết định chủ yếu bởi thành tựu công, 
nghệ và mức độ phổ biến của chúng. Nói cách khác, mặc dù các 
riền kinh tế được tạo thành từ con người, mức độ tăng trưởng, 
của nền kinh tế lại không phản ánh rõ nét những thăng trầm của 
con người. 


85 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Nhưng thực tế, thăng trầm của con người lại rất có tác động. 
Trong lúc các xu hướng dài hạn thiết lập mức tăng trưởng tiềm 
năng của nền kinh tế, thì mức độ thực tế của GDP hằng năm 
lại dao động tương ứng với những gì mà xu hướng đã quyết 
định... phần lớn bởi vì sự tham gia của con người. 

Tỷ lệ sinh có thể quyết định xu hướng dài hạn về số lượng 
giờ lao động, nhưng những yếu tố khác cũng có thể tạo ra những 
thay đổi trong ngắn hạn. Sự sẵn lòng làm việc không ổn định 
mãi mãi. Có thể có những lúc điều kiện không khuyến khích con 
người tìm kiếm một vị trí trong lực lượng lao động, như đã đề 
cập trước đó, và cũng có những lúc các sự kiện trên thế giới làm 
thay đổi mức độ tiêu dùng. 

Ví dụ điển hình nhất là khi các sự kiện thế giới có khả năng 
tạo nên nỗi sợ hãi, không khuyến khích các hoạt động kinh tế. 
Cuộc khủng khoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn và sự đổ vỡ 
của các tổ chức tài chính, đạt đến đỉnh điểm với sự phá sản của 
Lehman Brothers vào tháng 9 năm 2008 đã ngăn cản người tiêu 
dùng mua sắm, ngăn các nhà đầu tư cấp vốn và ngăn các công 
ty không xây dựng nhà máy và mở rộng lực lượng lao động. Sự 
cắt giảm này thậm chí xảy ra đối với những người không bị mất 
việc, họ bị thu hồi nhà để trả nợ hoặc giá trị danh mục đầu tư 
của họ bị sụt giảm. Những điều này nhanh chóng tác động đến 
toàn bộ nền kinh tế và kết quả là một cuộc suy thoái trầm trọng 
kéo dài từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 6 năm 2009. 

Nếu số lượng người lao động và thu nhập họ kiếm được 
tương đối ổn định, chúng ta có thể mong đợi mức chỉ tiêu của 
họ cũng sẽ ổn định tương tự. Nhưng điều đó không xảy ra. Mức 
chỉ tiêu dao động nhiều hơn so với việc làm và thu nhập, vì 


86 


HOWARD MARKS 


có những biến động trong thứ gọi là “xu hướng tiêu dùng cận 
biên”: Với mỗi một đô la thu nhập tăng thêm, số tiền đó lại quyết 
định phần trăm dành cho tiêu dùng. Vì xu hướng này biến đổi 
trong ngắn hạn, nên mức tiêu dùng có thể thay đổi một cách độc 
lập với thu nhập. 

Những người có thu nhập có thể chọn dành nhiều tỷ trọng 
trong tổng số thu nhập của họ vào tiêu dùng bởi vì: 

ø Tin tức hằng ngày thuận lợi 

ø Họtin rằng kết quả của cuộc bầu cử dự báo một nền kinh 

tế mạnh hơn, thu nhập cao hơn hoặc thuế thấp hơn 

e Tín dụng tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn 

e Định giá tài sản cao khiến họ cảm thấy giàu có hơn 

e Đội bóng của họ chiến thắng trong giải vô địch thế giới 

Nhân tố thứ tư - còn được gọi là “hiệu ứng giàu sang” - đặc 
biệt đáng chú ý. Một người sở hữu tài sản (a) gần như chắc chắn 
sẽ không tăng số tiền tiêu dùng bằng cách bán cổ phiếu hoặc 
bán nhà cửa và (b) nên nhận ra rằng việc tăng giá tài sản có thể 
sớm kết thúc nên đó không phải lý do chính đáng để thay đổi 
thói quen tiêu đùng. Tuy nhiên sự định giá cao tài sản thường, 
sẽ khiến họ tiêu nhiều hơn. Hiện tượng này thể hiện vai trò của 
tâm lý tác động tới hành vi, và hành vi thì là một biến số kinh tế 
trong ngắn hạn. 

Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý tới là ta có thể tự hoàn 
thành những kỳ vọng của mình với nền kinh tế tới mức nào. 
Nếu mọi người (và các công ty) tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp, thì 
họ sẽ chỉ tiêu nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn... và khiến tương lai 


87 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


trở nên tốt đẹp hoặc ngược lại. Tôi tin rằng phần lớn các công 
ty đều kết luận rằng cuộc khủng hoảng năm 2008 sẽ không kéo 
theo một sự phục hồi hình chữ V, như điều đã là quy tắc trong 
một vài cuộc khủng hoảng trước đây. Do vậy, chúng ta quyết 
định không mở rộng các nhà máy và lực lượng lao động. Kết 
quả là sự phục hồi ở Mỹ chỉ diễn ra ở mức độ vừa phải và từ tốn 
(thậm chí ở nhiều nơi khác sự phục hồi chỉ rất yếu ót). 

Một lý do khác cho sự thay đổi ngắn hạn liên quan đến hàng 
tồn kho. Các doanh nghiệp có thể đánh giá quá cao nhu cầu đối 
với sản phẩm của họ trong một khoảng thời gian nhất định và 
đo đó, họ tăng sản lượng vượt quá số lượng có thể bán ra. Hoặc 
họ có thể giữ nguyên lượng sản xuất không đổi, nhưng lại phải 
đối mặt với thị trường có như cầu thấp đến đáng ngạc nhiên. Dù 
là trường hợp nào, thì số lượng hàng hóa được sản xuất ra vẫn 
nhiều hơn số lượng bán được. Sự thừa thãi này làm tăng thêm 
hàng tồn kho. Tiếp theo, nó có khả năng khiến việc sản xuất 
trong các giai đoạn sau đó bị điều chỉnh xuống cho tới khi lượng 
hàng tồn kho trở về mức như mong muốn. Theo cách này, việc 
tăng thêm hay cắt giảm hàng tồn kho thường sẽ dẫn đến việc 
sản lượng đầu ra của nền kinh tế đi lên hoặc giảm xuống trong 
ngắn hạn. 


So với mức tăng trưởng tiềm năng được hình thành dựa trên 
mức tăng tỷ lệ sinh và năng suất lao động, sự biến chuyển ở sản 
lượng đầu ra thực tế của một nền kinh tế trong một quý hay một 
năm nhất định chỉ có thế bị tác động bởi một số ít nhân tố. Chúng 
là kết quả của các nhân tố không có tính chất “cố định”. Nhiều 
nhân tố trong số chúng xuất phát từ hành vi của con người, do 
vậy chúng không chắc chắn và không thể dự đoán trước. 


88 


H0OWARD MARKS 


a 


Điều này khiến tôi phải nói thêm một chút về các dự đoán 
kinh tế. Rất nhiều nhà đầu tư hành động dựa trên những dự 
báo mà họ tự đưa ra, hoặc những dự báo mà họ tham khảo từ 
các nhà kinh tế, từ ngân hàng hoặc báo chí. Nhưng tôi ngờ rằng 
không có quá nhiều dự báo chứa những thông tin có khả năng, 
làm việc đầu tư thêm giá trị và thành công. 

Dưới đây là cái nhìn cơ bản của tôi về vấn đề này: 

s Trong đầu tư, có thể dễ dàng đạt được hiệu suất đầu tư 

tương đương với mức trung bình của các nhà đầu tư khác, 
hoặc đạt tới mức chuẩn của thị trường. 


Bởi vì ta dễ dàng đạt được mức trung bình, nên thành 

công trong đầu tư thực sự phải bao gồm cả sự vượt trội 

so với các nhà đầu tư khác cũng như so với mức trung 
bình. Thành công trong đầu tư là một khái niệm tương 
đối, được đo lường dựa trên hiệu suất tương đối. 

s Chỉ đơn thuần dự đoán đúng về một sự kiện sắp xảy ra 
là không đủ để đảm bảo hiệu suất đầu tư tương đối vượt 
trội, nếu mọi người đều cùng có quan điểm và kết quả là 
mọi người đều đúng như nhau. Do đó, thành công không 
nằm ở việc đúng, mà phải là đúng hơn những người khác. 

se Tương tự như vậy, người ta không cần đúng để có thể 
thành công, mà chỉ cần sai ít hơn người khác. 

se Thành công không đến từ một sự dự đoán chính xác, nhưng, 

từ một sự dự đoán øượt trội. Liệu có thể có được một dự 

đoán như vậy? 


89 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Hầu hết những dự đoán kinh tế bao gồm suy luận về các cấp 
độ hiện tại và các xu hướng dài hạn. Bởi vì nền kinh tế thông 
thường không đi chệch quá xa khỏi những cấp độ và xu hướng 
trên, nên phần lớn các dự báo ngoại suy đều chính xác. Nhưng 
những dự báo ngoại suy này thường được chia sẻ rộng rãi, và 
đã được phản ánh trên giá thị trường của tài sản, do vậy chúng 
không tạo ra hiệu suất đầu tư vượt trội — kể cả khi chúng đã trở 
thành sự thực. Dưới đây là những điều mà nhà kinh tế học đạt 
giải Nobel, Milton Friedman đã viết: 

Tất cả những người này đều nhìn thấy những dữ liệu giống 

nhau, đọc những tài liệu như nhau và dành thời gian của họ cố 

gắng dự đoán xem người khác sẽ nói gì. [Dự đoán của họ] sẽ 
luôn luôn đúng ở mức vừa phải — và phần lớn không mấy khi 
hữu ích. 

Những dự báo có tiềm năng trở nên giá trị là những dự đoán 
nhận ra được chính xác sự biến đổi của các xu hướng dài hạn và 
các mức độ hiện tại. Nếu một nhà dự báo đưa ra được một dự 
đoán khác thường, không ngoại suy mà vẫn chính xác, thì kết 
quả đạt được có thể sẽ gây ngạc nhiên cho những người khác 
trong thị trường. Khi họ đấu đá nhau để điều chỉnh cổ phần của 
mình cho khớp với dự đoán chính xác, thì nhiều khả năng kết 
quả sau cùng sẽ có lợi cho thiểu số các nhà đầu tư đã dự đoán 
chính xác. Chỉ có một nhược điểm: Do hầu hết những biến đổi 
lớn của xu hướng (a) thường không xảy ra thường xuyên và (b) 
khó có thể dự đoán chính xác, hầu hết các dự báo khác thường 
và không ngoại suy sẽ không chính xác, bất cứ ai đầu tư dựa trên 
các dự báo này sẽ chỉ đạt được kết quả đưới mức trung bình. 

Vì vậy, đây là những khả năng tôi nhận thấy đối với các dự 
báo kinh tế: 


90 


HOWARD MARKS 


e Phần lớn các dự báo kinh tế đều chỉ là phép ngoại suy. 
Phép ngoại suy thường đúng nhưng không có giá trị. 

e Những dự báo khác thường về các biến đổi lớn của xu 
hướng có thể rất có giá trị nếu chúng đúng, nhưng thường 
thì chúng không chính xác. Do đó, phần lớn các dự đoán 
về các biến đổi của xu hướng là sai lầm và cũng không có 
giá trị. 


Một số ít dự đoán về các biến đổi lớn cuối cùng lại chính 
xác và có giá trị - khiến cho những người dự đoán chúng, 
được đề cao vì sự nhạy bén của họ - nhưng rất khó biết 
trước được liệu đâu mới là thiểu số những dự báo chính 
xác. Vì tỷ lệ chính xác tổng thể thấp, những dự báo khác 
thường không đem lại đủ giá trị để đem tới cán cân cân 
bằng. Có những người trở nên nổi tiếng bởi đúng một dự 
đoán chính xác đầy ấn tượng, nhưng phần lớn các dự báo 
của họ đều không đáng làm theo. 

Nói tóm lại, có ba kết luận như trên khiến việc dự báo kinh 
tế không được khuyến khích áp dụng. Do vậy, không phải vô 
cớ mà John Kenneth Galbraith nói rằng: “Chúng ta có hai kiểu 
người đưa ra dự đoán: một là những người không biết gì - và 
hai là những người không biết rằng họ không biết gì”. 

Sự thay đổi trường kỳ trong những chu kỳ kinh tế dài hạn 
khó có thể dự đoán được, và tính chính xác của các dự báo về 
những thay đổi đó cũng rất khó để đánh giá. Sự lên và xuống 
trong chu kỳ kinh tế ngắn hạn cũng như vậy, rất khó để một 
ai đó có thể thường xuyên dự đoán chính xác hơn người khác. 
'Việc hành động theo những dự báo kinh tế là rất cám đỗ, nhất là 
khi nếu làm theo những dự đoán chính xác, lợi nhuận về mặt lý 


91 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


thuyết có thể lên rất cao. Nhưng ta không thể đánh giá thấp sự 


khó khăn nếu muốn làm được như vậy một cách chính xác và 


nhất quán, hết lần này tới lần khác. 


Dưới đây là những điều tôi tin là điểm mấu chốt của các chu 


kỳ kinh tế: 


92 


s Tổng sản lượng của một nền kinh tế được tính bằng số 
giò lao động và số sản phẩm được sản xuất trong một giờ. 
Do vậy sự phát triển của một nền kinh tế trong đài hạn 
được xác định trước hết bởi các yếu tố nền tảng như tỷ lệ 
sinh và mức tăng năng suất lao động (nhưng cũng bởi các 
thay đổi khác của môi trường và xã hội). Những yếu tố 
này thường chỉ thay đổi tương đối ít qua mỗi năm và chỉ 
thay đổi từ từ qua mỗi thập kỷ. Vì thế, tốc độ tăng trưởng 
trung bình khá ổn định trong một khoảng thời gian dài. 
Chỉ khi tính trong khung thời gian dài nhất có thể, mức 
tăng trường kỳ của một nền kinh tế mới thể hiện tốc độ 
tăng tiến hoặc chậm lại đáng kể. Nhưng nó thực sự biến 
động như vậy. 


Với sự ổn định tương đối của tăng trưởng trường kỳ cơ 
bản, người ta có thể kỳ vọng. rằng hiệu suất của các rền 
kinh tế sẽ ổn định từ năm này sang năm khác. Tuy nhiên, 
rất nhiều nhân tố có thể thay đổi, khiến sự tăng trưởng 
kinh tế - ngay cả khi nó tuân theo đồ thị xu hướng cơ bản 
ở mức trung bình - vẫn biểu hiện sự biến động hằng năm. 
Các nhân tố này có thể được nhìn nhận như đưới đây: 


HOWARD MARKS 


o Các yếu tố nội sinh: Hiệu suất hằng năm của nền kinh 
tế có thể bị tác động bởi các quyết định khác nhau của 
các đơn vị kinh tế: Ví đụ như đối với người tiêu dùng, là 
họ chỉ tiêu hay tiết kiệm; hoặc đối với các doanh nghiệp, 
là họ mở rộng hay thu hẹp quy mô, tăng thêm hàng tồn 
kho (gia tăng sản xuất) hay bán hàng tồn kho (cắt giảm 
sản xuất). Những quyết định này thường xuyên bị tác 
động bởi tâm thế của những con người trong nền kinh 
tế, như người tiêu dùng hoặc nhà quản lý doanh nghiệp. 

o Các yếu tố ngoại sinh: Hiệu suất hằng năm cũng có thể 
bị tác động bởi (a) các sự kiện nhân tạo có thể nằm ngoài 
lĩnh vực kinh tế, ví dụ như chiến tranh, các quyết định 
của chính phủ liên quan đến thay đổi mức thuế hoặc 
điều chỉnh rào cản thương mại, hay những thay đổi về 
giá hàng hóa bị gây nên bởi các phe phái; hoặc (b) các sự 
kiện tự nhiên xảy ra mà không có bàn tay con người, như 
hạn hán, bão lốc và động đất. 

se Sự tăng trưởng kinh tế về dài hạn có tính ổn định trong 
một khoảng thời gian dài, nhưng nó có thể thay đổi theo 
các chu kỳ kinh tế dài hạn. 

s Sự tăng trưởng kinh tế về ngắn hạn nhìn chung sẽ tuân 
theo xu hướng dài hạn, nhưng nó sẽ dao động xung quanh 
đồ thị xu hướng qua mỗi năm. 

s Con người luôn cố gắng dự đoán những biến động hằng 
năm, coi đó là một cơ sở để thực hiện các khoản đầu tư 
tiềm năng tạo ra lợi nhuận. Tính trung bình, các dự đoán 
này hầu hết mọi lúc đều sát với thực tế. Nhưng chỉ ít người 
có thể luôn luôn đự đoán đúng, rất ít người có thể dự đoán 


93 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


chính xác hơn những người khác, và chỉ một thiểu số có 
thể dự đoán chính xác những biến đổi lớn của xu hướng. 


Z% 


Tôi thường thấy ~ một cách kỳ điệu - rằng ngay khi tôi sắp 
đưa ra những kết luận về những điều mình đang viết, thì một 
ví dụ hoàn hảo lại xuất hiện trong cuộc sống thực tại, hoặc xuất 
hiện từ những gì tôi đọc được. Khi tôi hoàn thành bản nháp đầu 
tiên của chương này vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, báo đài cũng 
đồng loạt đưa tin rằng đa số người bỏ phiếu tại Anh đã lựa chọn 
rời khỏi Liên minh châu Âu. 

Quyết định này nhìn chung trái với kỳ vọng. Đồng bảng 
Anh và thị trường cổ phiếu Luân Đôn đã mạnh lên trong những 
ngày trước cuộc bỏ phiếu. Những kẻ cá cược ở Luân Đôn thì 
đưa ra tỷ lệ cược cho rằng Brexit sẽ không được thông qua. Dự 
báo ơi là dự báo. 

Quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu của Anh có thể tạo 
ra nhiều hướng rẽ đáng kể về mặt kinh tế, xã hội và chính trị 
đối với Anh và châu Âu, cũng như đối với phần còn lại của thế 
giới. Những tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng, nhà 
đầu tư và những doanh nhân có thể khiến sự tăng trưởng kinh 
tế trong thời gian sắp tới bị chậm lại. Vì vậy, có thể những rào 
cản thương mại sẽ tăng lên và tính hiệu quả của thị trường toàn 
cầu bị giảm sút. 

Hơn nữa, có thể sự kiện này (cũng như hệ quả sau đó là 
Scotland và Bắc Ireland tách khỏi Vương quốc Anh) sẽ thay đổi 
sự tăng trưởng dài hạn của các quốc gia có liên quan trực tiếp, 


94 


H0OWARD MARKS 


và có thể là cả các quốc gia khác nữa. Sự kiện Brexit có thể được 
nhắc đến sau 50 năm nữa kể từ bây giờ, nó có thể là yếu tố đã 
làm thay đổi quỹ đạo tăng trưởng của các khu vực lớn trong nền 
kinh tế thế giới, dẫn tới thay đổi toàn bộ mức tăng trưởng của 
kinh tế toàn cầu và góp phần làm chuyển dịch phương hướng 
của chu kỳ dài hạn. 

Chắc chắn có nhiều khả năng môi trường kinh tế sẽ khác đi 
trong những năm tiếp theo so với thực tế, nếu cuộc bỏ phiếu 
Brexit diễn ra theo một hướng khác. Khi đó Brexit vẫn sẽ tạo ra 
một bước ngoặt trong chu kỳ kinh tế dài hạn của Anh. Nhưng, 
chúng ta không thể chắc chắn những tác động của nó tới các nền 
kinh tế khác sẽ là gì, diễn ra như thế nào và ở mức độ nào. 


95 


5 


SỰ THAM GIA CÚA CHÍNH PHỦ 
TRONG CHU KỲ KINH TẾ 


lÍ\ . 
HH _ ụU 


, v^ 1 ` ` in 


58000 
mi 


40000 


30090 


Rd se IS TT l |¡ NÊN: am .==.. An GG u 
j1".a........ .ẽ Y n 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Chu kỳ kinh tế cực đoan được xem là điều không ai mong đợi. 
Một nền kinh tế quá mạnh có thể làm tăng lạm phát và đưa 
nền kinh tế lên cao đến mức không thể tránh khỏi một cuộc suy 
thoái. Mặt khác, một nền kinh tế quá yếu có thể khiến cho lợi 
nhuận của công ty sụt giảm và làm con người mất việc. Do vậy, 
ngân hàng trung ương và các quan chức ở Bộ Ngân khố phải có 
một phần trách nhiệm trong việc quản lý chư kỳ. 

Bởi vì chu kỳ có thể tạo ra dao động lên hoặc xuống thái quá, 

các công cụ giải quyết chúng phải phản lại chu kỳ và áp dụng, 

lên chư kỳ - lý tưởng là làm đảo ngược lại chính chu kỳ kinh tế. 

Tuy nhiên, cũng giống như mọi thứ liên quan đến chu kỳ, kiểm 

soát các công cụ này là điều không hề đễ dàng. Nếu không, 

chúng ta đã không phải chứng kiến các hiện tượng thái quá 
như trong thực tế. 
hần lớn thế giới ngày nay chấp nhận chủ nghĩa tư 
bản và thị trường tự do như là hệ thống tốt nhất để 
phân bổ các nguồn lực kinh tế và khuyến khích tăng 
sản lượng đầu ra của nền kinh tế. Một số quốc gia đang sử dụng 
một số hệ thống khác, như chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, nhưng nhiều đất nước đã chuyển sang hình thức bán buôn 
hoặc áp dụng một vài khía cạnh của thị trường tự do. 

Mặc dù hệ thống thị trường tự do được chấp nhận rộng 
rãi, thị trường hiếm khi được tự do hoàn toàn. Sự can thiệp của 
chính phủ xuất hiện dưới rất nhiều hình thức, trải dài từ việc 
ban hành, thực thi các luật và quy định tới việc tham gia trực 
tiếp vào nền kinh tế thông qua những thực thể kinh tế như các 
cơ quan thế chấp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có lẽ hình thức quan 
trọng nhất khi xét tới sự tham gia của chính phủ là những nỗ lực 
của ngân hàng trung ương và kho bạc quốc gia trong việc kiểm 
soát và tác động đến sự lên xuống của chu kỳ kinh tế. 


98 


HOWARD MARKS 


lân HàNc TUIIG ƯƠNG 


Qua nhiều thế kỷ, quyền lực và trách nhiệm to lớn đã được 
trao cho các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang, 
Mỹ. Dù vai trò chính của họ trước đây là phát hành tiền tệ và đổi 
tiền sang vàng hoặc bạc theo nhu cầu, ngày nay các ngân hàng, 
trung ương còn quan tâm nhiều đến việc kiểm soát các chu kỳ 
kinh tế. : 

Ngay từ rất sớm, nhiều ngân hàng trung ương đã phát hành 
tiền tệ. Nhiều năm sau đó, khi ngân hàng trung ương chịu trách 
nhiệm quản lý chu kỳ, mối quan tâm to lớn của họ luôn liên 
quan tới vấn đề lạm phát. Cụ thể, thế giới đã trải qua những, 
thời kỳ siêu lạm phát với mức lạm phát lên tới hàng trăm phần 
trăm một năm, như có thể nhìn thấy ở Đức - tức nước Cộng 
hòa Weimar sau Thế chiến thứ nhất. Bởi vậy, ngân hàng trung 
ương chuyển sang quản lý lạm phát. Mục tiêu không phải là 
loại bỏ lạm phát mà là kiểm soát nó. Lạm phát vẫn được chấp 
nhận vì (a) nó có nhiều khía cạnh hữu ích và (b) chủ yếu không 
thể tránh khỏi. 

Những lý đo gây ra lạm phát vẫn là một điều gì đó khó giải 
thích được, và cũng như nhiều quá trình khác được mô tả ở 
đây, chúng không chắc chắn và xảy ra không đều đặn. Đôi khi 
một bộ tình huống sẽ làm cho lạm phát tăng, nhưng tại một thời 
điểm khác, vẫn hoàn cảnh đó lại làm giảm lạm phát hoặc không 
gây ra lạm phát. Nhưng nhìn chung, lạm phát được xem như là 
kết quả của một sự chuyển động mạnh theo xu hướng đi lên của 
chu kỳ kinh tế. 

e Khi cầu hàng hóa tăng lên một cách tương đối so với cung, 

sẽ gây ra lạm phát theo “cầu kéo”. 


99 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Khi các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất - như chỉ phí 
nhân công và chỉ phí của các nguyên liệu thô tăng lên, thì 
sẽ gây ra lạm phát “chỉ phí đẩy”. 

s Cuối cùng, khi giá trị đồng tiền của quốc gia nhập khẩu 
giảm một cách tương đối so với quốc gia xuất khẩu, giá 
các mặt hàng xuất khẩu có thể tăng trong quốc gia nhập 
khẩu mặt hàng đó. 

Giá của hàng hóa có thể leo thang vì bất cứ lý do nào ở trên. 

Đó chính là lạm phát. Nhưng như tôi đã nói, đôi khi những sự 
kiện như vậy xảy ra mà không có sự gia tăng lạm phát đi kèm. 
Và đôi khi lạm phát có thể tăng dù không xuất hiện sự kiện nào 
ở trên. Có một yếu tố to lớn thuộc về tâm lý có ảnh hưởng đến 
tất cả những điều này. 

Bởi vì lạm phát xuất phát từ sức mạnh của nền kinh tế, nỗ 
lực của ngân hàng trung ương nhằm kiểm soát nó tương đương 
với việc khiến nền kinh tế bớt “nóng”. Các hành động có thể làm 
bao gồm giảm lượng cung tiền, tăng lãi suất và phát hành trái 
phiếu. Khi các khu vực tư nhân mua trái phiếu từ ngân hàng 
trung ương, tiền đã được đưa ra khỏi khu vực lưu thông; điều 
này sẽ làm giảm như cầu về hàng hóa và do vậy làm giảm lạm. 
phát. Những nhân viên của ngân hàng trung ương - những 
người đốc hết sức duy trì lạm phát ở mức kiểm soát được gọi là 
“diều hâu”. Họ có xu hướng thực hiện các hành động được liệt 
kê ở trên sớm hơn và ở mức độ cao hơn. 

Tất nhiên, một vấn đề là những hành động này không khuyến 
khích tăng trưởng. Chúng hoàn thành được mục tiêu kiềm chế 
lạm phát, nhưng chúng cũng kiềm chế sự tăng trưởng của nền 
kinh tế với những tác động có thể không tạo ra được lợi ích. 


100 


HOWARD MARKS 


Vấn đề rất phức tạp bởi thực tế là trong vài thập kỷ trước, có 
rất nhiều ngân hàng trung ương được giao thêm một trọng trách 
thứ hai. Ngoài việc kiểm soát lạm phát, họ được mong đợi có thể 
hỗ trợ giải quyết vấn đề việc làm và tất nhiên, công ăn việc làm 
được tạo ra khi nền kinh tế mạnh hơn. Vì vậy, ngân hàng trung 
ương khuyến khích tạo việc làm thông qua các hành động kích 
cầu như tăng cung tiền, giảm lãi suất và tăng tính thanh khoản 
của rền kinh tế thông qua mua trái phiếu - như theo chương 
trình hành động gần đây về “nới lỏng định lượng”. Các nhân 
viên của ngân hàng trung ương tập trung chủ yếu vào khuyến 
khích tạo việc làm và nghiêng về những hành động như trên 
được gọi là “bồ câu”. 

Điểm mấu chốt là phần lớn nhân viên ở các ngân hàng trung 
ương có hai nhiệm vụ chính: giới hạn lạm phát - công việc đòi 
hỏi phải kiềm chế sự tăng trưởng kinh tế, và hỗ trợ việc làm - 
công việc được thực hiện thông qua thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế. Nói một cách khác, trách nhiệm kép này của họ đối lập với 
nhau, vì vậy công việc của họ đòi hỏi phải có những hành động 
phù hợp, cân bằng giữa hai mục tiêu. 

Chúng ta đã thảo luận thực tế rằng nền kinh tế có tính chu 
kỳ, có một số thời điểm nó phát triển mạnh mẽ và cũng có những 
thời điểm khác nó suy yếu (hoặc thu hẹp quy mô). Một nền kinh 
tế có xu hướng đi lên thường tạo ra việc làm nhưng cũng có thể 
khiến lạm phát tăng tốc. Mặt khác, một nền kinh tế trì trệ hoặc 
suy yếu kìm hãm được lạm phát nhưng có thể cắt giảm công 
ăn việc làm. Vì vậy, nhiệm vụ của ngân hàng trung ương là có 
những hành động phản chu kỳ phù hợp: Đó là hạn chế phạm vi 
ảnh hưởng của chu kỳ, làm chậm lại sự phát triển kinh tế tại một 


101 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


số thời điểm đang thịnh vượng để có thể kiểm soát lạm phát, và 
kích cầu nền kinh tế trong những giai đoạn đi xuống để hỗ trợ 
tạo việc làm. 

Nhưng cũng giống như hiểu biết chuyên sâu của các nhà đầu 
tư về chu kỳ còn nhiều hạn chế và không chắc chắn, các ngân 
hàng trung ương cũng vậy. Hai nhiệm vụ của họ - khuyến khích 
phát triển kinh tế và kiềm chế lạm phát - rõ ràng không thể thực 
hiện trong cùng một lúc. Đây là lúc kích thích hay kiềm chế? 
Mục tiêu nào nên được lựa chọn và mức độ tác động nên là bao 
nhiêu? Nếu lãi suất thấp (như nó đã được duy trì từ hồi Khủng 
hoảng tài chính toàn cầu để kích thích tăng trưởng) nhưng mức 
tăng trưởng kinh tế đang trì trệ (cũng trong thời gian duy trì lãi 
suất thấp), liệu lãi suất có thể được tăng để chặn trước lạm phát 
đi lên mà không bóp nghẹt mức tăng trưởng kinh tế chậm chạp? 
Nếu đó là một thách thức đối với các nhà đầu tư trong việc hiểu 
và dự đoán chu kỳ, thì các ngân hàng trung ương cũng không 
thể kiểm soát chúng một cách dễ dàng. 


CHÍNH PHỦ 

Chính phủ có nhiều trách nhiệm hơn hẳn các ngân hàng 
trung ương, các vấn đề kinh tế chỉ là một phần nhỏ trong số 
các trách nhiệm của chính phủ. Giống như ngân hàng trung 
ương, chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm khuyến khích tăng. 
trưởng kinh tế tại những thời điểm thích hợp, mặc dù không 
phải chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm soát lạm phát. Trong số 
các công việc đối với nền kinh tế, cả chính phủ lẫn kho bạc đều 
phải chú tâm tới cách điều tiết chu kỳ: không quá nhanh và 
không quá chậm. 


102 


HOWARD MARKS 


Công cụ chính của chính phủ để điều tiết chu kỳ kinh tế là 
các chính sách tài khóa, được định nghĩa là các hành động chủ 
yếu liên quan đến thuế và tiêu dùng. Do vậy, khi chính phủ 
muốn khuyến khích nền kinh tế của quốc gia tăng trưởng, họ 
có thể cắt giảm thuế, tăng chỉ tiêu chính phủ và thậm chí có thể 
phân phối lại séc, nhằm tạo ra thêm lượng tiền lưu thông sẵn có 
để tiêu dùng và đầu tư. Mặt khác, khi chính phủ nghĩ rằng nền 
kinh tế đang phát triển quá nhanh và có thể dẫn tới rủi ro tăng 
trưởng nóng, khiến mọi thứ bị chững lại - họ có thể tăng thuế 
hoặc cắt giảm chỉ tiêu, giảm nhu cầu trong nền kinh tế và do đó, 
làm chậm lại các hoạt động kinh tế. 

Chủ đề cuối cùng trong phần này sẽ là những vấn đề liên 
quan đến thâm hụt ngân sách quốc gia. Trong quá khứ, hầu hết 
các chính phủ đều vận hành dựa trên ngân sách cân bằng. Nói 
ngắn gọn, họ không thể tiêu nhiều tiền hơn số tiền mà họ thu 
được thông qua thuế. Nhưng sau đó, khái niệm về các khoản 
nợ quốc gia nổi lên, và khả năng phát sinh nợ đã dẫn đến nguy 
cơ thâm hụt. Trong trường hợp đó, các chính phủ chỉ tiêu nhiều 
hơn số tiền mà họ nhận được. 

Dường như hồi còn trẻ, tôi từng biết có những cuộc tranh 
luận sôi nổi về tính đúng đắn của các nước có khoản nợ quốc 
gia, nhưng chúng ta không còn thấy nhiều phản đối về vấn đề 
này nữa. Nhìn chung, ta chấp nhận rằng các quốc gia có thể nợ 
tiền, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có thắc mắc là nợ bao nhiêu thì 
an toàn. Câu trả lời về cơ bản chắc là “không nợ nhiều hơn quá 
mức chúng ta nợ bây giờ”. 

Lý thuyết kinh tế được John Maynard Keynes áp dụng trong 
những năm 1930 tập trung rất nhiều vào vai trò của chính phủ 


103 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


đối với các chu kỳ. Những nền kinh tế theo thuyết này nhấn 
mạnh vào vai trò của tổng chỉ tiêu chính phủ trong việc xác định 
mức GDP, ngược lại với cách tiếp cận trước đó là tập trung vào 
vai trò của cung ứng hàng hóa. Keynes cho rằng chính phủ nên 
quản lý chu kỳ kinh tế bằng cách tác động đến nhu cầu. Điều 
này có thể thực hiện được thông qua việc sử dụng các công cụ 
tài khóa, bao gồm cả sự thâm hụt. 


Keynes cho rằng các chính phủ cần hỗ trợ nền kinh tế đang 
trong tình trạng suy yếu thông qua kích thích nhu cầu bằng cách 
để ngân sách thâm hụt. Khi chỉ tiêu của chính phủ vượt quá 
thu nhập của nó (điều chủ yếu đến từ thuế), tức là chính phủ 
đang bơm tiền vào nền kinh tế. Điều này khuyến khích mua sắm 
và đầu tư. Sự thâm hụt là yếu tố kích cầu, do vậy Keynes xem 
chúng là một công cụ hữu ích để giải quyết nền kinh tế yếu kém. 

Mặt khác, khi nền kinh tế đang trong tình trạng khỏe mạnh, 
Keynes cho rằng chính phủ nên để ngân sách thặng dư, tức là 
chỉ tiêu ít hơn so với những gì nhận được. Điều này cắt giảm bớt 
tiền khỏi nền kinh tế, kìm hãm chỉ tiêu và đầu tư. Sự thặng dư là 
phương pháp giảm ngân sách và là một phản ứng phù hợp khi 
đương đầu với sự bùng nổ. Tuy nhiên, sử dụng công cụ thặng 
dư để hạ nhiệt một nền kinh tế đang đà tăng trưởng là điều ít 
xuất hiện ngày nay. Không ai muốn trở thành một kẻ tẻ nhạt khi 
bữa tiệc đang diễn ra náo nhiệt. Và chỉ tiêu ít hơn những gì bạn 
nhận được sẽ khiến chính phủ ít nhận được phiếu ủng hộ hơn 
so với những chương trình chỉ tiêu một cách hào phóng. Do vậy, 
thặng dư đã trở nên hiếm hoi, tựa như những chiếc roi quất lỗi 
thời hồi ta còn đi xe ngựa. 


à 


104 


HOWARD MARKS 


Chu kỳ kinh tế cực đoan được xem là điều không ai mong 
đợi. Một nền kinh tế quá mạnh có thể làm tăng lạm phát và đưa 
nền kinh tế lên cao đến mức không thể tránh khỏi một cuộc suy 
thoái. Mặt khác, một nền kinh tế quá yếu có thể khiến cho lợi 
nhuận của công ty sụt giảm và làm con người mất việc. 

Do vậy, ngân hàng trung ương và các quan chức ở Bộ Ngân 
khố phải có một phần trách nhiệm trong việc quản lý chu kỳ 
thông qua những kỹ thuật đã được miêu tả phía trên. Bởi vì chu 
kỳ có thể tạo ra đao động lên hoặc xuống thái quá, các công cụ 
giải quyết chúng phải phản lại chu kỳ và áp dụng lên chu kỳ - lý 
tưởng là làm đảo ngược lại chính chu kỳ kinh tế. 

Tuy nhiên, cũng giống như mọi thứ liên quan đến chu kỳ - 
như là biết được ta đang ở đâu và làm gì với chu kỳ - kiểm soát 
các công cụ này là điều không hề đễ dàng. Nếu không, chúng 
ta đã không phải chứng kiến các hiện tượng thái quá như trong 
thực tế. 


105 


00:01 + 


ó 


CHU KỲ LỢI NHUẬN 


xÁ 
M, U lU ' 


80096 


70000. 


H : Jử: 


l V „IÑ \ 


thất 
BH. N6 rà an ca 7Ÿ... ` 

SN Tănniiitilhudluiasaaaaioee 
TT 0/0/0000 0Ì l lrlIlsnnlltnnaelfflllluabeas sạ,, 
n sẽ 


4 
12165 12:88” 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Quá trình để xác định lợi nhuận của một công ty luôn phức 
tạp và đa biến. Chu kỳ kinh kế có ảnh hưởng lớn đến doanh số 
của một vài công ty, nhưng có thể lại ít gây tác động hon đối 
với một số công ty khác. Chủ yếu bởi sự khác biệt trong đòn 
bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, một tỷ trọng thay đổi nhất 
định về doanh số sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của 
một số công ty so với mức ảnh hưởng lên các công ty khác. 
gày nay, như tôi đã đề cập, tốc độ tăng trưởng GDP 
thông thường của Mỹ đạt khoảng 2-3% một năm. 
Sự tăng trưởng có thể là 1% trong những năm chậm 
phát triển hoặc lên tới 4-5% trong thời gian bùng nổ (hoặc trong 
suốt thời gian phục hồi sau khi tăng trưởng chậm). Tốc độ tăng 
trưởng hằng năm thậm chí bị âm một hai phần trăm trong những 
thời điểm khó khăn và nếu nó ở mức âm trong hơn hai quý liên 
tiếp thì kinh tế rơi vào thời kỳ suy thoái. Túc là dù có biến động, 
nhưng sự dao động chỉ ở mức vừa phải, mức tăng trưởng GDP 
hằng năm của Mỹ hầu như luôn rơi vào khoảng giữa 5% và âm 
2%, và thậm chí các con số cực đại/cực tiểu này cũng chỉ xuất 
hiện tối đa một lần trong mỗi thập kỷ. 

Liệu sự ổn định trong tăng trưởng kinh tế có đồng nghĩa với 
lợi nhuận của các công ty cũng ổn định từ năm này qua năm 
khác? Không hề. Lợi nhuận của công ty có thể đạt hơn 5% tại 
những thời điểm thuận lợi và giảm hơn con số 2% rất nhiều vào 
những lúc khó khăn. Nó cũng theo một chu kỳ và bị tác động 
bởi chu kỳ kinh tế, nhưng so với tổng thể nền kinh tế, sự tắng 
hoặc giảm lợi nhuận có thể đạt biên độ lớn hơn nhiều. Do đó, 
lợi nhuận sẽ biến động nhiều hơn so với GDP. Câu hỏi đặt ra là 
tại sao lại như vậy? Những yếu tố nào là nguyên nhân gây ra sự 
khác biệt giữa chu kỳ kinh tế và chu kỳ lợi nhuận? 


108 


H0WARD MARKS 


Đầu tiên, sự biến động của rền kinh tế tất nhiên rất quan 
trọng trong việc xác định sự tăng hoặc giảm lợi nhuận của các 
công ty. Hơn bất kỳ điều gì khác, sự tăng trưởng GDP có nghĩa 
là mức tiêu dùng tăng, do vậy nhu cầu về hàng hóa cũng trở 
nên mạnh mẽ hơn. Tiếp đó, khối lượng hàng hóa bán ra lớn hơn 
và giá bán cũng cao hơn, tạo ra nhiều công ăn việc làm với mức 
lương cao hơn, vì vậy mức tiêu dùng lại tăng lên nữa. Tất cả 
những điều này đều làm tăng doanh thu kinh doanh. 


Theo định nghĩa, tổng doanh số bán hàng của tất cả các 
doanh nghiệp cũng chính là GDP, và chúng cùng phản ánh một 
tốc độ thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các công 
ty đều tuân theo một kiểu mẫu giống nhau. 

Doanh thu bán hàng của một vài ngành công nghiệp sẽ phản 
ứng với chu kỳ kinh tế, nhưng một số ngành khác thì không. 
Mức độ phản ứng cũng khác nhau, một số ngành chịu tác động, 
nhiều nhưng một số ngành khác lại ít bị ảnh hưởng. 


® Doanh số của các ngành sản xuất nguyên liệu thô và linh 
kiện sẽ phản ứng trực tiếp với chu kỳ kinh tế. Khi các công, 
ty cùng tăng sản lượng đầu ra vào thời điểm GDP tăng 
trưởng, ta sẽ cần nhiều hóa chất, kim loại, nhựa, năng 
lượng, dây kim loại và chất bán dẫn hơn để sản xuất và 
ngược lại. 

s Mặt khác, các nhu yếu phẩm hằng ngày như thực phẩm, 
các loại đồ uống và thuốc lại không phản ứng mạnh với 
sự thay đổi của chu kỳ kinh tế. Nhìn chung, con người tiêu 
thụ chúng bất kể có điều gì xảy ra với nền kinh tế (Nhưng 
nhu cầu sẽ không hoàn toàn ổn định: Con người sẽ cắt 
giảm chỉ tiêu trong thời kỳ khủng hoảng, họ sẽ mua các 


109 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


110 


loại thực phẩm rẻ hơn, thay vì ăn ở nhà hàng thì họ sẽ ăn 
ở nhà, và họ cũng sẽ tăng chỉ tiêu trong thời kỳ nền kinh 
tế thịnh vượng. Đáng bưồn là với những người gặp phải 
khó khăn về tài chính, họ có thể phải cắt giảm cả chỉ tiêu 
cho các “nhu yếu phẩm” khi buộc phải chọn lựa giữa thực 
phẩm, thuốc với tiền thuê nhà). 

Nhu cầu đối với các mặt hàng tiêu dùng giá rẻ (như quần 
áo mặc hằng ngày, báo chí và các sản phẩm kỹ thuật số có 
thể tải về) sẽ không có nhiều biến động, nhưng nhu cầu 
về các mặt hàng xa xỉ và nhu cầu du lịch sẽ bị ảnh hưởng. 
Việc mua các mặt hàng có giá trị sử dụng lâu dài, tức “hàng 
hóa lâu bền” - như các cá nhân mua ô tô hay căn hộ, các 
doanh nghiệp mua xe tải và thiết bị nhà máy - sẽ phản ứng 
mạnh khi chu kỳ kinh tế thay đổi. Thứ nhất, vì sự thực 
rằng chúng là những sản phẩm bền vững, có thể sử dụng 
trong một khoảng thời gian dài, việc thay thế có thể được 
hoãn lại khi nền kinh tế đang suy thoái. Thứ hai, bởi vì 
chúng tốn khá nhiều chi phí nên ta khó lòng đủ khả năng 
mua chúng trong những thời điểm khó khăn, trong khi sẽ 
mua dễ hơn nếu kinh tế phát triển. Và thứ ba, nhìn chung 
các công ty cần sử dụng các loại hàng hóa này nhiều hơn 
khi hoạt động kinh doanh sản xuất của họ khả quan, và ít 
cần hơn vào thời điểm kinh doanh kém hiệu quả. Tất cả 
những điều trên đều khiến cho nhu cầu đối với các mặt 
hàng lâu bền chịu tác động mạnh bởi chu kỳ kinh tế. 

Nhu cầu về các dịch vụ thường nhật nhìn chung cũng 
không biến động. Nếu chúng là các dịch vụ cần thiết (như 
di chuyển để đi làm) và chỉ phí thấp (như dịch vụ cắt tóc), 


H0WARD MARKS 


những như cầu này sẽ không chịu tác động mạnh khi nền 
kinh tế thay đổi. Hơn nữa, các loại dịch vụ như vậy có thời 
hạn sử dụng hạn chế và không thể tích trữ được. Do đó, 
chúng cần phải được mua liên tục. Nhưng những nhu cầu 
này vẫn có thể biến đổi dựa trên các điều kiện kinh tế: Ví 
dụ như việc cắt tóc có thể giãn ra năm tuần làm một lần 
thay vì ba tưần một lần. 

Ngoài ra, doanh số bán hàng của một số sản phẩm phản ứng 
lại với những chu kỳ khác không phải là chu kỳ kinh tế. Bởi vì 
các hàng hóa lâu bền có giá trị rất cao và có thể được thanh toán 
đần trong suốt thời hạn sử dụng chúng, nhu cầu đối với các 
loại hàng hóa này có thể tăng hoặc giảm (các yếu tố khác giữ 
nguyên) nếu chu kỳ tín dụng khiến việc cấp vốn không ổn định. 
Ngoài ra, một số sản phẩm khác sẽ bị tác động bởi sự phát triển 
không theo chu kỳ. Ví dụ như đối với các loại điện thoại di động 
và máy tính xách tay mới, nhu cầu về các sản phẩm này sẽ bị ảnh 
hưởng bởi sự giảm giá, việc giới thiệu các sản phẩm mới và sự 
cải tiến trong công nghệ. 

Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, sự phát triển kinh tế 
chỉ phối quá trình tạo ra doanh thu. Doanh thu nhìn chung sẽ 
tăng mạnh trong thời kỳ tăng trưởng GDP mạnh mẽ và tăng ít 
hơn (hoặc giảm đi) khi mức tăng GDP giảm. 


Sự tăng trưởng kinh tế và sự tăng trưởng lợi nhuận không 
hoàn toàn liên quan tới nhau. Đó là vì sự chuyển động của chu 
kỳ kinh tế không phải điều duy nhất ảnh hưởng đến doanh thu 
(như vừa nói ở phần trước) và cũng do sự thay đổi doanh thu 


11 


PHẦN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


không nhất thiết dẫn đến sự thay đổi trong lợi nhuận. Một trong, 
những lý do chính dẫn tới ý thứ hai là hầu hết các doanh nghiệp 
đều thể hiện đặc trưng của họ thông qua hai loại đòn bẩy. Đây 
là các yếu tố có thể khuếch đại mức tác động của doanh thu đến 
lợi nhuận. Ý nghĩa của “đòn bẩy” có thể được hiểu rõ hơn qua 


⁄1 


một từ nghĩa tương đương: “sang số 
Đầu tiên, các công ty chịu tác động của đòn bẩy hoạt động. 
Lợi nhuận được tính bằng, doanh thu trừ đi chỉ phí (hoặc phí 
tổn). Doanh thu là kết quả của việc bán hàng và chúng ta biết 
rằng doanh số bán hàng sẽ dao động vì nhiều lý do khác nhau. 
Các loại chỉ phí do vậy cũng thay đổi theo nhiều cách khác nhau, 
đặc biệt là phản ứng với sự thay đổi của đoanh số bán hàng. 
Phần lớn các công ty có một vài loại chỉ phí như chỉ phí cố 
định, chỉ phí bán cố định và chỉ phí biến đổi. Lấy ví dụ về một 
công ty taxi: 

s Công ty có trụ sở chính ở trong một tòa văn phòng, dù số 
lượng hành khách cần vận chuyển có tăng lên một chút, 
công ty vẫn không cần phải mở rộng không gian văn 
phòng. Đây là một ví dụ của chỉ phí cố định. 

e Công ty có một đội taxi. Đội taxi hiện tại có thể đáp ứng 
nếu nhu cầu hành khách cần vận chuyển chỉ tăng lên ở 
mức vừa phải, nhưng nếu số lượng chuyến đi tăng lên 
đáng kể, công ty có thể phải mua thêm xe taxi. Do đó, chỉ 
phí mua thêm xe là chỉ phí bán cố định. 

s Xe taxi của công ty chạy bằng xăng. Nếu công ty mở 
rộng kinh doanh, xe taxi của công ty sẽ phải chạy thêm 


!Từ gốc là “gearing”, có ý nghĩa tương tự hành động thay đổi số ở động cơ xe để di 
chuyên hiệu quả hơn. 


112 


HOWARD MARKS 


x% quãng đường nữa, và lượng tiêu thụ xăng có thể tăng 
cũng theo một lượng tương ứng là x%. Do vậy, chỉ phí 
xăng đối với công ty taxi là chi phí biến đổi. 

Tóm lại là nếu nhu cầu vận chuyển hành khách của công ty 
tăng thêm 20% (và do vậy doanh thu cũng tăng thêm tương ứng), 
thì chỉ phí cho văn phòng sẽ không đổi; chỉ phí mua thêm taxi 
ban đầu có thể không tăng, nhưng có thể tăng sau đó; và chỉ phí 
của công ty đành cho nhiên liệu sẽ tăng ngay lập tức và với tỷ lệ 
tương ứng. Do đó, tổng chỉ phí của công ty taxi sẽ tăng, khi lượng, 
hành khách cần vận chuyển tăng, nhưng thường vẫn ít hơn so 
với doanh thu. Điều này dẫn đến lợi nhuận cận biên sẽ tăng, có 
nghĩa là mức tăng lợi nhuận hoạt động sẽ lớn hơn so với mức 
tăng doanh số: đó chính là đòn bẩy hoạt động. Nhìn chung, đòn 
bẩy hoạt động sẽ cao hơn khi công ty có tỷ lệ phần trăm chỉ phí cố 
định lớn, và thấp hơn khi công ty có tỷ trọng chỉ phí biến đổi cao. 

Đòn bẩy hoạt động rất khả quan đối với công ty khi nền kinh 
tế phát triển và doanh số tăng. Nhưng khi điều ngược lại xảy ra, 
tình hình sẽ chẳng mấy tốt đẹp: lợi nhuận có thể giảm nhiều hơn 
so với doanh số và nếu tình cảnh xấu xảy ra, lợi nhuận có thể trở 
thành lỗ. Tuy nhiên, công ty có thể tiến hành các giải pháp để 
hạn chế sự ảnh hưởng đến lợi nhuận khi doanh số giảm. Những, 
giải pháp này bao gồm việc sa thải nhân viên và đóng cửa bớt 
các cửa hàng. Nhưng (a) các giải pháp kinh tế thường cần một 
khoảng thời gian để có tác dụng; (b) chúng đôi lúc làm tăng 
chỉ phí trong ngắn hạn bởi công ty phải trả tiền bồi thường cho 
nhân viên; (c) các giải pháp nhìn chung có thể hạn chế được sự 
ảnh hưởng tiêu cực nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn và (đ) 
chúng hiếm khi hoạt động được tốt như dự kiến. 


113 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Loại đòn bẩy thứ hai tác động đến phần lớn các công ty là 
đòn bẩy tài chính. Chúng ta cùng giả sử lợi nhuận hoạt động của 
một công ty giảm 1.000 đô la (hoặc 33%), từ 3.000 đô la xuống còn 
2.000 đô la. Nếu 30.000 đô la tiền vốn cần có của công ty được lấy 
hoàn toàn từ vốn chủ sở hữu, có nghĩa là công ty không có bất kỳ 
khoản vay vốn nào và không phải thanh toán lãi suất, thì sự sụt 
giảm lợi nhuận sẽ tác động thẳng tới thu nhập ròng - yếu tố chủ 
chốt nhất - của công ty. Và thu nhập ròng đó cũng sẽ giảm 33%. 

Nhưng phần lớn vốn của các công ty là sự kết hợp giữa vốn 
chủ sở hữu và vốn vay. Chủ nợ có vị thế cao hơn so với các nhà 
đầu tư vốn chủ sở hữu, những người đứng ở vị trí “tổn thất đầu 
tiên”. Nó có nghĩa là những người nắm giữ vốn chủ sở hữu sẽ 
phải hứng chịu mọi sụt giảm về lợi nhuận và mọi khoản thua lỗ, 
cho đến khi vốn chủ sở hữu bị xóa sạch - tại thời điểm đó tất cả 
các khoản thua lỗ lớn hơn nữa sẽ đánh vào chủ nợ. Miễn là vốn 
chủ sở hữu của công ty vẫn còn thì những gì chủ nợ đạt được sẽ 
không thay đổi. Họ chỉ đơn thưần nhận về các khoản lãi mà họ 
đã được hứa hẹn. (Đó là lý do tại sao trái phiếu và giấy ghi nợ 
được gọi là “chứng khoán có lợi tức cố định”, bởi kết quả sau 
cùng là không đổi.) 

Hãy giả sử rằng cấu trúc vốn của công ty trong ví dụ bao 
gồm 15.000 đô la vay nợ (yêu cầu hàng năm phải trả lãi 1.500 
đô la) và 15.000 đô la vốn chủ sở hữu. Điều đó có nghĩa là khi 
lợi nhuận hoạt động giảm 1.000 đô la, thu nhập ròng sẽ giảm 
từ 1.500 đô la (3.000 đô la lợi nhuận hoạt động trước khi trả lãi 
trừ đi 1.500 đô la tiền lãi) xuống còn 500 đô la (2.000 đô la trừ đi 
1.500 đô la). Nói cách khác, khi lợi nhuận hoạt động giảm 33% 
(từ 3.000 đô la xuống còn 2.000 đô la), thu nhập ròng của công ty 


114 


H0OWARD MARKS 


này sẽ giảm 67% (từ 1.500 đô la xuống còn 500 đô la). Tác động 
bị khuếch đại khi sự sụt giảm lợi nhuận hoạt động ảnh hưởng 
tới thu nhập ròng chính là minh họa cho đòn bẩy tài chính. 


% 


Quá trình để xác định lợi nhuận của một công ty luôn phức 
tạp và đa biến. Chu kỳ kinh kế có ảnh hưởng lớn đến doanh số 
của một vài công ty, nhưng có thể lại ít gây tác động hơn đối với 
một số công ty khác. Chủ yếu bởi sự khác biệt trong đòn bẩy 
hoạt động và đòn bẩy tài chính, một tỷ trọng thay đổi nhất định 
về doanh số sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của một số 
công ty so với mức ảnh hưởng lên các công ty khác. 

Và tất nhiên, sự phát triển đặc thù có thể tạo ra những tác 
động đáng kể đến lợi nhuận. Chúng có thể bao gồm các quyết 
định quản trị về hàng tồn kho, mức độ sản xuất và vốn đầu tư; 
những cải tiến công nghệ (của công ty, của các đối thủ cạnh 
tranh trong ngành, và thậm chí của các công ty thuộc các ngành 
cạnh tranh - đọc thêm ở phần dưới); sự thay đổi về quy định 
và thuế; và kể cả sự phát triển đến từ các thành phần bên ngoài 
ngành hoặc thậm chí là những yếu tố nằm ngoài lĩnh vực kinh 
doanh như khí hậu, chiến tranh và các xu thế hiện tại. Chu kỳ 
kinh tế tạo ra nền tảng thay đổi cho doanh thu và lợi nhuận của 
các công ty, nhưng những kỳ vọng dựa trên chu kỳ có thể biến 
động rất lớn. Lý do chính xuất phát từ những phát triển đặc thù 
trên đây. 

Tôi sẽ dành một vài dòng để nói về công nghệ (chứ không, 
dành riêng một chương để nói về nó). Ngày nay ta thường dùng 
từ “phá vỡ”, và việc các công nghệ mới có khả năng phá vỡ 


115 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


những ngành công nghiệp truyền thống có thể tạo ra một sự 
cạnh tranh mới và hủy bỏ biên lợi nhuận hiện tại. Lấy ví dụ về 
ngành công nghiệp báo chí, vào những năm 1990: 

s Báo chí được xem như nguồn thông tin không thể thiếu được. 

s Phần lớn mọi người mua báo hằng ngày - họ có thể mua 
một tờ báo trên đường đi làm và mua một tờ khác trên 
đường về nhà - và chỉ phí cho việc này rất nhỏ. 

se Thậm chí nếu bạn mua một tờ báo vào thứ Hai, bạn vẫn 
phải mua một tờ khác vào thứ Ba, không có “hạn sử dụng” 
hoặc tính hữu dụng lâu dài. 

s Báo chí là một trong số rất ít cách mà các doanh nghiệp 
địa phương như rạp chiếu phim hay đại lý bán xe hơi cũ 
có thể tiếp cận tới khách hàng của họ. Một tờ báo từ một 
thành phố nhìn chung không thể cạnh tranh được với sự 
quảng cáo mang tính địa phương của một thành phố khác. 

s Sự cạnh tranh chủ yếu đến từ những tờ báo khác, cũng 
như truyền hình và đài radio. Tuy nhiên, một khi một 
tờ báo được phát hành rộng rãi ở một thành phố, thì nó 
rất khó bị thay thế. Do vậy, tờ báo đó được xem như một 
doanh nghiệp với “bức tường hào phòng hộ” vững chắc. 

Vì ta cho rằng sự kết hợp của các nhân tố trên khiến vị thế 

của tờ báo gần như trở nên bất khả xâm phạm, nên cổ phiếu của 
công ty báo chí được cho là “cổ phiếu phòng thủ”, hưởng lợi từ 
doanh thư và lợi nhuận ổn định ở mức cao. 

Ai có thể nghĩ rằng Internet và những loại hình truyền thông 

trực tuyến khác có thể gây ra tác động to lớn đến cơ đồ của tờ 
báo này trong vòng chưa đầy 20 năm? Ngày nay có rất nhiều các 


116 


HOWARD MARKS 


công ty cạnh tranh nhau để đưa thông tin trực tiếp đến người 
tiêu dùng. Các tờ báo đang phải vật lộn để duy trì thị phần và lợi 
nhuận của mình, vì “miễn phí” đã trở thành một đặc điểm của 
rất nhiều khía cạnh thuộc thế giới kỹ thuật số, đánh bật mô hình 
kinh doanh báo chí truyền thống. 

Báo chí cung cấp một ví dụ xuất sắc về khả năng của một 
nhân tố đặc thù trong việc tác động đến doanh số và lợi nhuận 
của công ty, nhân tố đặc thù đó hoàn toàn tách biệt với chu 
kỳ kinh tế và chu kỳ lợi nhuận truyền thống. Nhưng liệu bản 
thân công nghệ có tính chu kỳ không? Công nghệ được sinh ra, 
chúng phát triển nhanh chóng và sau đó chúng bị thay thế bởi 
những công nghệ mới hơn. Những cách tân có thể được thay 
thế nhanh chóng hơn bao giờ hết, và danh sách các ngành công, 
nghiệp được coi là miễn nhiễm với “sự phá vỡ” đang ngày càng, 
bị thu hẹp. 

30 hoặc 40 năm trước, thể giới dường như là một nơi ổn 
định, cung cấp những rền tảng gần như không thay đổi cho 
cuộc sống, và sự phát triển kinh tế - bao gồm cả những chu kỳ 
- thì chống lại những rền tảng không thay đổi đó. Ngày nay, 
phần lớn do sự phát triển của công nghệ (cũng như các yếu tố xã 
hội và văn hóa), không có gì là không thay đổi. Thực tế, mọi thứ 
dường như đang thay đổi quá nhanh để chúng ta có thể bắt kịp. 


117 


00:01- + 


7 


SỰ DAO ĐỘNG TRONG TÂM LÝ 
CÚA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 


10001 


„ II dh” J 


70000 
60090 


50090 


40006 


hh NV / dị M lạt " 


30090) 


“TT. tờ: XS. ca  =—. ——_ 
Ltrllas LÍ 1 ñI1Í ÑÍ hi 2melnaablllb:au 
SoP02 0 sợi, th vung “- 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Trong kính doanh, những chu kỳ tài chính và chư kỳ thị trường 
khi thì đi lên quá mức, khi lại đi xuống quá mức. Chúng là kết 
quả của những dao động quá đà trong tâm lý. Vì vậy, việc 
hiểu và cảnh giác trước những thay đổi thái quá là một trong 
những yêu cầu đầu tiên để tránh khỏi những tác hại từ các 
cực điểm mang tính chu kỳ, và hy vọng là ta có thể thu lại lợi 
nhuận từ chúng. 
ho đến lúc này, chúng ta đã thảo luận về chu kỳ 
kinh tế, nỗ lực của chính phủ trong việc can thiệp 
vào chu kỳ kinh tế, và chu kỳ lợi nhuận. Những 
điều này có thể mang đến nền tảng hoặc môi trường cho việc 
đầu tư ở quy mô lớn. Và chúng đường như là các yếu tố bên 
ngoài tác động đến đầu tư - tức những quá trình độc lập tự thân 
hoạt động. Nhưng bất kỳ ai cho rằng những điều này hoạt động 
“ổn định” và chúng toàn quyền kiểm soát kết quả đầu tư đều 
đã đánh giá thấp vai trò của tâm lý hoặc cảm xúc - một cách nói 
khác của tôi. (Tâm lý và cảm xúc chắc chắn là các yếu tố khác 
nhau, nhưng tôi không tìm thấy cách nào thích hợp để phân biệt 
nghĩa của hai từ này khi xét đến tác động của chúng trong môi 
trường đầu tư.) 


Đầu tiên, đao động trong cảm xúc/tâm lý có tác động mạnh 
đến chu kỳ kinh tế và chu kỳ lợi nhuận của các công ty. Thứ hai, 
chúng đóng vai trò nổi bật trong việc tạo ra những xu thế lên 
xuống trong thế giới đầu tư - đặc biệt là trong ngắn hạn. 

Như tôi đã lưu ý ở chương 1, không có sự khác biệt cơ bản 
nào giữa chu kỳ và đao động quả lắc. Thực tế, tôi có thể giúp 
mọi sự dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta khi để tiêu đề chương 
và khớp hiện tượng được đề cập vào 
một thuật ngữ nhất quán. Nhưng vì một vài lý do không rõ 


này là “Chu kỳ tâm lý 


120 


HOWARD MARKS 


ràng nên tôi đã lần đầu giới thiệu khái niệm “dao động quả 
lắc” trong cảm xúc/tâm lý vào báo cáo thứ hai mà tôi gửi đến 
khách hàng, nó có tên “Hiệu suất quý một” (tháng 4 năm 1991). 
Và trong 26 năm qua, tôi cũng không tìm ra lý do nào để không 
sử dụng nó, nên tôi sẽ tiếp tục cách viết như vậy trong cuốn 
sách này. 

Để giới thiệu dao động quả lắc, tôi sẽ trích dẫn một số nội 
dung mà tôi đã viết năm 1991; 

Sự thay đổi của tình hình thị trường chứng khoán giống như 

sự chuyển động của quả lắc. Dù điểm chính giữa của một 

cung chuyển động mô tả chính xác nhất vị trí “trung bình” 

của quả lắc, nhưng thực tế quả lắc chỉ ở vị trí đó trong, thời 

gian rất ngắn. Thay vì ở đây, phần lớn thời gian nó luôn đao 

động hướng về hoặc tách xa các điểm cực của cung chuyển 

động. Nhưng bất cứ khi nào quả lắc đến gần một trong hai 

điểm cực, nó sẽ không thể không quay lại về điểm chính 

giữa dù sớm hay muộn. Thực tế, chính sự chuyển động về 

một điểm cực đã cung cấp năng lượng để quả lắc quay về 

điểm giữa. 

Thị trường đầu tư vận động giống như quả lắc dao động: 

* giữa thời điểm hưng phấn và thời điểm trầm lặng 

s giữa ăn mừng những phát triển tích cực và ám ảnh về những, 

vấn đề tiêu cực, và do đó dẫn đến dao động... 

s giữa định giá quá cao và định giá quá thấp. 

Chính sự dao động này là một trong những đặc trưng của 

thế giới đầu tư, và tâm lý của các nhà đầu tư đường như luôn 

hướng về các điểm cực thay vì duy trì ở mức “cân bằng giữa 


hai thái cực”. 


121 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Tôi đã nhắc lại chủ đề này trong bài “Tất cả đều ổn thỏa” 
(tháng 7 năm 2007). Trước khi tiếp tục đi đến những vấn đề mới, 
tôi liệt kê lại sáu đặc điểm bổ sung về sự chuyển động của quả 
lắc. Nó đao động: 

s giữa tham lam và sợ hãi 

® giữa lạc quan và bi quan 

® giữa chấp nhận rủi ro và đề phòng rủi ro 

s giữa tin tưởng và hoài nghỉ 

® giữa niềm tin vào giá trị trong tương lai với sự khẳng định giá 

trị cụ thể ở hiện tại 

® giữa vội vàng mua vào và hoảng loạn bán ra. 
Tôi đặc biệt thấy thú vị khi nhận ra mức độ liên quan đến nhau 
của các thái cực được liệt kê ở trên. Khi một thị trường tăng 
mạnh trong một thời gian, chúng ta sẽ thấy được vế đầu tiên 
của chín yếu tố này. Và khi thị trường giảm, chúng ta sẽ thấy 
được vế thứ hai của tất cả các yếu tố liệt kê ở trên. Hiếm khi 
chúng ta thấy sự pha trộn của hai vế thuộc một dao động, bởi 
các vế trong dao động có mối liên hệ nhân quả với nhau, tức vế 
này sẽ khiến vế còn lại phát sinh. 

Rất nhiều nội dung tôi đã viết sau đó về quả lắc có liên quan 
trực tiếp tới những vấn đề mà tôi đã đề cập về chu kỳ ở chương 
I. Có một dao động hướng về một trong hai điểm cực; sau khi lên 
tới cực điểm, đao động không thể vượt quá nó; và rồi dao động 
tiếp tục trở về điểm giữa, nó được cung cấp năng lượng bởi sự 
đổi chiều của động lượng. Có thể nói rằng quả lắc cũng có xu 
hướng tiến về điểm trung bình, hay còn gọi là điểm giữa, nhưng 
— cũng giống như phần lớn các chu kỳ - nó thường xuyên chuyển. 
động vượt qua điểm giữa và hướng về phía điểm cực đối điện. 


122 


HOWARD MARKS 


à 


Tại sao vấn đề quả lắc lại quan trọng đến vậy? Xét về bản 
chất, việc chu kỳ có xu hướng đi lên hoặc đi xuống quá mạnh 
phần lớn đến từ - và đại điện cho - những hành động chịu tác 
động thái quá của tâm lý. 

e Tốc độ tăng trưởng sản lượng đầu ra của nền kinh tế và 
lợi nhuận của các công ty tuân theo một đồ thị xu hướng 
có tính vừa phải. Khi các quyết định mang tính chu kỳ của 
những người tham gia khiến tốc độ này tăng nhanh một 
cách bất thường (trừ thời điểm phục hồi sau suy thoái), nó 
thường đại diện cho một sự lạc quan thái quá và sau đó 
mọi thứ sẽ lại sụt giảm. 


Tương tự như vậy, có vẻ hợp lý rằng, trong dài hạn, cổ 
phiếu nhìn chung nên đem lại lợi nhuận phù hợp với lượng 
cổ tức của nó cộng với lợi nhuận công ty (lợi nhuận này 
tuân theo đồ thị tăng trưởng), hoặc mức tăng lợi nhuận là 
một số nào đó trong khoảng từ 5 tới 9. Khi cổ phiếu tạo 
ra lợi nhuận nhiều hơn mức trên trong một khoảng thời 
gian, thì lợi nhuận này có khả năng đã vượt mức - chúng, 
“vay” lợi nhuận của tương lai và do đó khiến cho cổ phiếu 
trở nên rủi ro — có nghĩa là sắp tới sẽ có một sự điều chỉnh 
giảm xuống. 

Trong kinh doanh, những chu kỳ tài chính và chu kỳ thị 
trường khi thì đi lên quá mức, khi lại đi xuống quá mức. Chúng 
là kết quả của những dao động quả lắc quá đà trong tâm lý. Vì 
vậy, việc hiểu và cảnh giác trước những thay đổi thái quá là một 


123 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


trong những yêu cầu đầu tiên để tránh khỏi những tác hại từ các 
cục điểm mang tính chu kỳ, và hy vọng là ta có thể thu lại lợi 
nhuận từ chúng. 

Những tiêu chuẩn về sự tăng trưởng và sự định giá có thể 
hiểu là “đúng đắn” và “lành mạnh”. Và nếu các nhà đầu tư xây 
dựng các hành vi của họ xung quanh các tiêu chuẩn này - thay 
vì nuôi hy vọng đạt được nhiều hơn và cuối cùng lại khiến kết 
quả sụt giảm - thì thế giới sẽ trở nên ổn định hơn, bớt náo động 
và Ít xảy ra sai lầm hơn. Nhưng đó lại không phải bản chất của 
vạn vật trên đời. 


Tôi đã đề cập đến việc không thể áp dụng các tiêu chuẩn 
trong “Điểm cân bằng giữa hai thái cực” (đăng từ tháng 7 năm 
2004, nhưng dùng những dữ liệu được cập nhật của năm 2016): 


Tóm lại, sự dao động trong thái độ và hành vi khi kết hợp lại 
đã khiến cho thị trường cổ phiếu trở thành một quả lắc. Trong 
47 năm làm việc trong ngành đầu tư của tôi, bắt đầu từ năm 
1970, lợi suất hằng năm của S&P 500 đã dao động từ dương 
37% xuống âm 37%. Tính trung bình kể cả những năm tốt và 
những năm xấu, thì lợi suất trong dài hạn là khoảng 10%. Mọi 
người vẫn luôn vui vẻ với hiệu suất này và sẽ còn vui vẻ hơn 
nữa nếu con số trên tắng thêm. 

Nhưng nhớ rằng, dù xét “trung bình“, dao động của quả lắc 
có thể ở điểm chính giữa, thực tế là nó chỉ ở vị trí đó trong thời 
gian rất ngắn. Điều tương tự cũng đúng với hiệu suất của thị 
trường tài chính. Đây là một câu hỏi khá thú vị (và là một ví 
dụ điển hình): Bao nhiêu lần trong 47 năm từ 1970 đến 2016, 
tỷ suất lợi nhuận hằng năm của S&P 500 nằm ở mức chênh 
lệch 2% so với “thông thường” - tức là nó nằm giữa khoảng 
8% và 12%? 


124 


HOWARD MARKS 


Tôi đoán câu trả lời là “không thường xuyên lắm”, nhưng tôi 
đã rất ngạc nhiên khi biết rằng nó chỉ xảy ra đúng 3 lần! Tôi 
cũng ngạc nhiên khi nhận ra rằng lợi suất từng cách xa hơn 
20% điểm so với mức thông thường - có thể tăng hơn 30% hoặc 
giảm hơn 10% - trong khoảng hơn một phần tư quãng 47 năm: 
Cụ thể là 13 lần trong tổng số 47 năm. Vì vậy, có thể nói một 
điều tuyệt đối về hiệu suất của thị trường chứng khoán như 
sau: Mức trưng bình chắc chắn không được coi là tiêu chuẩn. 
Mức độ dao động của thị trường khó lòng được giải thích đầy 
đủ khi chỉ dựa trên sự thay đổi giá trị của các công ty, các ngành 
công nghiệp và các nền kinh tế. Chúng phần lớn phải chịu tác 
động bởi sự thay đổi tâm trạng của các nhà đầu tư. 

Cuối cùng, những thời điểm lợi suất đạt đến điểm cực không 
phân phối ngẫu nhiên qua các năm. Thay vào đó, chúng tụ lại 
thành đợt, do thực tế là sự dao động tâm lý của các nhà đầu tư 
có xu hướng kéo dài trong một thời gian. Nói theo Herb Stein, 
chúng thường có xu hướng cứ diễn ra cho đến khi dừng hẳn. 
Hầu hết 13 lần đi tới cực tăng hoặc giảm ở trên đều diễn ra 
trong vòng một hoặc hai năm kể từ khi có một năm nào đó hiệu 
suất cũng đạt cực theo hướng như vậy. 


Chúng ta sẽ thử nêu một ví dụ về tác động thực tế của 
quả lắc. 


Một trong những câu được nhắc đến nhiều nhất về thị 
trường là “thị trường dao động giữa tham lam và sợ hãi”. Lý do 
cơ bản là vì con người luôn bị dao động giữa lòng tham và nỗi 
sợ. Hay nói cách khác, ở một số thời điểm con người cảm thấy 
đầy hy vọng và mong đợi những điều tốt đẹp, khi đó họ trở nên 
tham lam và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Lòng tham khiến họ 
tranh nhau đầu tư và sự cạnh tranh này khiến cho thị trường bị 
đẩy lên và cổ phiếu được định giá cao. 


125 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Nhưng tại một số thời điểm khác, họ cảm thấy bất ổn và 


những kỳ vọng của họ chuyển sang tiêu cực. Trong trường hợp 
này, nỗi sợ hãi xâm chiếm họ. Thay vì hào hứng kiếm tiền, họ lo 
lắng sẽ bị thua lỗ. Đó là nguyên nhân khiến họ đắn đo khi quyết 
định mua nhưng lại đua nhau bán ra, đẩy giá cổ phiếu xuống 
thấp. Khi ở trong “tình trạng sợ hãi”, cảm xúc của con người 
khiến thị trường phải chịu đựng những tác động tiêu cực. 


Dưới đây là một phần thảo luận của tôi về sự dao động giữa 


lòng tham và sợ hãi, trích từ “Điểm cân bằng giữa hai thái cực” 
(tháng 7 năm 2004): 


126 


Khi tôi còn là một nhà phân tích mới vào nghề, tôi đã nghe rất 
nhiều lần câu nói: “Thị trường cổ phiếu bị chỉ phối bởi lòng 
tham và nỗi sợ hãi”. Khi môi trường của thị trường ở trạng 
thái cân bằng lành mạnh, một cuộc chiến giằng co xảy ra giữa 
những người lạc quan có xu hướng đầu tư với những người 
bi quan tìm mọi cách để tránh thua lỗ. Những người lạc quan 
muốn mua cổ phiếu, kể cả khi họ phải trả giá cao hơn một chút 
so với giá đóng cửa ngày hôm qua và những người bi quan 
thường muốn bán cổ phiếu thậm chí nếu nó đang xuống giá. 
Thị trường sẽ không biến chuyển, bởi vì cảm xúc của cuộc chiến 
này được chia đều cho mọi người. Và mọi người - hay cảm xúc 
— ở hai đầu sợi dây lại có trọng lượng bằng nhau. Những người 
lạc quan có thể chiếm ưu thế trong một thời gian nhưng khi 
cổ phiếu được đẩy giá lên, chúng có giá trị cao hơn và những. 
người bi quan lại nắm chủ động rồi bán chúng... 

Tuy nhiên, vào thời mới đi làm, tôi không mất nhiều thời gian 
để nhận ra rằng thị trường thường xuyên bị chỉ phối bởi lòng, 
tham hoặc nỗi sợ hãi. Ở một số thời điểm quan trọng, một số 
lượng lớn nhà đầu tư đã rời khỏi đầu dây bên này để chuyển 
sang đầu dây bên kia. Dù lòng tham hay nỗi sợ hãi thống trị, 


H0OWARD MAR 


chúng đều khiến thị trường dịch chuyển một cách đáng kể. Ví 
dụ: Khi chỉ có lòng tham mà không có nỗi sợ hãi, mọi người 
muốn mua nhưng không ai muốn bán, và chỉ thiểu số người 
có thể nhận ra những lý do tại sao giá cổ phiếu lại không nên 
tăng. Và rồi giá cổ phiếu đã tăng - thường là tăng vọt và không 
được kiểm soát rõ ràng. 

Rõ ràng đó là những gì đã xảy ra với các cổ phiếu công nghệ vào 
năm 1999. Lòng tham chính là đặc điểm thống trị thị trường. 
Những người không tham gia buộc phải chứng kiến người 
khác trở nên giàu có. “Những nhà đầu tư thận trọng” cảm giác 
mình như những kẻ ngu ngốc. Những người mua đang khiến 
thị trường đó chuyển dịch không hề sợ hãi. Lời kêu gọi đầu tư 
lúc ấy là: “Có một kiểu đầu tư mới! Hãy lên tàu trước khi bạn bị 
lỡ chuyến! Và nhân đây, giá cổ phiếu mà tôi mua vào đây chưa 
thể lên tới đỉnh đâu, vì thị trường sẽ luôn luôn ngon lành”. Mọi 
người đều nghĩ chu kỳ tạo lợi thế cho cổ phiếu công nghệ sẽ 
không thể kết thúc. 

Nhưng cuối cùng có thứ gì đó đã thay đổi. Nó có thể là một 
chướng ngại vật đã thành hiện thực, có thể là một công ty uy 
tín thông báo gặp phải sự cố, có thể là một yếu tố bên ngoài 
nào đó đã can thiệp. Giá cũng có thể sụt giảm vì sức nặng 
của chính nó, hoặc sụt giảm do tâm lý xuống dốc mà không 
có một nguyên nhân rõ ràng. Chắc chắn không ai trong số 
những người tôi biết có thể nói chính xác điều gì đã phá vỡ 
bong bóng cổ phiếu công nghệ vào năm 2000. Nhưng bằng 
cách nào đó, lòng tham đã bốc hơi và nỗi sợ hãi lan tràn khắp 
chốn. “Mua trước khi bạn bỏ lỡ“ đã bị thay thế thành “Bán 
trước khi nó về không”. 

Và do đó, nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên. Mọi người không còn 
lo lắng sẽ bỏ lỡ cơ hội, họ lo lắng về nguy cơ mất tiền. Sự hưng 
phấn một cách vô lý được thay thế bởi một sự thận trọng quá 


KS 


127 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


mức. Trong khi vào năm 1999, những dự báo tích cực trên trời 

về thập kỷ mới sắp tới được hưởng ứng nồng nhiệt thì vào năm 

2002, các nhà đầu tư bị mắc kẹt bởi những vụ bê bối của các 

công ty lại phát biểu “Tôi sẽ không bao giờ tin các nhà quản lý 

công ty một lần nào nữa” và “Làm thế nào để tôi có thể chắc 
chắn mọi báo cáo tài chính đều chính xác?”. Do đó, gần như 
không ai muốn mua trái phiếu của các công ty liên quan đến 
những bê bối này và giá của chúng xuống tới mức như cho. 

Chính những cực hạn trong chủ kỳ nỗi sợ hãi và lòng tham đã 

sinh ra những khoản lợi nhuận đầu tư lớn nhất, điều này đã 

được chứng minh ở những cổ phiếu của các công ty sắp phá 

sản trong năm 2008. 

“Lòng tham/Nỗi sợ” diễn ra liên tục, là tâm lý/cảm xúc hiển 
nhiên nhất trong đao động của nhà đầu tư, và theo nhiều cách, 
chúng cũng là điều minh họa rõ nhất. Những dao động cảm xúc 
và tâm lý quan trọng khác là gì? Hầu hết chúng hoạt động theo 
cách tương tự như quả lắc lòng tham/nỗi sợ và đây không phải 
là trùng hợp ngẫu nhiên. Có rất nhiều thông số có mối tương 
quan với nhau. Dưới đây là một vài ví dụ. 

Liền sau dao động giữa lòng tham và nỗi sợ là đao động giữa 
sự hưng phấn và trầm lắng. Như đã mô tả trước đó, chưa chắc 
những sự kiện tích cực đã làm tăng lòng tham của con người. 
Thay vì vậy, những sự kiện này thường khiến con người trở nên 
hưng phấn, xui khiến lòng tham trở nên mạnh mẽ hơn (ngược 
lại với các sự kiện tiêu cực khiến ta trầm lắng, và sợ hãi). Sự hưng 
phấn và trầm lắng là những cảm xúc cơ bản sinh ra những đao 
động diễn ra sau chúng. 

Các nhà đầu tư hưng phấn thường rất hào hứng với những 
phát triển ở hiện tại cùng những điều có thể phát sinh trong 


128 


H0OWARD MARKS 


tương lai, và điều này có thể làm mạnh thêm sự chắc chắn và kỳ 
vọng của họ vào lợi nhuận. Mặt khác, những nhà đầu tư trầm 
lắng khó có thể đủ tích cực để trở nên tham lam. Nếu bạn nghĩ 
về nó, sự hưng phấn thường không đi kèm với sợ hãi và sự trâm. 
lắng thường không đi kèm với lòng tham. 

Tương tự, các nhà đầu tư cũng đao động giữa lạc quan và 
bi quan. Các sự kiện tích cực nhìn chung tạo ra kỳ vọng là sẽ 
có những sự kiện tích cực khác nữa và tạo ra kết quả tích cực... 
Trạng thái này là sự lạc quan. Lạc quan là cơ sở hình thành nên 
sự tham lam. Thật vô lý khi cho rằng mọi người có thể trở nên 
tham lam và đầu tư nhiều hơn nếu kỳ vọng của họ lại có tính 
tiêu cực. Rõ ràng là sự lạc quan và bỉ quan sẽ thúc đẩy những 
cảm xúc khác nhau và gây ảnh hưởng đến hành vi. 


Hiện tượng tiếp theo mà tôi muốn nhắc đến là xu hướng dao 
động của các nhà đầu tư giữa tin tưởng và hoài nghỉ, những dao 
động giữa niềm tin vào giá trị trong tương lai với sự khẳng định 
giá trị cụ thể ở hiện tại. 

Đôi khi - thường là vào lúc mọi thứ trên thế giới diễn ra tốt 
đẹp và giá cổ phiếu tăng - các nhà đầu tư sẵn lòng “nuốt trọn” 
những câu chuyện tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai, 
chấp nhận mua những cổ phiếu được định giá cao và không nề 
hà rủi ro lớn. Nhưng khi tình hình tồi tệ hơn, họ lại dễ đàng có 
khả năng chối bỏ cả những dự đoán hợp lý và không chịu mua 
vào, phần lớn bởi vì giá cổ phiếu đang sụt giảm (mặc dù khả 
năng cao là cổ phiếu đang có giá rẻ). 


129 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Một số nhà đầu tư đành thời gian nghiên cứu kỹ càng để xác 
định thu nhập năm nay của mình và mức phát triển của nó 
trong thời gian tới. Một số người khác cố gắng định giá bất 
động sản, tài sản trí tuệ và lợi thế kinh doanh (và dự đoán giá 
mà các nhà đầu tư khác sẵn sàng trả). Và còn một số người 
khác thì cố gắng suy luận ra giá trị đằng sau các vụ sáp nhập 
và mua lại, những lần tái cấu trúc bảng cân đối tài sản và các 
thương vụ giao dịch khi công ty tư trở thành công ty đại chúng. 
Trong tất cả các cách này và nhiều cách khác nữa, công việc của 
những người trong giới đầu tư là dự đoán tương lai và định 
giá cho nó. 

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể: Vào những năm 2000-2001, quỹ 
mua cổ phiếu xấu! của chúng tôi đầu tư hàng trăm triệu đô 
la vào các công ty viễn thông đã phá sản. Trong từng trường 
hợp, giá mua phản ánh giá trị của công ty, nhưng đó chỉ là một 
phần nhỏ trong số tiền đã được công ty đầu tư vào tài sản cố 
định như thiết bị chuyển mạch hoặc cáp quang. Nếu chúng tôi 
có thể bán lại những thiết bị này với tỷ trọng giá cao hơn so với 
giá chúng tôi đã trả, thì vụ đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận. 

Đợt bán đầu tiên diễn ra thuận lợi và chúng tôi đã nhanh chóng 
bán được 50%. Nhưng ngay sau đó, mọi người ngừng trả giá 
mua các tài sản này. Dù đối tác mà chúng tôi đã bán đi công ty 
đầu tiên nghĩ rằng anh ấy đã nhận được một món hời, nhưng ở 
những trường hợp sau đó, những người mua nhận ra rằng các 
tài sản này đang trong tình trạng thừa cung. Và điều đó dẫn 
dắt tôi tới quan điểm của mình. Vào năm 1999, các nhà đầu tư 
chấp nhận giá trị dự đoán màu hồng của các công ty viễn thông 
và họ sẵn sàng trả giá liền tay cho những tiềm năng đó. Nhưng 
vào năm 2001, họ đã thấy những tiềm năng gần như trống rỗng, 


` Từ gốc “distressed debt”, có thể hiểu là nợ xấu, hoặc cổ phiếu xấu, hay cổ phiếu của 
các công ty đã phá sản/trên bờ vực phá sản. 


130 


H0OWARD MARKS 


và sẽ không trả một xu nào cho nó, vì ngành công nghiệp đã 
quá thừa cung và không ai có thể tin rằng sự dư thừa ấy có thể 
được tiêu thụ hết trong những năm họ sống trên đời. Chu kỳ 
mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận giá trị cổ phiếu trong 
tương lai chính là một trong những chu kỳ có sức mạnh nhất. 
Một phép ẩn dụ đơn giản về thị trường bất động sản đã giúp 
tôi hiểu ra hiện tượng này: Một tòa nhà trống không có giá bao 
nhiêu? Một tòa nhà trống không (a) tất nhiên có giá trị thay thế, 
nhưng nó (b) không đem lại doanh thu và (c) tốn kém nhiều 
chỉ phí để có thể sở hữu - dưới một số hình thức như thuế, 
bảo hiểm, phí bảo trì tối thiểu, các khoản trả lãi và chỉ phí cơ 
hội. Nói một cách khác, đây là một sự bòn rút tiền. Khi các nhà 
đầu tư ở trong trạng thái bi quan và họ không thể nhìn xa hơn 
một vài năm nữa, họ chỉ có thể nghĩ về những dòng tiền âm 
và không thể tưởng tượng rằng vào một thời điểm nào đó, tòa 
nhà sẽ được thuê và tạo ra lợi nhuận. Nhưng khi tâm trạng khả 
quan hơn và quan tâm tới những tiềm năng sẽ lên cao trong, 
tương lai, các nhà đầu tư sẽ hình dung ra tòa nhà được lấp đây 
bởi những người thuê nhà, thế là họ sẵn sàng rót tiền đầu tư 
lớn và do đó giá bán nhà sẽ ở mức vô cùng hấp dẫn. 
Những biến động về sự sẵn lòng của các nhà đầu tư khi định 
giá cho những phát triển tương lai đã đại diện cho những thay 
đổi của chu kỳ có-tất-cả-hoặc-không-có-gì. Những dao động 
của chu kỳ này chứa đựng sức mạnh to lớn và không nên đánh 
giá thấp chúng. 

(“Điểm cân bằng giữa hai thái cực”, tháng 7 năm 2004) 


% 


131 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Những nhà đầu tư vượt trội là những người chín chắn, có tư 
duy logic, khả năng phân tích, đánh giá khách quan và không 
xen cảm xúc vào đầu tư. Do đó, anh ấy sẽ thực hiện những phân 
tích kỹ lưỡng về các nền tảng đầu tư và môi trường đầu tư. Anh 
ta cân đo giá trị nội tại của từng tài sản đầu tư tiềm năng. Và anh 
ta mua chúng khi có bất kỳ mức giá nào thấp hơn giá trị nội tại 
lúc đó, cộng với bất kỳ lúc nào giá trị nội tại có khả năng tăng lên 
trong tương lai. Gộp lại với nhau, hai điều này gợi ý rằng mua 
vào ở mức giá hiện tại chính là một ý hay. 

Để có thể làm được tất cả các điều trên, các nhà đầu tư vượt 
trội phải tìm được sự cân bằng giữa sợ hãi (là những lo ngại về 
rủi ro, không thích thua lỗ, đề phòng những điều không chắc 
chắn và ngẫu nhiên) và lòng tham (khát vọng, tính quyết liệt và 
hám lợi). Tất cả mọi người đều có cảm xúc, nhưng những nhà 
đầu tư vượt trội luôn giữ những yếu tố xung đột nhau này ở 
trạng thái cân bằng. Hai lực mạnh ngang nhau dẫn đến những 
hành động có trách nhiệm, khôn ngoan và ổn định. 

Nhưng những điều quan trọng ở đây là: 

s Rất ít người duy trì được sự ổn định và không bị cảm xúc 

chỉ phối. 

e Vì lý do này, rất ít nhà đầu tư có thể đi đến điểm chính 
giữa để cân bằng giữa lòng tham và nỗi sợ - và ở nguyên 
tại vị trí đó - khi những phát triển tích cực hơn hoặc tiêu 
cực hơn xảy ra. 

s Ngược lại, phần lớn các nhà đầu tư bị dao động giữa lòng 
tham (khi trong trạng thái lạc quan) và sọ hãi (khi trong 
trạng thái bi quan). 


132 


H0OWARD MARKS 


s Phần lớn các dao động đi tới các thái cực này đều xảy ra 
sai thời điểm - họ trở nên tham lam hơn sau khi những 
phát triển tích cực đã khiến giá bị đẩy lên cao, rồi họ lại 
bắt đầu sợ hãi sau khi những sự kiện tiêu cực khiến giá bị 
giảm xuống. 

Dưới đây là một vài điều mà tôi đã viết về sự đao động trong 

tâm lý, trích từ bài “Trên đi-văng” (tháng 1 năm 2016): 

Có rất nhiều cách khiến những tật thói chủ quan, phi lý trí ảnh 

hưởng đến hành vi. Như Carol Tavris đã chỉ ra trong một bài 

viết của cô trên tờ Wull Street Journal, đăng ngày 15 tháng 5 năm 

2015, khi cô nhận xét về cuốn sách Misbehaoing: The Makins of 

Behaoioral Econormics (Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính: Sự 

hình thành kinh tế học hành vi) xuất bản năm 2015 của giáo sư 

Richard Thaler: 

Là một nhà tâm lý xã hội, từ lâu tôi đã quan tâm đến 
các nhà kinh tế học và quan niệm sai lầm lạ kỳ của họ 
về “con người lý trí”. Lý trí ư? Những người này sống, 
ở đâu vậy? Thậm chí từ 50 năm về trước, các nghiên 
cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng con người thà sống với 
những quyết định rõ ràng là sai lầm còn hơn là thay đổi 
chúng, họ thà ném tiền thêm sau khi đưa ra những dự 
đoán sai lầm và tồi tệ còn hơn là thừa nhận họ đã sai, và 
họ phản kháng, bóp méo hoặc chủ động loại bỏ những 
thông tín trái ngược với quan điểm của họ. 

Việc khó khăn trong thấu hiểu các sự kiện, tầm quan trọng của 

chúng cùng những nhánh rẽ tiềm tàng đã góp phần lớn trong. 

sự hình thành tâm lý kỳ quặc của những nhà đầu tư. Chúng 
cũng góp phần gây ra và phóng đại phản ứng của nhà đầu 
tư. Do vậy các nhà đầu tư thường có xu hướng chỉ quan tâm 
đến những, mặt tích cực hoặc tiêu cực, nhiều hơn hẳn so với 


133 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


tiếp cận vấn đề một cách cân bằng và khách quan. Và họ có xu. 
hướng trở nên lạc quan và hào hứng mua vào khi có một thông 
tin tốt, được diễn giải một cách tích cực và đẩy giá lên cao... 
hoặc ngược lại. Tất cả điều này đều rất hiển nhiên (đặc biệt là 
khi nhìn nhận ngược lại vấn đề). Do vậy, cũng hiển nhiên như 
thế, việc hiểu và có những quyết định ứng phó phù hợp là một 
phương pháp có thể cải thiện kết quả. 

Điểm cơ bản ở đây là tâm lý chắc chắn sẽ dao động và hành 
vi của phần lớn mọi người cũng dao động theo nó. Sự dao động 
giữa lòng tham và nỗi sợ là một dao động quả lắc điển hình 
trong tâm lý. Thực tế, nó không chỉ giải thích hành vi của phần 
lớn các nhà đầu tư mà còn giải thích hành vi của toàn bộ thị 
trường. Các thị trường đi lên khi các sự kiện tích cực xảy ra và 
tâm lý trở nên hào hứng, rồi chúng đi xuống khi xuất hiện các sự 
kiện tiêu cực và tâm lý trở nên ảo não. 

Quả lắc chỉ dành một ít thời gian ở điểm giữa của cung 
chuyển động. Thay vì vậy, nó luôn chuyển động hướng về một 
điểm cực hoặc điểm cực đối diện. Đầu tiên nó phục hồi từ một 
thái cực tâm lý — hoặc quá cao hoặc quá thấp - và sau đó tiếp tục 
đi về phía đối diện. 

Các nhà đầu tư vượt trội kìm nén không để tâm lý vượt quá 
giới hạn, do vậy họ thoát khỏi cảnh bị cuốn vào những dao động 
tâm lý. Phần lớn các nhà đầu tư rất tài năng mà tôi biết đều có 
bản tính là những người vô cảm. Thực tế, tôi tin rằng bản tính 
vô cảm là một trong những yếu tố đóng góp rất lớn vào thành 
công của họ. 

Đây là một trong những quan sát bền vững nhất của tôi — 
và theo một cách liên quan - là một trong những câu hỏi mà 


134 


H0WARD MARKS 


tôi thường xuyên nhận được nhất: Liệu con người có thể học 
cách để trở nên vô cảm hay không? Câu trả lời của tôi là “có và 
không”. Tôi nghĩ mọi người có thể cảnh giác về tiềm năng bị cảm 
xúc tác động và cố gắng hạn chế tác động của chúng. Nhưng tôi 
cũng nghĩ rằng những người vốn đã vô cảm sẽ đạt được sự vô 
cảm trong đầu tư một cách dễ dàng hơn. Không giàu cảm xúc là 
một lợi thế (trong đầu tư, nhưng có lẽ không phải trong những 
khía cạnh khác của cuộc sống, như hôn nhân chẳng hạn). Quan 
điểm của tôi không phải là những người có cảm xúc không thể 
trở thành những nhà đầu tư giỏi, nhưng họ sẽ phải rất biết tự 
nhận thức và tự kiềm chế. 


à 


Bên cạnh tính tương quan của những dao động cảm xúc 
khác nhau vừa được trình bày, một điều quan trọng cần chú ý 
tới là bản chất nhân quả của những hiện tượng này. Cũng giống 
như các sự kiện tích cực sẽ tạo ra sự hứng phấn và sự hưng 
phấn đó sẽ làm tăng sự lạc quan và sự lạc quan sẽ làm khơi dậy 
lòng tham; những dao động tổng hợp tất cả các yếu tố này là 
nguyên nhân khiến các nhà đầu tư nhìn nhận mọi thứ dao động 
giữa màu hồng tươi tắn và đen tối ủ ê. Nhận thức của các nhà 
đầu tư về các sự kiện được “tô màu” bởi những dao động xoay 
quanh các cung bậc cảm xúc/tâm lý. Và những nhận thức được 
tô màu này lại phản hồi ngược về, tạo thêm nhiều hơn những 
hưng phấn, lạc quan và lòng tham. 

Dưới đây là những gì tôi đã viết trong “Trên đi-văng” (tháng 
1 năm 2016): 


135 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến các nhà đầu tư 
không đưa ra được kết luận phù hợp là họ có xu hướng đánh 
giá thế giới bằng cảm xúc hơn là bằng con mắt khách quan. Sự 
thất bại này có hai hình thức chính: nhận thức có chọn lọc và 
diễn giải sai lệch. Nói cách khác, đôi khi họ chỉ ghi nhớ sự kiện 
tích cực và lờ đi những vấn đề tiêu cực, và ngược lại. Đôi lúc họ 
nhìn nhận sự kiện một cách tích cực, đôi khi họ nhìn nhận nó 
một cách tiêu cực. Nhưng hiếm khi nào nhận thức và cách điễn 
giải của họ lại cân bằng và trung lập. 

Kể từ sự kiện tháng 8 năm 2015 ở Trung Quốc, tôi đã nhiều lần 
nhớ lại hình truyện tranh cũ nhất và hay nhất mình từng biết: 


“Mọi thứ hay ho đối uới thị trường ngày hôm qua chẳng còn tôt 
đẹp cho thị trường hôm na.” 


Điều mấu chốt là tâm lý của các nhà đầu tư hiếm khi đạt được 
sự cân bằng về sức nặng giữa những phát triển thuận lợi và phát 
triển không thuận lợi. Tương tự vậy, việc diễn giải hiện tượng 
của các nhà đầu tư luôn mang tính thiên vị bởi những phản ứng 
cảm xúc của họ trước bất cứ điều gì đang xảy ra tại thời điểm 


136 


H0OWARD MARKS 


hiện tại. Hầu hết những sự phát triển đều có mặt hữu ích và mặt 
tai hại. Nhưng nhìn chung các nhà đầu tư chỉ bị ám ảnh bởi một 
trong hai mặt chứ không lưu tâm đến cả hai. Và điều đó lại làm 
tôi nhớ lại một hình truyện tranh kinh điển khác: 


“Trên phố Wall ngày hôm nay, tin túc 0ề lãi suất giảm đã khiến thị 
trường cổ phiếu đi lên, nhưng sau đó suy đoán rằng lãi suất giảm 
có thể gâu ra lạm phát lại khiến cho thị trường đi xuống, cho đến khi 
mọi nigười nhận ra rằng mức lãi suất thấp hơn có thể kích thích nền 
kinh tế đang hoạt động trì trệ ~ thị trường lại ẩi lên, trước khi nó cuối 
cùng bị đi xuống bởi người ta sợ rằng riền kinh tế tăng trưởng nóng 
sẽ dẫn tới uiệc áp dụng lãi suất cao hơn.” 
Tất cả dường, như rất rõ ràng: các nhà đầu tư hiếm khi duy trì 
được vị thế khách quan, lý trí, trung lập và ổn định. Đầu tiên, họ 
thể hiện các mức độ cao của sự lạc quan, tham lam, chấp nhận rủi 
ro và đầy tin tưởng, và hành vi sau đó của họ làm giá cổ phiếu 
tăng, lợi suất tiềm năng giảm và mức rủi ro tắng cao. Nhưng sau 
đó, vì một vài lý do - có lẽ vì sự xuất hiện của một đỉnh điểm - họ 
chuyển sang bi quan, sợ hãi, đề phòng rủi ro và hoài nghỉ, và 


137 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


điều này khiến cho giá cổ phiếu giảm xuống, lợi suất trong tương 

lai tăng và mức rủi ro giảm. Đáng chú ý rằng mỗi một nhóm hiện 

tượng thường xảy ra đồng loạt và sự dao động từ vị trí này sang 

vị trí khác thường biến động lớn hơn bản chất của chúng. 

Đây là một điều điên rồ. Trong thế giới thực, mọi thứ nhìn chung 

đao động giữa “khá tốt” và “không quá tuyệt”. Nhưng trong thế 

giới đầu tư, nhận thức thường xuyên dao động giữa “hoàn hảo“ 

và “vô vọng”. Sự chuyển động của quả lắc luôn đi từ điểm cực này 

sang điểm cực khác, hầu như không dừng lại ở “điểm cân bằng 

giữa hai thái cực”, và gần như chỉ duy trì sự hợp lý trong một 

chừng mực rất ít ỏi. Đầu tiên là phủ nhận, và sau đó là đầu hàng. 

Thế giới đầy ắp những sự kiện tiêu cực và tích cực, và hầu 
hết mỗi ngày chúng ta đều thấy vài sự kiện như vậy. Có một số 
sự kiện mơ hồ, có cả hai yếu tố tốt và xấu, khiến chúng có thể 
được diễn giải theo cả hai cách, tích cực hoặc tiêu cực. 


Lấy mẩu truyện tranh thứ hai làm ví dụ. Lãi suất thấp là tốt 
bởi vì nó kích thích các hoạt động kinh doanh và làm tăng giá trị 
hiện tại của dòng tiền có thể bị mất giá trong tương lai. Nhưng 
nó cũng là thông tin xấu, bởi vì khi hoạt động kinh doanh mạnh 
hơn, chúng làm tăng lạm phát và trở thành tín hiệu báo ngân 
hàng trung ương nên tăng lãi suất, giảm bớt những gì kích thích 
nền kinh tế. Kiểu diễn giải này có thể không dao động giữa 
các thái cực nhiều Tần trong ngày như cách viết ở mẩu truyện. 
Nhưng nó đúng là sẽ dao động một cách quá mức và trên thực 
tế chúng có thể “lật mặt” rất nhanh. 

Một vài năm trước, một người bạn của tôi tên Jon Brooks đã 
đưa ra một minh họa tuyệt vời về cách những nhận thức sai lệch 
diễn ra. Đây là cách các nhà đầu tư phản ứng lại với các sự kiện 
khi họ cảm thấy cuộc sống đang tốt đẹp (nó thường có nghĩa là 
thị trường đang tăng): 


138 


H0OWARD MARKS 


se Dữ liệu mạnh: Nền kinh tế mạnh lên - tăng giá cổ phiếu 

s Dữ liệu yếu: Ngân hàng trung ương có khả năng “án binh 
bất động” - tăng giá cổ phiếu 

s Dữ liệu như kỳ vọng: Biến động thấp - tăng giá cổ phiếu 

se Ngân hàng thu về 4 tỷ đô la: Điều kiện kinh tế thuận lợi — 
tăng giá cổ phiếu 

s Ngân hàng thua lỗ 4 tỷ đô la: Những thông tin xấu sắp 
xuất hiện - tăng giá cổ phiếu 

se Giá dầu tăng: Sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu 
khiến nhu cầu tăng - tăng giá cổ phiếu 

se Giá đầu giảm: Sức mua của người tiêu dùng tăng cao - 
tăng giá cổ phiếu 

s Đồng đô la lao dốc: Tốt cho các đơn vị xuất khẩu - tăng 
giá cổ phiếu 

se Đồng đô la mạnh lên: Tốt cho các công ty mua hàng từ 
nước ngoài - tăng giá cổ phiếu 

s Lạm phát leo thang: Tài sản được định giá cao - tăng giá 
cổ phiếu 

se Lạm phát giảm: Chất lượng thu nhập được cải thiện - tăng 
giá cổ phiếu 

Tất nhiên, những hành vỉ tương tự cũng có thể áp dụng theo 


hướng ngược lại. Khi tâm lý tiêu cực và thị trường giảm trong 
một khoảng thời gian, mọi thứ đều có thể bị diễn giải một cách 
tiêu cực. Dữ liệu mạnh của nền kinh tế có khả năng khiến ngân 
hàng trung ương cắt giảm kích thích tăng trưởng bằng cách tăng 
lãi suất. Dữ liệu yếu có thể được hiểu là các công ty sẽ gặp khó 
khăn trong việc đáp ứng mức thu nhập đã được dự báo. Nói 


139 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


cách khác, vấn đề không nằm ở dữ liệu hay các sự kiện, vấn đề 
là cách diễn giải. Và chúng sẽ tạo nên các dao động tâm lý. 

ỡ những biến động cực hạn nhất trong dao động của quả 
lắc, một quá trình có thể xuất hiện dưới dạng một vòng tròn đi 
lên mãi hoặc một vòng tròn đi xuống mãi. Khi các sự kiện trước 
hết được thống trị bởi tinh thần tích cực và tâm lý màu hồng, 
những phát triển tiêu cực có xu hướng bị bỏ qua, mọi thứ đều 
được diễn giải một cách thuận lợi và dường như chẳng điều gì 
có thể trở nên tồi tệ hơn. Lý luận ủng hộ cho những kỳ vọng về 
sự phát triển lớn mạnh trong tương lai thật không thể cưỡng lại, 
những thứ ràng buộc và chuẩn mực trong quá khứ bị bỏ qua 
hoặc hợp lý hóa, và bất kỳ ai nghĩ rằng tương lai tích cực cũng 
chỉ có giới hạn đều sẽ bị gạt bỏ như một kẻ lạc hậu chẳng có tâm 
nhìn. Tiềm năng thu được lợi nhuận được xem là vô hạn. Giá cổ 
phiếu tăng càng tạo động lực cho tỉnh thần lạc quan. 

Nhưng mặt khác, khi mọi thứ điễn ra theo chiều hướng xấu 
trong vài tháng hoặc vài năm thì tâm lý trở nên đặc biệt tiêu cực, 
và nguy cơ là những sự phát triển có thể bị lãng quên. Các sự kiện 
không mấy dễ chịu được nhấn mạnh và các sự kiện tích cực bị 
bỏ qua. Suy đoán rằng tình hình có thể xấu hơn nữa dường như 
trở nên thật chắc chắn, thật chẳng tưởng tượng nổi suy đoán đó 
có thể bị sai lầm và bây giờ thì chính xu hướng đi xuống đường 
như không có điểm kết thúc. Giá giảm, thế là ta lại càng bỉ quan. 

Vòng tròn đi lên và vòng tròn đi xuống kéo dài đều là những, 
cường điệu phi thực tế. Dù trong quá khứ, người ta đã rất nhiều 
lần nghĩ chúng sẽ xảy ra, thực tế là chúng không bao giờ trở 
thành hiện thực. Nhưng sự thật đó vẫn không thể giúp mọi 
người cưỡng lại khi cường độ của chúng lên cao. 


140 


H0WARD MARKS 


Một lần nữa, các nhà đầu tư vượt trội - những người chống 
lại được những tác động bên ngoài, có thể duy trì cảm xúc cân 
bằng và hành động lý trí - nhận thấy được cả các sự kiện tích 
cực lẫn sự kiện tiêu cực. Họ đánh giá các sự kiện một cách khách 
quan và phân tích chúng một cách độc lập. Nhưng thực tế là 
đôi khi sự hào hứng và lạc quan là nguyên nhân khiến phần lớn 
các nhà đầu tư nhìn nhận sự việc tích cực hơn so với mức bảo 
đảm, và đôi khi sự trầm lắng và bi quan khiến họ chỉ nhìn thấy 
những điều xấu và diễn giải các sự kiện một cách tiêu cực. Từ 
chối không hành động như vậy là một trong những chìa khóa để 
thành công trong đầu tư. 


ầ 


Trong những giai đoạn sự tăng giá chiếm ưu thế, môi trường 
hẳn sẽ có những đặc trưng là tham lam, lạc quan, hồ hởi, tự tin, 
nhẹ đạ, liều lĩnh, chấp nhận rủi ro và quyết liệt. Nhưng những 
đặc điểm này sẽ không chỉ phối thị trường mãi mãi. Cuối cùng, 
chúng sẽ phải nhường cuộc chơi cho nỗi sợ hãi, sự bi quan, sự 
thận trọng, không chắc chắn, hoài nghỉ, cẩn trọng, đề phòng 
rủi ro và trầm lặng... Phá sản là sản phẩm của sự bùng nổ, và 
tôi chắc chắn rằng sẽ chính xác hơn nếu ta coi sự phá sản là kết 
quả của cuộc bùng nổ thái quá trước đó, thay vì nghĩ nó là kết 
quả của một sự kiện cụ thể nào đó gây ra điều chỉnh. 

(“Bây giờ thì sao?”, tháng 1 năm 2008) 


Thông thường, khi một trong hai thái cực lên cao, ta rất đễ 
quan sát hiện tượng đó, dẫn tới việc “lời gợi ý“ đành cho các 
nhà đầu tư hẳn cũng rất rõ ràng đối với những con người có 
đôi mắt khách quan. Nhưng tất nhiên, sự dao động của quả 
lắc thị trường tới một trong hai điểm cực xảy ra chỉ vì lý do rất 


141 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


142 


đơn giản, đó là tâm lý của hầu hết những người tham gia vào 
thị trường đều di chuyển theo cùng một hướng, đúng chuẩn 
xu thế đám đông. . 
Chỉ một số ít người tham gia thực sự duy trì được tính khách 
quan. Nối tiếp chủ đề đã được tôi đề cập trong bài viết “Mọi 
người đều biết“ (tháng 4 năm 2007): Việc ta kỳ vọng những 
quan sát lãnh đạm sẽ lan tỏa rộng rãi trong cơn điên cưồng 
của thị trường chỉ có độ hợp lý tương đương với câu nói: “Mọi 
người đều biết thị trường đã đi quá xa”. Nếu mọi người đều 
nhận ra rằng thị trường đã đi quá xa, thì hẳn là nó đã biến mất 
khỏi tầm nhìn rồi. 

(“Tất cả đều ổn thỏa”, tháng 7 năm 2007). 


00:01 am; 


CHU KỲ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI 
RỦI RO 


10002 


10001 


Liêm 
Ì 


ụ NM Yụ 


60000 


VÀ Nứ 


- 
ni liionnniilll lÌllluf[mặnnn¿o¿tf lau 
Cột £° ranh pc ị 


4 7 
127BB 127B 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Những nhà đầu tư lý trí là những người mẫn cán, hoài nghỉ và 
thận trọng với rủi ro một cách phù hợp xuyên suốt thời gian 
đầu tư, nhưng họ cũng tìm kiếm các cơ hội để thu về lợi nhuận 
tiềm năng thay vì chỉ lo bù đắp cho những rủi ro. Diều đó chính 
là lý tưởng. Nhưng vào những thời điểm vui vẻ, chúng ta nghe 
thấy phần lớn mọi người nói: “Rủi ro? Rủi ro gì chú? Tôi không, 
thấy mấy điều có khả năng lầm lạc: Hãy nhìn mọi điều đang 
diễn ra thật tốt đẹp kìa! Và dù sao đi nữa, rủi ro cũng là bạn 
của tôi - tôi càng đón nhận nhiều rủi ro, số tiền tôi có thể kiếm 
được càng lớn”. 

Sau đó, vào những thời điểm bi quan, họ lại quay sang một 

điều đơn giản hơn: “Tôi không quan tâm liệu mình có kiếm 

thêm được một đồng nào nữa trên thị trường. Tôi chỉ không 
muốn mất thêm nữa. Để tôi thoát ra khỏi đây!” 
ây giờ, khi chúng ta chuyển sang nghiên cứu những 
chu kỳ xét về lý thuyết để thảo luận về cách vận hành 
của chúng trong thế giới đầu tư, tôi sẽ đề cập ngắn 
gọn về những vấn đề ngoài lề thuộc bản chất cơ bản của đầu tư, 
để thiết lập nền tảng cho những thảo luận về sau. Tôi thừa nhận 
là một số nội dung ở đây sẽ có điểm tương tự với những điều đã 
viết ở các chương trước. 

Đầu tư là gì? Theo một cách hiểu, nó là sự chấp nhận rủi ro 
trong quá trình theo đuổi lợi nhuận. Các nhà đầu tư cố gắng 
định vị danh mục đầu tư để tạo ra lợi nhuận từ sự phát triển 
trong tương lai chứ không phải để bị mất tiền. Các nhà đầu tư 
vượt trội đơn giản là những người làm việc này tốt hơn những 
người khác. 

Liệu chúng ta có biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương, 
lai? Một vài nhà đầu tư nghĩ rằng họ biết - hoặc họ nghĩ rằng 


144 


HOWARD MARKS 


họ phải làm như họ biết, bởi nếu họ không biết, họ sẽ mất công 
việc và mất khách hàng. Cũng có thể là những người này nghĩ 
rằng hẹ biết vì họ đã theo đuổi lợi nhuận dựa theo những dự 
báo lâu đến mức họ tự tẩy não mình và tin rằng mình có thể 
dự đoán chính xác về tương lai (và họ bỏ qua luôn tỷ lệ thành 
công thấp kém của mình trong quá khứ). Những nhà đầu tư 
khác - những người tôi nghĩ là thông minh hơn, biết nhận thức 
hơn - thì hiểu rằng không thể biết trước tương lai một cách chắc 
chắn. Họ có thể hình thành những quan điểm liên quan đến các 
sự kiện trong tương lai, nhưng họ không “cược lớn” rằng những 
ý kiến đó sẽ trở thành hiện thực. 

Bởi (a) đầu tư là việc ứng phó với tương lai nhưng (b) tương 
lai là những điều không thể biết trước được, nên rủi ro trong 
đầu tư được hình thành. Nếu các sự kiện trong tương lai có thể 
dự đoán, việc đầu tư sẽ trở nên đễ dàng và ta chắc chắn sẽ thu về 
lợi nhuận. (Mức lợi nhuận chung có thể thấp trong trường hợp 
như vậy bởi vì hầu như không có rủi ro xảy ra, một ngày khác 
ta sẽ bàn về chuyện này.) Nhưng thực tế rằng ta không thể đoán 
trước các sự kiện đã tạo ra rủi ro. Bởi vì các sự kiện thực sự xảy 
ra có thể rất khác so với những điều được dự đoán, hoặc phản 
ứng của thị trường với các sự kiện đó có thể khác so với những 
gì được mong đợi, nên một danh mục đầu tư có thể bị định vị 
không chính xác khi tương lai được hé lộ. 

Vì rủi ro (những thứ không chắc chắn về sự phát triển trong 
tương lai và nguy cơ xuất hiện kết quả xấu) là những thách thức 
chủ yếu của việc đầu tư, nên khả năng thấu hiểu, đánh giá và 
giải quyết rủi ro là những đặc điểm của những nhà đầu tư vượt 
trội và chúng là các nhu cầu thiết yếu để đầu tư thành công. 


145 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Điều cuối cùng để bạn nắm rõ nền tảng: Một điều quan 
trọng nữa là nhận ra rằng dù môi trường đầu tư thay đổi trong 
đài hạn, thì tại một thời điểm cụ thể bất kỳ, nó vẫn là điều sẵn 
có. Điều tôi muốn nói là chúng ta có thể chấp nhận môi trường 
theo đúng hiện trạng và quyết định đầu tư, hoặc chúng ta có 
thể “chối từ“ môi trường hiện thời và đứng ngoài cuộc chơi, 
nhưng chúng ta không thể có một quan điểm thứ ba rằng; “Tôi 
không thích môi trường như hiện tại, tôi muốn có một cái khác”. 
Hay đúng hơn, chúng ta có thể yêu câu có một môi trường khác, 
nhưng điều đó tất nhiên sẽ không trở thành hiện thực. 

Quan điểm của tôi rằng rủi ro là yếu tố chính trong đầu tư 
khiến tôi đưa ra kết luận là vào bất cứ thời điểm nào, cách các 
nhà đầu tư cùng nhìn nhận rủi ro và đưa ra những cư xử dựa 
theo nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc hình thành môi 
trường đầu tư - nơi chúng ta hoạt động. Và trạng thái của môi 
trường là chìa khóa xác định chúng ta nên cư xử như thế nào đối 
với rủi ro tại thời điểm đó. Chương này đề cập tới việc xác định 
vị trí của thái độ đối với rủi ro trong chu kỳ thái độ - có lẽ đây là 
phần quan trọng nhất của cuốn sách này. 


z 


Một trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi may mắn 
nhất mà tôi nhận được trong đời là cơ hội tham gia chương 
trình sau đại học của Trường Kinh doanh Đại học Chicago 
(còn gọi là trường Booth) vào năm 1967-1969. Tôi cũng như 
mọi người trong những năm đó, học liên thông từ trường đại 
học lên khóa học sau đại học, có lẽ đây là con đường tốt nhất 
để đi đến thành công. 


146 


HOWARD MARKS 


Trong suốt bốn năm trước đó, tôi đã được giáo dục thực tiễn 
về tài chính ở Wharton: thực tế, phi lý thuyết và định tính. Việc 
tôi chọn tham gia khóa học sau đại học này là vô cùng tình cờ bởi 
tại Chicago, người ta vừa mới bắt đầu dạy một học thuyết mới 
về tài chính và đầu tư, những điều đang phát triển rộng rãi tại 
thành phố này vào những năm đầu của thập niên 1960. Do đó, 
chương trình học ở Wharton của tôi đã được kết hợp - hay nói 
đúng hơn là đã được “đặt cạnh” trong tương phản - với những, 
nghiên cứu sâu hơn về tài chính gần như hoàn toàn mang tính 
học thuật, lý thuyết và định lượng. 

Ngay sau khi đến Chicago, tôi đã được tiếp xúc với một biểu 
đồ, điều đã cung cấp những nền tảng của học thuyết đầu tư mới, 
và đó như một điểm khởi đầu cho phần lớn những tư duy và 
phân tích của tôi sau này. 


Lợi nhuận 


Rủi ro 


147 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG GHỨNG KHOÁN 


Biểu đồ này đã trở nên phổ biến trong thế giới đầu tư kể từ 
Tần đầu tiên tôi nhìn thấy nó vào 50 năm về trước. Sự quan trọng 
của nó nằm ở thực tế nó là một đường thẳng đi lên sang phải, 
hàm ý rằng một mối quan hệ tích cực giữa rủi ro và lợi nhuận. 
Theo quan điểm của tôi, nó luôn bị diễn giải sai thành “tài sản 
càng rủi ro thì tạo ra lợi nhuận càng cao” và dẫn tới “nếu bạn 
muốn kiếm được nhiều tiền hơn, thì câu trả lời là hãy đón nhận 
nhiều rủi ro hơn nữa”. Công thức này không thể đúng, bởi nếu 
tài sản rủi ro hơn giúp tạo ra lợi nhuận cao hơn thì chúng đâu 
thể bị định nghĩa là “rủi ro hơn”. 

Đường tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro và lợi 
nhuận trong biểu đồ trên đã bỏ qua thực tế rằng, với mọi cấp 
độ của rủi ro, ta sẽ có một khoảng các kết quả tiềm năng về lợi 
nhuận, do vậy đồ thị đã cường điệu hóa tính chắc chắn của mối 
quan hệ giữa chúng. Những điều này khiến mọi người nói rằng 
những vụ đầu tư càng rủi ro thì tạo ra lợi nhuận càng cao. Thực 
ra, tôi nghĩ rằng biểu đồ trên nên được hiểu rằng: “Các khoản 
đầu tư có vẻ rủi ro hơn phải tỏ ra sẽ đem lại những tiềm năng lợi 
nhuận cao hơn, không thì sẽ chẳng có ai đầu tư chúng.” Những 
từ như “có vẻ” và “tỏ ra” là những từ chính xác, vì chúng ám 
chỉ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng chỉ là những điều ước tính, và 
thế giới đầu tư thì không hoạt động như một cái máy. Điều này 
khiến những từ như “thực tế” và “thuyết phục” trở nên đặc biệt 
phù hợp khi ta thảo luận về đầu tư. 

Những người ngay lập tức “hiểu được” khái niệm rủi ro 
và rủi ro/lợi nhuận thường có một trực giác giúp họ trở thành 
những nhà đầu tư giỏi. Tôi hy vọng những gì tôi giải thích về 
biểu đồ này sẽ rõ ràng ngay lập tức một khi tôi đã gợi ý để bạn 
suy nghĩ về nó. 


148 


H0OWARD MARKS 


Giả sử một nhà đầu tư lý trí sẽ đưa ra hai khoản đầu tư với 
cùng một lợi nhuận kỳ vọng. Nhưng trong một trường hợp, lợi 
nhuận dường như được đảm bảo và ở trường hợp còn lại, lợi 
nhuận lại không hề chắc chắn. Chúng ta mong anh ấy sẽ chọn 
khoản đầu tư đầu tiên, bởi phần lớn mọi người thích sự chắc 
chắn hơn là không chắc chắn. Ví dụ, nếu trái phiếu chính phủ và 
cổ phiếu của một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ 
cao đều có vẻ sẽ đem lại lợi suất là 7%, thì phần lớn mọi người sẽ 
chọn đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Tại sao phải chịu thêm rủi 
ro liên quan đến công ty khởi nghiệp nếu không có thêm tiềm 
năng tăng lợi nhuận để bù đắp cho mức rủi ro lớn hơn? 

Vâng, đó chính là điểm mấu chốt: phần lớn mọi người thích 
nhận được 7% chắc chắn hơn là 7% mới dừng ở mức “khả năng”. 
Nói cách khác, hầu hết chúng ta đều thận trọng trước rủi ro. Đó 
là kết luận quan trọng được nhấn mạnh trong khóa học tài chính 
ở trường Chicago. 


Để mô tả về sự thận trọng với rủi ro, tôi có thể nói rằng phần 
lớn mọi người thích an toàn và e ngại rủi ro. 

Sự phổ biến của xu hướng không thích rủi ro, cũng như 
quan điểm khăng khăng rằng lợi nhuận tiềm năng sẽ tăng lên 
nếu rủi ro tăng lên là những nguyên nhân tại sao trái phiếu dài 
hạn thường có lợi suất cao hơn ngắn hạn; tại sao trái phiếu có 
lợi suất cao lại hứa hẹn sẽ mang về nhiều lợi nhuận hơn là các 
trái phiếu xếp hạng!; tại sao cổ phiếu nhìn chung được mong 
đợi sẽ đem về lợi nhuận cao hơn trái phiếu; và tại sao đầu tư 
' Cáo trái phiếu được xếp hạng (investment grade bond) là những trái phiếu có mức 


rủi | ro thấp, ít nguy cơ vỡ nỢ. Trái ¡phiếu không được xếp hạng là những trái phiếu lợi 
suất cao, nhưng cũng tiềm ân nhiều rủi ro hơn (high yield bond). 


149 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


vào các quỹ mạo hiểm lại được kỳ vọng tạo ra lợi suất cao hơn 


so với mua các cổ phiếu thông thường. Chú ý rằng tôi chỉ đang 
nói đến khía cạnh “kỳ vọng” và “hứa hẹn” - hoặc “có thể xảy ra” 
hay “đáng lễ xảy ra”, chứ không phải là những thứ “sẽ xảy ra” 
hay “chắc chắn xảy ra”. Nhưng sự kỳ vọng đối với lợi nhuận gia 
tăng nhìn chung phải xuất hiện để khuyến khích mọi người tự 
nguyện theo đuổi rủi ro tăng thêm. 

Bởi vì bản chất là không mấy ai yêu thích rủi ro, nên hoàn 
toàn hợp lý khi ta cho rằng nếu chấp nhận rủi ro, các nhà đầu 
tư phải có cơ hội được nhận lại những phần thưởng tăng thêm. 
Những người không dám liều lĩnh sẽ thực hiện những điều rủi 
ro chỉ khi họ kỳ vọng nhận được một phần thưởng to lớn nếu 
dám làm. Mọi lý lẽ khác đều không thỏa đáng. 

Sự đề phòng rủi ro là một yếu tố cần thiết trong đầu tư. 
Chính việc ghét phải thua lỗ đã khiến mọi người cảnh giác trước 
thị trường. Bởi vì phần lớn mọi người e ngại rủi ro nên: 

s họ tiếp cận việc đầu tư một cách thận trọng, 

se họ có những phân tích tỉ mỉ khi cân nhắc đầu tư, đặc biệt 
là khi thực hiện các phi vụ rủi ro, 

s họ kết hợp những nhận định thận trọng với những nghỉ 
ngờ hợp lý trong phân tích của mình, 

s họ đòi hỏi cao hơn về biên an toàn đối với những khoản 
đầu tư rủi ro, để tránh những sai lầm trong phân tích và 
những bất ngờ không mấy dễ chịu, 

s họ nhất định phải có phần bù đắp rủi ro phù hợp, họ kỳ 
vọng sẽ có thêm lợi nhuận nếu tiếp tục thực hiện các phi 
vụ đầu tư rủi ro, 


150 


HOWARD MARKS 


s họ từ chối đầu tư vào các giao dịch phí lý. 

Đây đều là những yếu tố thiết yếu của một quy trình đầu tư. 
Bởi vì các nhà đầu tư thận trọng với rủi ro, nên đầu tư là một 
công việc lý trí đòi hỏi người ta phải thực hiện những hành động, 
hợp lý. Nói tóm lại, sự thận trọng với rủi ro là nhân tố chính 
giúp thị trường an toàn và lành mạnh. 

Tuy nhiên, chú ý rằng, tất cả những điều ở trên là những 
mô tả quy chuẩn, hoặc là mô tả về những điều nên xảy ra. Đây 
là những điều mà những nhà đầu tư vượt trội thực hiện cũng 
như tất cả các nhà đầu tư nên thực hiện. Nhưng điều quan trọng 
là không phải tất cả mọi người đều làm như vậy, và chắc chắn 
không phải mọi nhà đầu tư đều quan tâm đến chúng y như 
nhau vào mọi lúc. 

Có một chân lý tuyệt đối, đó là thái độ đối với rủi ro sẽ thay 
đổi và điều đó làm môi trường đầu tư biến chuyển. Vấn đề này 
sẽ được đề cập vào phần còn lại của chương. 


bá 


Một vấn đề khác: Môi trường đầu tư được hình thành như 
thế nào? Nói ngắn gọn, nó là kết quả của những thảo luận diễn 
ra trên thương trường - có thể là trong ý thức của mỗi nhà đầu 
tư hoặc giữa các nhà đầu tư với nhau. Các kết quả này được bộc 
lộ thông qua hành động của họ. Dưới đây là cách mà tôi mô tả 
sự hình thành môi trường đầu tư trong bài “Rủi ro và lợi nhuận 
ngày nay” vào tháng 10 năm 2004: 

Tôi sẽ sử dụng một thị trường “điển hình” của một vài năm về 

trước để mô tả cách rủi ro và lợi nhuận diễn ra trong đời sống 


151 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


152 


thực: Lãi suất của loại trái phiếu kho bạc đáo hạn sau 30 ngày 
có thể sẽ là 4%. Vì vậy, một nhà đầu tư nói rằng: “Nếu tôi đầu 
tư cho trái phiếu đáo hạn sau 5 năm, tôi muốn 5%. Và nếu mua 
một trái phiếu đáo hạn sau 10 năm tôi sẽ phải được 6%.” Anh 
ta yêu cầu lãi suất cao hơn khi kỳ hạn kéo dài, bởi vì anh ta lo 
ngại về rủi ro liên quan đến sức mua, đây là rủi ro được cho 
rằng sẽ tăng tỷ lệ thuận với thời gian đáo hạn. Đó là lý đo vì 
sao đường cong lãi suất trái phiếu, trên thực tế là một phần của 
đường thị trường vốn, thông thường lại có xu hướng dốc lên 
theo hướng tăng của vòng đời tài sản. 


Bây giờ, chúng ta cùng xem xét nhân tố rủi ro tín dụng. “Nếu 
trái phiếu kho bạc đáo hạn sau 10 năm có lãi suất là 6%, tôi sẽ 
không mua trái phiếu doanh nghiệp hạng A, loại đáo hạn sau 
10 năm trừ khi tôi được đảm bảo nó có lãi suất 7%.“ Điều này 
dẫn ta tới khái niệm về chênh lệch tín dụng. Nhà đầu tư giả 
định của chúng ta muốn có thêm ít nhất 100 điểm để chuyển 
từ “chính phủ” sang “doanh nghiệp“. Nếu các nhà đầu tư đều 
chung suy nghĩ này thì đó chính là mức chênh lệch. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu ta không bàn tới những trái phiếu được 
xếp hạng? “Tôi sẽ không đầu tư vào những trái phiếu có lợi 
suất cao trừ khi tôi nhận được hơn 600 điểm so với trái phiếu 
kho bạc có cùng một kỳ đáo hạn.” Vì vậy trái phiếu lợi suất cao 
cần đem về mức lãi 12%, chênh lệch hơn 6% so với trái phiếu 
kho bạc nếu muốn thu hút người mua. 

Bây giờ chúng ta không xét đến các khoản đem về thu nhập 
cố định. Tình hình trỏ nên khó khăn hơn, bởi vì bạn không thể 
biết được lợi nhuận tương lai của những khoản đầu tư như 
cổ phiếu (đơn giản vì lợi nhuận của chúng chỉ là phỏng đoán, 
không phải “cố định”). Nhưng các nhà đầu tư luôn có một sự 
nhanh nhạy nhất định với những điều này. “Xét theo lịch sử 
mà nói, cổ phiếu S&P có lợi suất là 10% và tôi sẽ chỉ mua chúng, 
nếu tôi nghĩ rằng chúng sẽ tiếp tục duy trì mức lợi suất như 


Lợi nhuận 


HOWARD MARKS 


vậy.” Theo lý thuyết, những nhà đầu tư cổ phiếu thông thường 
sẽ xác định lợi tức trên một cổ phiếu, tốc độ tăng lợi tức và tỷ lệ 
trả cổ tức rồi đưa chúng vào mô hình định giá để cho ra kết quả 
rằng ở giá nào thì cổ phiếu S&P 500 sẽ đạt lợi suất 10% (mặc 
dù tôi không chắc quá trình này có gần đúng với thực tế hay 
không). “Và những cổ phiếu rủi ro hơn sẽ phải có mức lợi suất 
cao hơn, tôi sẽ không giao dịch trên NASDAO trừ khi tôi nghĩ 
mình sẽ nhận được 13%.” 


Từ đây, mọi thứ cứ vậy được đà. “Nếu tôi có thể nhận được lãi 
10% từ cổ phiếu, thì tôi cần lãi phải lên tới 15% để chấp nhận 
việc bất động sản không có tính thanh khoản và không chắc 
chắn. Và lãi phải là 25% nếu tôi mua đứt... và 30% để thuyết 
phục tôi rót tiền vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, vì nó chỉ có tỷ 
lệ thành công thấp.” 


Đó là cách ta cho rằng rủi ro/lợi nhuận vận hành, và trong thực 
tế, tôi nghĩ nhìn chung nó cũng vận hành như vậy (mặc dù các 
yêu cầu không phải lúc nào cũng như nhau trong mọi lúc). Kết 
quả là đường thị trường vốn đã trở nên quen thuộc với nhiều 
người trong chúng ta như hình dưới: 


153 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Tiến trình được mô tả ở trên là kết quả của việc sắp xếp liên 
tiếp các mức rủi ro/lợi nhuận, tức là “đường thị trường vốn”. 
Tiến trình cho thấy mức độ tổng quát về tỷ lệ lợi nhuận trên rủi 
ro, cũng như mức lợi nhuận được kỳ vọng sẽ tăng thêm - hoặc 
“phần bù đắp rủi ro” - khi chấp nhận rủi ro gia tăng. Trong một 
thế giới hợp lẽ, kết quả sẽ như dưới đây: 

se Các khoản đầu tư có vẻ rủi ro hơn sẽ được định giá sao 
cho chúng mang lại lợi nhuận cao hơn. 

s Múc tăng lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro tăng thêm sẽ 
phải hợp lý và thích đáng. 

se Về cơ bản, mức tăng lợi nhuận kỳ vọng sẽ tương xứng với 
mức rủi ro tăng thêm. 

s Không có mức nào trên tiến trình liên tiếp mà việc chấp 
nhận rủi ro lại được bù đắp nhiều hơn hay ít hơn so với 
các mức khác. 

Trong một thế giới hợp lý, mọi sự vi phạm tới các điều kiện 
trên đều có thể khiến ngưồn vốn bị dịch chuyển đến mức tài 
sản bị định giá sai lệch, nó có thể bị đẩy lên cao hoặc đẩy xuống 
thấp. Kết quả là: 

s những vi phạm sẽ được điều chỉnh cho chính xác, 

e tất cả các khoản đầu tư sẽ đưa ra mức lợi suất đã điều 

chỉnh theo rủi ro và chúng khá tương xứng với nhau, 

s các nhà đầu tư có thể tăng lợi suất của họ chỉ bằng cách 
tăng mức rủi ro mà họ có thể chấp nhận. 

Các nhà đầu tư luôn hành xử như vậy, những hành động 

đó khiến thế giới đầu tư được gọi là “thị trường hiệu quả”, nơi 


154 


H0WARD MARKS 


không một khoản đầu tư nào có mức lợi suất đã điều chỉnh 
theo rủi ro cao hơn những khoản đầu tư khác. Và tất nhiên, thị 
trường luôn hoạt động không như chúng ta nghĩ - chắc chắn là 
mọi thứ không phải lúc nào cũng được định giá đúng - nhưng 
nhìn chung, những gợi ý về một thị trường hiệu quả là quá hợp 
lý để có thể bỏ qua. 


à 


Một chìa khóa quan trọng cần chú ý đến là những dao động 
trong thái độ đối với rủi ro có thể tạo ra những ngoại lệ cho các 
nguyên tắc được mô tả ở trên. Đôi khi các nhà đầu tư trở nên quá 
thận trọng với rủi ro và đôi khi họ lại quá dễ đãi và chấp nhận 
rủi ro thái quá. 

Khi các sự kiện tích cực xảy ra như được mô tả ở chương 
trước, khi sự hưng phấn, lạc quan và lòng tham tăng lên, các 
nhà đầu tư có xu hướng ít thận trọng với rủi ro hơn so với bình 
thường, cũng như ít hơn so với những gì họ nên làm. Những tác 
động của nó là gì? (nối tiếp phần hành động của các nhà đầu tư 
được liệt kê ở trang 150) 

se Bởi vì họ cảm thấy khả quan hơn về môi trường đầu tư và 

lạc quan hơn về những kết quả có thể xảy ra, họ giảm bớt 
sự thận trọng của mình trong quá trình đầu tư. 

se Bởi vì họ không còn xem đầu tư là rủi ro nữa, nên họ thấy 

không cần thiết phải phân tích một cách cẩn thận. 

e Họ có xu hướng đưa ra các nhận định hào phóng hơn và 

thay thế sự hoài nghỉ bằng lòng tin vô điều kiện. 


s Họ sẵn sàng thực hiện đầu tư dù biên an toàn giảm đi. 


155 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Không còn lo lắng khi nhìn nhận rủi ro, họ không có nhu 
cầu nhận phần bù đắp cho những rủi ro như trước nữa. 


s_ Họ hành động bớt chặt chẽ hơn, vì họ đang bị hấp hẫn bởi 
lợi nhuận từ những phương án đầu tư rủi ro, và họ bớt 
nhạy bén với những rủi ro mà mình bị dính vào. 

Đó là tất cả các lý do, mà như bạn sẽ thấy trong các chương, 
tiếp theo, khiến các khoản đầu tư tài chính dễ bị dao động nhất 
thường xuất hiện trong các nền kinh tế và thị trường tài chính sôi 
nổi nhất. Những thời điểm tốt đẹp có thể khiến con người hành 
xử lạc quan hơn, bớt thận trọng và thực hiện các khoản đầu tư mà 
lợi suất không đủ để bù đắp rủi ro. Hơn nữa, bởi vì các nhà đầu tư 
bớt bi quan và bớt cảnh giác, họ thường có xu hướng không đoái 
hoài tới những khoản đầu tư ở mức an toàn trên tiến trình liên 
tiếp của rủi ro/lợi nhuận. Sự kết hợp các yếu tố này khiến mức giá 
của các tài sản rủi ro lớn hơn các tài sản an toàn. Do vậy, không có 
gì ngạc nhiên khi các khoản đầu tư thiếu khôn ngoan lại thường 
được thực hiện tại những thời điểm tốt đẹp hơn là những lúc khó 
khăn. Điều này xảy ra ngay cả khi mức giá cao hơn cho khoản đầu 
tư mạo hiểm có thể có nghĩa là phần bù đắp cho rủi ro ít ỏi hơn so 
với những thời điểm nhà đầu tư cảnh giác với rủi ro. 

Phần bù rủi ro giảm đi khiến cho độ dốc của đường thị 
trường vốn bị san bằng. Quay trở lại hình học cấp ba, chúng 
ta nhớ rằng độ đốc của một đường thẳng trong đồ thị là quãng 

ˆ đường đi chuyển trên trục tung khi một đơn vị trên trục hoành 
thay đổi. Độ dốc của đường thị trường vốn phản ánh lượng tăng 
lên của lợi nhuận tiềm năng trên một đơn vị tăng thêm của rủi 
ro phải gánh chịu. Do vậy đó là một cách thể hiện trực tiếp mức 
độ thận trọng với rủi ro hiện hữu trên thị trường. 


156 


HOWARD MARKS 


Tại những thời điểm người ta lãng quên rủi ro — tức nhà 
đầu tư chấp nhận rủi ro ở mức cao, nhu cầu về phần bù rủi ro bị 
giảm đi khiến cho độ đốc của đồ thị bị san bằng và lượng bù đắp 
cho rủi ro cũng thu nhỏ lại. 


Lợi nhuận 


Rủi ro 

Phần thấp của đường dốc thị trường vốn được định nghĩa 
là có ít lợi nhuận tăng thêm hơn trên mỗi mức rủi ro tăng thêm. 
Hiểu một cách đơn giản là phần bù đắp cho việc chấp nhận rủi 
ro bị thấp hơn mức trung bình. 

Theo quan điểm của tôi, tất cả những nhận định trên đều 
đến một cách hợp lý từ những quan sát trực tiếp. Quá trình đó 
được mô tả như sau: 

e Các sự kiện tích cực khiến cho sự lạc quan tăng lên. 

s Sự lạc quan tăng khiến cho con người dễ chấp nhận rủi 

ro hơn. 


157 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Dễ dàng chấp nhận rủi ro hơn khiến nhu cầu bù đắp rủi 

ro thấp đi. 

se Phần bù rủi ro giảm đi khiến nhu cầu lợi nhuận với các tài 

sản rủi ro thấp đi. 

e Nhu cầu lợi nhuận với các tài sản rủi ro giảm đi khiến giá 

của chúng tăng lên. 

s Mức giá cao hơn khiến tài sản thậm chí càng rủi ro hơn (và 

còn thu hút sức mua đến từ “các nhà đầu tư thuận xu thế!” 
- những người theo đuổi các cổ phiếu tăng giá). 

Tiếp sau những điều trên là rủi ro thực chất sẽ ở mức cao 
trong khi các nhà đầu tư cảm thấy rủi ro chỉ ở mức thấp. Và 
phần bù đắp cho rủi ro chỉ ở mức tối thiểu trong khi rủi ro lại 
đang ở mức cao nhất (có nghĩa là khi phần bù rủi ro trở nên cần 
thiết nhất). Đầu tư gì mà lý trí đến vậy cơ chứ! 

Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong số tất cả những điều 
trên chính là: Khoản đầu tư rủi ro nhất xuất hiện khi người ta tin 
rằng chẳng hề có rủi ro. Sự chấp nhận rủi ro diễn ra trên phạm 
vi rộng - tức nhà đầu tư dễ đãi với rủi ro ở mức cao - là điềm 
báo lớn nhất cho sự suy giảm của thị trường. Nhưng bởi vì hầu 
hết các nhà đầu tư đang đi theo quá trình được mô tả ở trên, nên 
điều này hiếm khi được nhận thức tại thời điểm mà việc nhận 
thức nó - và trở nên thận trọng - là điều quan trọng nhất. 


% 


! Nhà đầu tư thuận xu thế (momentum investor) là những nhà đầu tư mua cổ phiếu 
có 3-12 tháng gần nhất đem lại lợi nhuận cao và họ bán ra các cỗ phiếu thua lỗ trong. 
cùng thời gian đó. 


158 


HOWARD MARKS 


Bởi vì mặt còn lại của đồng xu hẳn đã rõ ràng, nên tôi không 
viết cụ thể ra nữa. Nhưng tôi sẽ dành một phút để nói về những 
điều xảy ra khi chu kỳ thái độ đối với rủi ro dao động theo 
hướng đi xuống, khiến các nhà đầu tư thận trọng với rủi ro hơn. 


Một trong những điểm quan trọng nhất của chu kỳ tâm lý là 
các thái cực. Sự dao động của các chu kỳ không chỉ có các hướng 
và các mức độ hợp lý, mà còn diễn ra theo những cách khác 
thường và thái quá. Ví dụ, đôi khi các nhà đầu tư sẽ tập trung, 
lại với nhau và nói rằng: “Hãy bất chấp rủi ro, tất cả chúng ta 
sẽ trở nên giàu có.“ Sự hăng hái và phấn khích khiến họ phải 
trả mức giá quá cao - và khiến họ chấp nhận một câu chuyện rõ 
ràng là không thực tế - đến mức thực ra là nó sẽ thật nực cười 
nếu những thiệt hại không to lớn đến vậy. 

Sau khi những sai lầm mà họ mắc phải đã đi quá xa - và họ 
thua rất nhiều tiền khi những dao động đi xuống lại hướng về 
kết quả là ta phải thận trọng hơn, họ tự khiển trách mình vì đã 
quá tham lam và cả tin. Họ tự hỏi tại sao họ có thể hành động 
ngu ngốc đến vậy. Họ thú nhận họ chưa bao giờ thực sự hiểu 
những hoạt động đầu tư đầy thú vị và phấn khích mà mình đã 
nhúng tay vào. Và họ thề là sẽ không bao giờ làm điều đó một 
Tần nữa. 

Cũng như mức độ thận trọng trước rủi ro không đủ lớn sẽ 
khiến các nhà đầu tư đẩy giá lên cao và “đu” đỉnh - điều sinh 
ra bởi quan niệm kiếm tiền quá dễ dàng trong một thế giới 
mà họ không nhận thấy có rủi ro gì xảy ra; bây giờ họ lại đẩy 
giá xuống và bán khi giá chạm đáy. Trải nghiệm không mấy 
dễ chịu mới phải trải qua đã thuyết phục họ - trái ngược với 
những gì họ từng nghĩ khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp - rằng đầu 


159 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


tư là một lĩnh vực rủi ro mà họ không nên tham gia. Và kết quả 
là sự thận trọng với rủi ro của họ sẽ đi thẳng từ “không đủ lớn” 
đến “thái quá”. 


s Với kinh nghiệm đau thương mới xảy ra và suy nghĩ tiêu 
cực về những thứ sắp tới, họ trở nên thận trọng hơn. 

« Vì bây giờ, họ nghĩ hoạt động đầu tư gắn liền với thua 
lỗ chứ không phải lợi nhuận, họ sẽ nhấn mạnh việc phải 
tránh những rủi ro lớn hơn nữa chứ không tập trung tìm 
kiếm cơ hội trong tương lai. 

s Họ chắc chắn những nhận định của họ đủ thận trọng để 
loại trừ mọi nguy cơ xuất hiện những kết quả thất vọng, 
và họ luôn hoài nghỉ tới cực đỉnh. 

e Họ không thể xác định nổi việc đầu tư có thể đưa ra một 
biên an toàn phù hợp, dù chỉ là tưởng tượng. 

e Bởi vì họ thấy rủi ro ở khắp mọi nơi, nên họ coi những 
phần bù rủi ro to lớn hiện tại cũng là chưa đủ. 

se Họ trở nên lo lắng. Cũng như việc chấp nhận rủi ro đã 
biến họ thành người mua tài sản bị định giá quá cao, bây 
giờ sự sợ hãi rủi ro khiến họ trở thành những người bán 
- chắc chắn không phải người mua nữa - khi giá tài sản 
chạm đáy. 

Đó chính là vấn đề. Trong trường hợp này, những nhận định 


về rủi ro bị phóng đại và độ dốc của đường thị trường vốn trở 


nên quá cao. 


180 


H0WARD MARKS 


Lợi nhuận 


Rủi ro 


Nói một cách chính xác, trái ngược với sự mô tả của tôi 
về đường thị trường vốn bằng phẳng, phần cao hơn của đồ 
thị này có nghĩa là mức tăng lợi nhuận kỳ vọng trên mỗi mức 
rủi ro tăng thêm sẽ lớn bất thường. Đó là một thị trường thận 
trọng với rủi ro và nó đưa ra mức bù đắp phóng đại với phần 
rủi ro phải gánh chịu. Do vậy, phần thưởng đối với chấp nhận 
rủi ro tăng thêm sẽ lớn nhất tại thời điểm - không, nói đúng 
hơn, sẽ lớn nhất bởi ơì - mọi người hoàn toàn không chịu chấp 
nhận rủi ro. 

Bởi vì thái độ đối với rủi ro dao động từ cao xuống thấp, 
cho nên cơ hội tạo ra lợi nhuận hay thua lỗ cũng vậy. Khi mọi 
thứ tốt đẹp và giá tài sản bay cao, các nhà đầu tư thường nhìn 
về tương lai với viễn cảnh màu hồng, rủi ro như một người bạn 
và lợi nhuận có thể đễ dàng kiếm được. Mọi người đều có cùng 
một thái độ như nhau, có nghĩa là mức giá trở nên bất ổn định vì 


161 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


người ta ít đề phòng rủi ro. Các nhà đầu tư trở nên dễ dàng chấp 
nhận rủi ro đúng vào lúc đáng ra họ nên thận trọng trước rủi ro. 

Và khi các sự kiện trở nên bi quan, thái độ của các nhà đầu 
tư cũng vậy. Họ cho rằng thị trường là một nơi ném tiền qua cửa 
sổ, rủi ro trở thành thứ phải tránh bằng mọi giá và tiềm năng 
thua lỗ là một nguy cơ rất dễ xảy ra. Như tôi đã mô tả ở cuối 
chương trước, sự thận trọng quá mức khiến (a) không một ai 
chấp nhận những khả năng lạc quan và (b) họ cũng không thể 
đồng thuận rằng giả thuyết họ đưa ra là “quá !ồi tệ để có thể trở 
thành hiện thực”. 

Giống như mức độ chấp nhận rủi ro không có giới hạn khi 
đang ở trên đỉnh, giới hạn cũng không hề tồn tại khi ở mức đáy, 
Những sự kiện tiêu cực có thể khiến giá giảm xuống tới mức sự 
thua lỗ khó có thể xảy ra và lợi nhuận có thể đạt được trỏ nên 
khổng lồ. Nhưng nỗi đau từ sự suy giảm trước đó có xu hướng 
làm nhà đầu tư thêm thận trọng với rủi ro và khiến họ đứng 
ngoài cuộc chơi đúng vào lúc mức giá (và do đó rủi ro) đang ở 
mức thấp nhất. 


à 


Tôi cũng muốn đưa ra một ví dụ thực tế về sự thay đổi trong 
thái độ, cùng với những lợi ích của việc xác định số lượng, trích 
từ bài “Điểm cân bằng giữa hai thái cực” (tháng 7 năm 2004): 

Sự phổ biến của chấp nhận rủi ro (hoặc bỏ qua rủi ro) vào cuối 

những năm 1990 là rất rõ ràng. Cá nhân tôi từng nghe một 

chiến lược gia môi giới chứng khoán giỏi giang nói rằng: “Cổ 
phiếu đang được định giá ở mức quá cao, nhưng vẫn chưa đủ 
cao để ngăn người ta đừng mua chúng.” 


162 


H0WARD MARKS 


Những thái độ chấp nhận rủi ro này sẽ không tồn tại mãi mãi. 
Cuối cùng, một thứ gì đó cũng sẽ can thiệp, bộc lộ những điểm 
không hoàn hảo của các chứng khoán và các mức giá quá cao. 
Giá sẽ giảm xuống. Các nhà đầu tư sẽ không thích cổ phiếu khi 
nó ở mức 60 đô la so với khi nó ở mức 100 đô la. Nỗi sợ hãi sẽ 
thua nốt các cổ phiếu 60 đô la kia còn lớn hơn thôi thúc gỡ gạc 
phần 40 đô la bị lỗ. Sự thận trọng với rủi ro cuối cùng sẽ thúc 
đẩy chính nó (và thường trở nên thái quá). 

Định lượng của chu kỳ thì sao? Vào giữa năm 1998, ngay 
trước khi sự sụp đổ của công ty Quản lý vốn đài hạn (LTCM) 
khiến các nhà đầu tư (không tính những cá nhân nhạy bén) 
tỉnh trí, chỉ có 12,5 tỷ đô la trái phiếu không bị vỡ nợ mang 
lại lợi suất hơn 20%. Bởi vì các nhà đầu tư không mấy lo lắng 
Về rủi ro, họ yêu cầu phải có lợi nhuận cực cao từ một vài trái 
phiếu không bị vỡ nợ, thái độ này có thể được mô tả tốt nhất 
bằng từ “bình thản”, 

Nhưng sự sụp đổ của LTCM đã thức tỉnh các nhà đầu tư về sự 
tồn tại của rủi ro, và một năm sau đó, lượng trái phiếu có lợi 
suất hơn 20% đã tăng lên gấp ba lần, lên tới 38,7 tỷ đô la. Trước 
khi đến giữa năm 2002, khi các vụ bê bối của các công ty được 
công bố khiến thị trường nợ rơi vào tình trạng khủng hoảng, 
các trái phiếu đạt lãi 20% này đã tăng giá trị lên đến 105,6 tỷ 
đô la, gấp 8,5 lần so với thời điểm bốn năm trước đó. Sự thận 
trọng với rủi ro đã đi một chặng đường dài từ “không đủ lớn“ 
đến “thái quá“, như đã được thể hiện ở các sự kiện điễn ra 
sau này. Trước ngày 31 tháng 3 năm 2004, con số này đã giảm 
85%, sụt lại chỉ còn 16,2 tỷ đô la; và sự thận trọng với rủi ro 
lại “chìm xuống” (và khả năng sẽ lại trở nên “không đủ lớn”). 
Như thường lệ, thực tế đã bị phóng đại quá nhiều bởi các dao 
động trong tâm lý. 

Nhìn chung, khi các nhà đầu tư quá dễ dàng chấp nhận rủi ro, 
thì giá chứng khoán có thể chứa đựng nhiều rủi ro hơn là tạo ra 


163 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


lợi nhuận. Khi các nhà đầu tư quá thận trọng với rủi ro, thì mức 

giá lại có thể mang về nhiều lợi nhuận hơn là rủi ro. 

Tiêu đề của bài viết được trích dẫn ở trên là “Điểm cân bằng 
giữa hai thái cực”, nó được lấy cảm hứng từ sự thông thái của 
mẹ tôi và những lời nhắc nhở liên tục của bà rằng chúng ta nên 
tránh những hành vi thái quá. Thay vào đó, chúng ta nên có 
xu hướng hướng về những điểm giữa của hầu hết các vấn đề - 
hướng tới sự cân bằng hợp lý giữa “quá nhiều” và “quá ít”. 

Nhưng với kinh nghiệm của một nhà đầu tư, tôi tin rằng 
những điểm cân bằng giữa hai thái cực hiếm khi xảy ra. Nếu 
bạn suy nghĩ về những gì tôi đã đề cập về biểu đồ của một chu 
kỳ điển hình ở trang 42, bạn có thể sẽ ấn tượng khi thấy rằng 
trong các giai đoạn “a”, “d“, “g“, các hiện tượng mang tính chu 
kỳ có xu hướng di chuyển từ các điểm cực để hướng về những 
điểm trung bình hợp lý hơn. Quả thật là những giai đoạn đầy 
lý trí 


164 


H0WARD MARKS 


Nhưng sau đó, như tôi đã chỉ ra, thường thì “sự điều chỉnh 
từ các điểm cực” tiếp tục đi qua điểm chính giữa trong các giai 
đoạn “b”, “e” và “h“ và hướng về các điểm cực đối diện. 

Khi một nhà thống kê nhìn vào biểu đồ trên, anh ta sẽ nói 
với bạn rằng xét fruns bình, hiện tượng được đưa ra ở biểu đồ 
sẽ đạt giá trị trung tâm hoặc tuân theo xu thế trường kỳ. Nhưng 
chúng ta lại thấy hiện tượng ấy gần như luôn chuyển động: Nó 
dao động tách xa hoặc tiến đến gần những điểm chính giữa này. 
Thực tế, thời gian nó duy trì ở cực cao và cực thấp là như nhau 
và bằng với thời gian nó dừng lại ở điểm cân bằng giữa hai thái 
cực. Thái độ của hầu hết các nhà đầu tư đối với rủi ro cũng diễn 
Tra như vậy. 

Ngưồn rủi ro lớn nhất trong đầu tư là gì? Liệu nó có đến 
từ sự phát triển kinh tế tiêu cực hay không? Chúng ta không 
có đủ dự báo về các sự kiện doanh nghiệp? Các công ty sở hữu 
những sản phẩm thiếu tính canh tranh? Thu nhập giảm? Độ tin 
cậy thấp? Không, rủi ro đến từ giá tài sản ở mức quá cao - nó là 
kết quả của một vài cách phân tích đầu tư mới và đầy lôi cuốn, 
những điều không thể điều chỉnh theo những nguyên tắc cơ bản. 
Chính điều đó khiến mức giá cao bất hợp lý được đưa ra. Và khi 
nào thì giá đạt đến mức đó? Câu trả lời là khi sự thận trọng trước 
rủi ro và tỉnh thần cảnh giác bị bốc hơi, để sự chấp nhận rủi ro 
và tỉnh thần lạc quan nắm quyền kiểm soát. Tình cảnh này là kẻ 
thù lớn nhất của các nhà đầu tư. 


165 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


ĐIỀU cÌ sẼ XÄY BA NẾU 5ƒ THẬN TBỌNG VỚI BỦI ĐO CHƯA ĐỦ LỚN? 
Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008 đã bộc lộ sự 


sụt giảm tài chính lớn nhất xảy ra trong cuộc đời tôi, và kết quả 


là nó mang lại cơ hội tốt nhất để ta quan sát, phân tích và học 
hỏi. Sự kiện này được hình thành bởi một số sự phát triển. Dưới 
đây là một phần danh sách: 


166 


e Các chính sách của chính phủ đã giúp mở rộng quyền sở 
hữu nhà đất, giờ những người xét về hồ sơ quá khứ không 
đủ khả năng mua nhà cũng có thể sở hữu một ngôi nhà 
riêng. Các chính sách này có hiệu lực vào thời điểm giá 
nhà tăng vọt. 

se Ngân hàng trung ương đã đẩy lãi suất xuống thấp, khiến 
tăng nhu cầu về các công cụ đem về lợi suất cao hơn, ví dụ 
như các chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp. 


se Các ngân hàng có xu hướng đưa ra nhiều gói vay thế chấp 
hơn và họ bán chúng ra thị trường (thay vì giữ lại chúng). 


s Các quyết định cho vay, lập cấu trúc, xếp hạng tín dụng 
và đầu tư được thực hiện dựa trên cơ sở là những suy luận 
mù quáng về tỷ lệ vỡ nợ thế chấp thấp trong lịch sử. 

s Bốn điểm trên càng làm hoạt động mở rộng khoản vay thế 
chấp được đẩy mạnh, cùng với đó là giảm thiểu các tiêu 
chuẩn cho vay. 

e Các chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp mới xuất 
hiện và chưa được kiểm chứng đang phát triển, hứa hẹn 
đem về lợi suất cao với mức rủi ro thấp - một điều hết sức 
hấp dẫn trong thời điểm sự hoài nghỉ không hề tồn tại. 


HOWARD MARKS 


s Luật và các quy định có tính bảo vệ đã được nới lỏng, 
như đạo luật Glass-Steagall (cấm thành lập các tập đoàn 
tài chính), quy tắc đánh đấu kiểm lên - hay quy tắc uptick 
(ngăn chặn các nhà giao dịch không được hạ thấp giá cổ 
phiếu thông qua việc không ngừng bán khống), cũng như 
các quy tắc giới hạn đòn bẩy của các ngân hàng chỉ cho 
phép nó đạt mức gấp gần ba lần. 

se Cuối cùng, giới truyền thông phát hành những bài báo 
loan tin rủi ro đã được loại bỏ bởi sự kết hợp của: 

o Sự khéo léo của ngân hàng trung ương, cơ quan mà ta 
có thể nhờ cậy sẽ bơm kích thích tăng trưởng bất cứ khi 
nào nền kinh tế trì trệ. 

o Sự tự tin rằng dòng chảy thanh khoản dư thừa đi đến 
Trung Quốc (từ các hoạt động xuất khẩu của nước này) 
cũng như đến các nhà sản xuất đầu mỏ sẽ không bao giờ 
quay trở lại thị trường của chúng ta, làm tăng giá tài sản. 


o Những cải tiến mới của Phố Wall giúp rủi ro được “cắt 
và thái nhỏ” đầy tinh tế, khiến rủi ro phân bổ rộng rãi và 
chỉ đến với những người phù hợp nhất trong việc chấp 
nhận chúng. 


Sự tồn tại của tất cả các yếu tố trên đã cho thấy sự hiện diện 


của việc chấp nhận rủi ro. Thực tế, các điều trên không thể nổi 
lên nếu thái độ chấp nhận rủi ro không chỉ phối tâm lý các nhà 
đầu tư, người cho vay, người đi vay và những người làm luật. 


Sự tồn tại của việc chấp nhận rủi ro trong vài năm ngay trước 


167 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


thềm khủng hoảng dáng ra phải rất đáng lo ngại, vì nó hàm ý 
rằng sự lo lắng, thận trọng và hoài nghỉ không hề xuất hiện. 

Những sự phát triển như trên, cũng như việc chấp nhận rủi 
ro hoặc lãng quên rủi ro ẩn sau chúng, cuối cùng sẽ dẫn đến 
những hành vi tài chính không an toàn, cụ thể là thông qua việc 
phát hành các công cụ tài chính không chính đáng và có nguy 
cơ thất bại cao. Khả năng vay được một lượng vốn lớn với lãi 
suất thấp khiến cho những người mua tài sản coi giai đoạn này 
là “thời hoàng kim“. Nhưng đặc điểm chính của chúng không 
phải là tính chính đáng, mà cũng không phải mức giá hời. Thay 
vào đó, nhờ đòn bẩy rất sẵn có, việc đầu tư “nặng tay” vào các 
tài sản có mức giá đã lên rất cao trở nên dễ dàng, và cũng rất dễ 
đầu tư vào các sản phẩm đã được kích cầu đầy đổi mới, nhưng 
giả tạo và không qua kiểm chứng - rất nhiều trong số này trở 
thành những phi vụ thất bại. 

Có lẽ quan trọng nhất trong số các yếu tố cấu thành, đó là 
giai đoạn này được đánh dấu bằng hành vi rủi ro từ phía các tổ 
chức tài chính. Khi thế giới đầu tư đang xoay quanh các sự kiện 
vĩ mô lành mạnh, các hoạt động siêu tài chính và các cách tân 
tài chính, thì các nhà cung cấp vốn lại có xu hướng cạnh tranh 
để giành lấy thị trường trong một quy trình mà tôi gọi là “chạy 
đua về đáy”. Tình hình trong những năm 2005-2007 được CEO 
của Citigroup - Charles Prince tóm tắt vào tháng 6 năm 2007, 
gần như vào cái đêm ngay trước khi Khủng hoảng tài chính toàn 
cầu nổ ra, Tuyên bố của ông đã trở thành một biểu tượng của 
thời đại: “Xét về mặt thanh khoản, thì khi tiếng nhạc dùng lại, 
mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Nhưng miễn là bản nhạc vẫn đang 
được chơi, bạn phải đứng dậy và nhảy. Chúng ta hiện vẫn đang 


nhảy múa.” 


168 


HOWARD MARKS 


Nói cách khác, các ngân hàng phải, và đang thực hiện, 
những điều phụ phuộc vào sự thành công của các điều kiện 
thuận lợi bất thường và kéo dài liên tục. Nhưng vấn đề sẽ xảy 
ra nếu các điều kiện đó trở lại bình thường. Tuy thế, không có 
một ngân hàng nào có thể từ chối tham gia vì nỗi sợ mất thị 
phần. Các công cụ chưa được kiểm chứng và có nguy cơ thua 
lỗ, nhưng không ai sẵn lòng hy sinh thị phần của mình. Đó là 
một dạng hành vi đám đông tiêu biểu... tạo ra... và làm chu kỳ 
thêm trầm trọng. 


Về mặt lý thuyết, một CEO của một ngân hàng có thể từ chối 
không dính líu tới sự điên rồ này. Nhưng theo thực tế, bất cứ 
ai đứng ngoài “vũ điệu” đều sẽ mất thị phần và không có được 
những đồng tiền “đễ kiếm” mà các đối thủ cạnh tranh đang đua 
nhau bỏ túi, rồi người ngoài cuộc có thể sẽ bị những nhà đầu tư 
nhiệt huyết cho mất việc. Do đó các ngân hàng đã hành động 
thật quyết liệt để sở hữu cơ hội cấp vốn như thể bản nhạc sẽ 
không bao giờ dừng lại. Nhưng nhận thức về chu kỳ khiến ta 
hiểu rõ rằng bản nhạc cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc. Chấp nhận 
rủi ro và bỏ qua rủi ro đóng một phần quan trọng trong giai 
đoạn đi lên — giai đoạn diễn ra trước và tạo ra cơ sở cho mọi giai 
đoạn đi xuống dữ dội. 


Khi giai đoạn năm 2005-2007 diễn ra, nó đã mang đến một 
cơ hội tuyệt vời để ta quan sát các sự kiện hình thành nên thái 
độ rõ nét đối với rủi ro ở những người tham gia thị trường và 
đưa ra những kết luận hữu ích. Tôi tin rằng đoạn trích dẫn dưới 
đây từ bài “Chạy đua xuống đáy” mà tôi viết vào tháng 2 năm 
2007 - chỉ vài tháng trước khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên 
cảnh báo khoảng thời gian tồi tệ sắp xảy ra — là một ví đụ tuyệt 


169 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


vời cho vấn đề này. Nó cho thấy giá trị tiềm năng của những kết 
luận rút ra từ những kinh nghiệm độc lập và có lẽ mang tính 
chất giai thoại: 
Dù một vài năm gần đây đã cho tôi rất nhiều cơ hội để ngỡ 
ngàng về sự dư thừa của thị trường vốn, thì lần này, điều khiến 
tôi phải lên tiếng và viết bản ghi nhớ này là một bài báo ở Anh 
trong lần cuối tôi đến đây. Theo tờ Fiancial Times đưa tin vào 
ngày 1 tháng 11 năm 2006: 

Abbey, nhà cung cấp các khoản vay mua nhà lớn thứ 

hai ở Anh, đã tăng số tiền tiêu chuẩn mà họ sẽ cho 

những người mua nhà vay lên gấp năm lần tiền lương 

của một hoặc nhiều người vay, vượt hơn hẳn mức cho 

vay truyền thống là gấp khoảng 3,5 lần tiền lương. 
Nói cách khác, có một quy tắc truyền thống dựa trên kinh 
nghiệm cho rằng những người đi vay có thể thanh toán các 
khoản thế chấp một cách an toàn khi số tiền vay gấp ba lần tiền 
lương của họ. Nhưng bây giờ họ có thể vay với số tiền gấp năm 
Tần lương, tăng thêm khoảng 50%. Những kết luận gì nên được 
đưa ra? Có ít nhất bốn khả năng có thể xảy ra: 

s Những tiêu chuẩn cũ quá hà khắc, còn tiêu chuẩn mới 
thì chính xác. 

s Các điều kiện đã thay đổi, các tiêu chuẩn mới hiện đã 
đủ thận trọng, cũng như những tiêu chuẩn cũ từng 
phù hợp trong quá khứ. 

s Hoàn toàn hợp lý khi người cho vay thế chấp đồng 
ý cho vay với rủi ro vỡ nợ cao hơn, dẫn tới lợi nhuận 
ròng thấp hơn, bởi vì chỉ phí vốn của họ đã giảm. 

s Sự vội vàng trong việc xuất tiền ra thị trường khiến 
các nhà cung ứng vốn nới lỏng các tiêu chuẩn cho vay. 


170 


HOWARD MARKS 


Bây giờ, tôi không còn là một chuyên gia về thị trường thế chấp 
ở Anh nữa, và ý định của tôi trong bài viết này là đưa ra những 
bình luận về xu hướng của thị trường vốn xét tổng quan, không 
riêng về lĩnh vực nào. Hơn nữa, chắc chắn rằng mức lãi suất 
thấp hơn của ngày hôm nay có nghĩa là với một mức lương, 
nhất định, ta có thể đảm bảo vay khoản thế chấp lớn hơn (và 
điều đó có khả năng đúng với điều kiện là [1] người đi vay duy 
trì ổn định công việc của mình và [2] các khoản thế chấp của họ 
có mức lãi suất cố định). Nhưng nếu bạn nghĩ rằng lý do Abbey 
thực hiện hành động này hợp lý như tôi vừa nói, thì câu hỏi đặt 
ra là “Tại sao lại là bây giờ?“ 

Những lý do hợp lý và những quyết định tỉnh táo có thể xuất 
hiện ở đây. Nhưng sự cạnh tranh để cho vay cũng có thể là lý 
do, cũng như niềm tin thường thấy vào phút cuối rằng: “Lần 
này mọi thứ sẽ khác.“ Những người cho vay và các nhà đầu 
tư luôn bỏ qua những quy tắc vốn có khi chu kỳ di chuyển về 
các thái cực, vì họ tin rằng các điều kiện hiện tại đã khác so với 
các điều kiện xảy ra trong quá khứ, khi đó các quy tắc trên mới 
được xét là phù hợp. Và cũng như mọi khi, các chu kỳ thì lặp 
lại và chẳng có gì thực sự thay đổi. 

Chúng ta nhìn thấy những gì trong thị trường cho vay thế chấp 
ở Hoa Kỳ khi giá nhà tăng và lãi suất giảm? Đầu tiên, lãi suất 
ban đầu thấp. Sau đó là tỷ lệ cho vay trên giá trị tăng cao. Tiếp 
theo là tài trợ vốn 100%. Tiếp nữa, các khoản vay chỉ phải trả 
gốc đần ở mức thấp. Sau đó, các khoản vay còn không cần phải 
trả gốc theo hạn. Tiếp, các khoản vay không yêu cầu bất kỳ giấy 
tờ nào liên quan đến công việc hoặc lịch sử tín dụng. Tất cả 
những điều này có thể giúp nhiều người vay tiền thuận lợi hơn 
để mua những ngôi nhà đắt tiền hơn, nhưng đồng thời, người 
cho vay thế chấp lại gặp phải nhiều rủi ro hơn. Và những phát 
triển trên diễn ra khi giá nhà cao ngất trời và lãi suất thì ở mức 
thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, những người mua 


171 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


172 


đã được vay những khoản thế chấp lớn nhất có thể dựa trên 
thu nhập của họ với mức lãi suất hiện hành. Những khoản vay 
thế chấp như vậy có thể giúp họ sở hữu ngôi nhà như trong mơ 
ước... và cho phép họ sống trong ngôi nhà đó chừng nào các 
điều kiện không bị biến đổi - điều lúc nào cũng xảy ra. 

Bạn còn nhớ trò chơi Đấu-giá-số-nốt trong chương trình truyền 
hình Đoán fên giai điệu không? Người chơi X nói rằng: “Tôi có 
thể đoán tên của giai điệu trong sáu nốt nhạc.“ Sau đó người 
chơi Y nói: “Tôi có thể đoán tên của giai điệu trong năm nốt 
nhạc.” Rồi người chơi X lại nói: “Tôi có thể đoán tên giai điệu 
trong bốn nốt nhạc.“ Cuối cùng, người chơi có cơ hội đoán tên 
của giai điệu là người sẵn sàng chấp nhận vị thế rủi ro nhất, tức 
là cố gắng đoán khi thông tin cơ bản là ít ỏi nhất. 

Vì vậy, Ngân hàng Ireland đã tham gia vào cuộc cạnh tranh 
cho vay tiền mua nhà và tuyên bố: “Tôi sẽ cho vay ở mức 4,5 
lần mức lương của người vay.” Và Abbey sau đó cũng tuyên 
bố: “Tôi sẽ cho vay ở mức gấp 5 lần.” Cuối cùng, người chiến 
thắng trong cuộc đấu giá này là người đã cho vay ở mức cao 
nhất với độ an toàn thấp nhất. Liệu rằng đây thực tình là một 
chiến thắng hay thất bại sẽ trở nên rõ ràng khi chu kỳ quay 
ngược lại, như nó đã diễn ra ở Mỹ vào năm ngoái. Nhưng một 
điều chắc chắn là có một cuộc đua xuống đáy đang diễn ra... 
đây là cuộc thi xem ai trở thành tổ chức cho vay khi phạm vỉ 
được sai sót vô cùng nhỏ bé... 

Cho dù bạn có tính toán như thế nào thì tiêu chuẩn của các 
khoản vay thế chấp đã giảm trong những năm gần đây, còn rủi 
To thì ngày càng tăng. Điều này có được dựa trên những lý do 
hợp lý không? Có lẽ có. Nó đã có tính chu kỳ (và làm chu kỳ 
thêm trầm trọng) hay không? Tồi cho là có. Tờ Fimancial Times 
đã trích lời John Paul Crutchley, một nhà phân tích ngân hàng 
tại Merill Lynch: “Khi Abbey cho vay ở mức gấp 5 lần lương, 
điều đó có thể hoàn toàn hợp lý - hoặc có thể là một rủi ro 


H0WARD MARKS 


khổng lồ.” Chắc chắn là các khoản cho vay thế chấp đã trở nên 
rủi ro hơn. Chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả trong một vài năm 
nữa, liệu đây có phải là một sự chấp nhận rủi ro thông minh 
hay là một cơn sốt cạnh tranh quá mức... 
Các điều kiện của thị trường tài chính ngày nay có thể đễ dàng 
tóm tắt lại như sau: tính thanh khoản tràn ngập toàn cầu, lãi 
suất ở các khoản đầu tư truyền thống chỉ ở mức tối thiểu, hiếm 
thấy những bận tâm về rủi ro, và lợi nhuận trong tương lai thì 
vô cùng ít ỏi ở khắp mọi nơi. Do vậy, khi lợi nhuận thu về có 
tiềm năng tăng lên (dù vẫn thấp hơn mức được hứa hẹn trong 
quá khứ), thì các nhà đầu tư rất sẵn lòng chấp nhận những 
rủi ro to lớn, như hiệu quả đòn bẩy tăng lên, các sản phẩm 
phái sinh chưa được kiểm tra và cơ cấu giao dịch kém. Chu 
kỳ hiện tại không hề bất thường về mặt hình thức, mà chỉ bất 
thường về mức độ. Theo tôi kết quả cuối cùng sẽ chẳng còn bí 
ẩn nào nữa, nhưng tại thời điểm này của chu kỳ, những người 
lạc quan đang có vẻ là những người thành công hơn cả. 
'Vì kết luận như trên thường sẽ chuẩn xác, tôi có thể làm bài viết 
này ngắn đi bằng cách chỉ đưa ra hai trích dẫn yêu thích của tôi, 
cả hai đều được viết ở dưới đây. 
Đầu tiên là trích dẫn từ John Kenneth Galbraith, người đã 
qua đời vào năm ngoái. Tôi may mắn đã gặp ông Galbraith 
vài tiếng đồng hồ cách đây một năm rưỡi, và là người đầu 
tiên được học những điều thông thái từ ông. Phần trích dẫn 
này được lấy từ cuốn sách vô giá của ông, A Short Histor of 
Tinancial Euphoria. Nó dường như có vẻ đặc biệt thích hợp với 
tình cảnh hiện tại: 
Điều góp phần tạo nên... trạng thái hưng phấn là hai 
yếu tố nữa ít được chú ý trong thời đại của chúng ta 
cũng như trong quá khứ. Thứ nhất là ký ức tài chính 
cực kỳ ngắn ngủi. Kết quả là ta nhanh chóng lãng quên 


173 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


174 


những thảm họa tài chính. Một hệ quả sau đó là khi 
những tình huống tương tự hoặc gần giống xảy ra một 
lần nữa, đôi khi chỉ trong một ít năm, chúng sẽ được 
tung hô bởi một thế hệ mới, thường là thế hệ trẻ trung 
và luôn tự tin tột bậc. Thế hệ này coi đây như một khám 
phá có tính cách tân tuyệt vời trong thế giới tài chính, 
và rộng hơn, trong thế giới kinh tế. Chỉ một ít lĩnh vực 
có sự nỗ lực của con người mà tính lịch sử lại không 
được đề cao, trong đó có thế giới tài chính. Kinh nghiệm 
trong quá khứ, nếu nó được coi là một phần ký ức, bị 
coi là nơi ẩn náu cổ lỗ của những người không đủ sâu 
sắc để trân trọng những điều kỳ diệu tuyệt đỉnh trong 
thời hiện tại. 
Trích dẫn thứ hai là lời nhắc nhở nền tảng của Warren Buffet về 
sự cần thiết phải điều chỉnh các hành động tài chính dựa trên 
hành vi của các nhà đầu tư đang diễn ra xung quanh chúng ra. 
Nói ngắn gọn là: 
Người khác càng hành xử kém thận trọng, chúng ta 
càng phải thận trọng với những điều mình đang làm. 


Bài viết này có thể được tóm tắt đơn giản như sau: Có một cuộc 
đua chạy xuống đáy đang diễn ra, phản ánh mức độ thận trọng 
của các nhà đầu tư và những người cung cấp vốn đang bị cắt 
giảm ở phạm vi rộng. Lúc này, không ai có thể chứng minh 
được liệu những người tham gia sẽ bị trừng phạt, hay hiệu suất 
dài hạn của họ sau cùng không tệ như những người phản đối 
đã đưa ra. Nhưng thường thì đó chính là điều sẽ xảy đến. 

Nếu bạn từ chối rơi vào thị trường vô lo như hiện nay, thì có 
khả năng rằng, trong một khoảng thời gian, bạn sẽ (a) bị tụt lại 
khi xét về lợi nhuận và (b) bạn dường như có vẻ là một kẻ lạc 
hậu. Nhưng cả hai điều này đều không khiến bạn phải trả giá, 
nếu nó có nghĩa là bạn luôn tỉnh táo và bảo toàn được vốn khi 


H0WARD MARKS 


những người khác cuối cùng cũng đánh mất tất cả. Theo kinh 

nghiệm của tôi, khoảng thời gian dễ dãi luôn kéo theo sau một 

sự điều chỉnh mà ở đó các hình phạt sẽ xuất hiện. Lần này nó 

có thể không xảy ra, nhưng cũng không loại trừ khả năng. Hiện 

tại, Oaktree và nhân viên trong công ty sẽ tiếp tục áp dụng, 

những tiêu chuẩn đã phục vụ chúng tôi rất tốt trong suốt hơn 

20 năm qua. 

Warren Buffet đã nói rất hay trong trích dẫn trên, nó là câu 
nói được tôi sử dụng thường xuyên. Tôi cho rằng câu nói đã tóm 
tắt hiện tượng này một cách thông minh, cũng như các phản 
ứng ngược xu thế cần phải hiện hữu. Khi những nhà đầu tư 
khác không lo lắng về rủi ro và không thận trọng, thì như Buffett 
nói, chúng ta càng phải trở nên thận trọng hơn. Nhưng nó cũng 
có thể hiểu như sau: Khi các nhà đầu tư khác hoảng loạn, chán 
nản và không thể hình dung ra lúc nào đáng liều lĩnh, thì chúng 
ta lại cần quyết liệt hơn. 


ĐIÈU ŒÌ sẼ XẲY B0 KHI QUố THẬN TBỌNG VỚI BỦI bO? 


Tính đối xứng của chu kỳ tài chính, được mô tả trong chương 
1U, đã đảm bảo rằng tình trạng chấp nhận rủi ro ở những năm 
2005-2007, và hậu quả của nó là sự bùng nổ của việc phát hành 
các công cụ tài chính, sẽ kéo theo những điều chỉnh vô cùng 
đáng kể. Và tất nhiên, sự điều chỉnh đó đã được cụ thể hóa. 

Như tôi đã nói trước đó, Khủng hoảng tài chính toàn cầu 
năm 2007-2008 cung cấp cơ hội (kiểu cơ hội xảy ra duy-nhất- 
một-lần-trong-đời) để ta được chứng kiến dao động quả lắc bất 
thường về mặt cảm xúc đi tới mức hoàn toàn tiêu cực, rồi chu kỳ 
thái độ đối với rủi ro đã đổi hướng, chuyển thành thận trọng với 
rủi ro một cách thái quá. 


175 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Những hành động là hệ quả của việc quá dễ dàng chấp nhận 


rủi ro trong những năm 2005-2007 - như vừa được mô tả - hóa 


ra là các hành động liều mạng vô ích, dẫn tới thua lỗ và đau đớn 
nặng nề: 


176 


s Rõ ràng rằng những nỗ lực mở rộng quyền sở hữu nhà đã 
dẫn đến cảnh những người không có khả năng mua nhà 
vẫn có thể sở hữu nhà. Hàng ngàn người đã mất đi số tiền 
họ dùng để thế chấp mua nhà, cùng với chỉ phí di chuyển 
và mọi hoạt động khác mà họ đã thực hiện. 

s Người ta đã hiểu rằng chẳng hề khôn ngoan khi chấp 
thuận các khoản vay thế chấp dưới chuẩn mà không có 
căn cứ về thu nhập hoặc việc làm. 

e Việc tiến hành các khoản cho vay thế chấp không hiệu quả, 
cùng với sự phổ biến của những hành vi gian lận không bị 
phát hiện, đã dẫn tới kết quả không đáng ngạc nhiên là rất 
nhiều khoản vay thế chấp đã được chấp thuận trong khi 
người đi vay không đủ khả năng thanh toán theo yêu cầu. 

se Phép suy luận rằng trong lịch sử, các khoản vay thế chấp 
chỉ có tỷ lệ vỡ nợ thấp đã quên mất nguy cơ là việc tiến 
hành không hiệu quả có thể dẫn đến rủi ro vỡ nợ lên tới tỷ 
lệ chưa từng thấy. 

ø Bởi vì tỷ lệ vỡ nợ thực tế đã vượt qua tỷ lệ trong lịch sử, 
nên các xếp hạng nợ, dự báo thua lỗ, các chứng khoán 
được kích cầu và cơ cấu xuất hiện từ các khoản cho vay 
thế chấp dưới chuẩn cũng sẽ đưa ra những con số đáng 
ngại, chứng tỏ rằng xếp hạng khả quan của chúng trước 
đây thực ra là sai lầm. 5 


HOWARD MARKS 


s Chứng khoán kích cầu, được đảm bảo bằng thế chấp (và 
các công cụ tài chính phái sinh) nhìn chưng đã chuyển từ 
những công cụ giúp tăng lợi nhuận sang những vũ khí tài 
chính có sức hủy diệt điện rộng, bởi các quỹ và các chứng 
khoán được kích cầu đã vi phạm các giao ước cho vay 
và những bên phát hành chúng cuối cùng cũng bị chứng 
minh là không đủ khả năng đảm bảo khoản nợ. 

e Tất nhiên, như thường lệ, những sản phẩm tài chính mới 
đã chứng minh rằng những cải tiến tài chính hứa hẹn mức 
lợi suất cao cùng với rủi ro thấp hiếm khi có thể đảm bảo 
lời hứa hẹn của chúng. 

e Đối với những quy định được nới lỏng, việc thu hồi đạo 
luật Glass-Steagall đã cho phép các tập đoàn tài chính 
được hoạt động và gây nên những vấn đề lớn; việc bãi 
bỏ quy tắc uptick đã cho phép cổ phiếu của các tổ chức 
tài chính bị đẩy xuống không ngừng; và nhiều ngân hàng 
hóa ra không đủ khả năng sống sót khi áp dụng mức đòn 
bẩy cao. 


Bởi vì những gì đã xảy ra trước đó, hậu quả là rất nhiều 


khoản vay thế chấp bị vỡ nợ và dẫn đến thu hồi nhà; chứng 
khoán được bảo đảm bằng thế chấp bị xuống giá và tan tành; giá 
nhà “sụp đổ” và không còn khả năng bán những căn nhà đang 
tồn tại; thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp tan nát; 
tính thanh khoản biến mất; tín đụng sẵn có hoàn toàn khô cạn; 
và một loạt ngân hàng đã kiệt quệ, phải nhận cứu trợ tài chính 
hoặc phá sản. 


Tất nhiên, những sự kiện không chắc chắn đã tạo nên cuộc 
khủng hoảng tín dụng. Rất nhiều điều tồi tệ mới đầu được cho 


177 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


rằng khó có khả năng xảy ra (hoặc không thể xảy ra), và chúng 

xảy ra vào cùng một thời điểm đối với các nhà đầu tư đang 

chấp nhận những đòn bẩy ở mức cao. 
(Trích “Những giới hạn của chủ nghĩa tiêu cực”, 
tháng 10 năm 2008) 

Hiệu ứng tâm lý tích lũy của tất cả những điều trên đối với 
nhà đầu tư và những người tham gia vào hệ thống tài chính là 
gì? Nói một cách tóm tắt, hiệu ứng ở đây là họ đã sợ đến mức 
muốn chết luôn. Khi nỗi sợ hãi quét sạch lòng tự tin cao độ, sự 
thận trọng thái quá trước rủi ro sẽ thay thế thái độ chấp nhận 
rủi ro không hợp lý. Và điều đó đã xảy ra vào cuối năm 2008, 
khi Lehman Brothers phá sản. Người bán tiến lên trước đám 
đông, vô cùng khẩn cấp bán hết mọi thứ. Những người mua 
đứng ngoài cuộc chơi. Giá tài sản sụp đổ. Và tính thanh khoản 
của thị trường trở về con số 0. 

Tất cả những điều trên là kết quả của sự thay thế thái độ 
chấp nhận rủi ro cao thành thái độ vô cùng thận trọng trước rủi 
ro. Tất cả chúng càng khiến nỗi sợ hãi dâng cao, thận trọng với 
rủi ro nhiều hơn nữa, các sự kiện tiêu cực điễn ra nhiều hơn và 
nỗi sợ hãi ngày càng lan rộng. Chính những người đã mua các 
công cụ tài chính chưa được kiểm chứng mà chỉ dựa trên những 
nhận định khả quan và các lời hứa hẹn quá tốt đẹp để trở thành 
hiện thực bây giờ lại bị thuyết phục rằng toàn bộ hệ thống tài 
chính có thể sẽ tan biến. 

Để đưa ra một ví dụ về sự dao động hướng về sự thận trọng 
trước rủi ro thái quá cũng như tác động của nó, tôi sẽ chia sẻ 
câu chuyện về một điều đã xảy ra vài tuần sau khi Lehman phá 
sản. Đó là sự kiện đã khiến tôi viết bài “Những giới hạn của chủ 
nghĩa tiêu cực”. 


178 


H0OWARD MARKS 


Chỉ tham gia ở mức độ tối thiểu vào xu hướng chung đang 
diễn ra, Oaktree đã thành lập các quỹ đầu tư đòn bẩy đầu tiên 
của mình trong ít năm trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra. 
Chúng tôi sử dụng ít đòn bẩy hơn so với những đơn vị khác, 
và chúng tôi cố gắng thật thận trọng về những tài sản mà mình 
mua vào, nhưng dù vậy, các sự kiện vẫn đẩy chúng tôi đến sát 
bờ vực tan nát. Trước cuộc khủng hoảng, các khoản vay cao cấp 
hoặc khoản vay “được kích cầu” - thậm chí cả những khoản vay 
có vấn đề về tín dụng - hiếm khi được giao dịch ở mức giá dưới 
96 cent trên một đô la. Do vậy chúng tôi cảm thấy mình vẫn còn 
cách xa nguy cơ phải yêu cầu tăng đặt cọc (margin call), tức yêu 
cầu người cho vay phải nộp thêm tiền vốn của họ. Theo thỏa 
thuận cho vay của chúng tôi, điều đó chỉ xảy ra khi giá trung 
bình trên thị trường đối với các khoản vay trong danh mục đầu 
tư giảm xuống con số 88. 


Nhưng sau vụ phá sản Lehman, giá cho vay đã giảm xuống, 
mức chưa từng thấy, và bên cạnh những điều khác, phải chịu áp 
lực bởi các vụ bán tháo danh mục đầu tư đến từ các ngân hàng. 
Đây là những danh mục đầu tư bị người nắm giữ vứt bỏ, họ là 
những người đã bị yêu cầu tăng thêm đặt cọc nhưng không thể 
làm được. Do vậy mức giá 88, yêu cầu tăng thêm vốn và phá sản 
đã trở thành nguy cơ thực sự đối với chúng tôi. Chúng tôi có 
thời gian để phản ứng và chúng tôi đặt mục tiêu tăng thêm vốn 
sở hữu từ các nhà đầu tư của quỹ, cắt giảm đòn bẩy của quỹ từ 
gấp bốn lần xuống gấp hai lần (tỷ lệ giảm từ 4 trên 1 xuống 2 trên 
1). Khi chúng tôi yêu cầu các nhà đầu tư tăng thêm vốn sở hữu, 
họ hiểu rằng đây là cơ hội giữ lại các khoản vay ở mức giá chiết 
khấu, thay vì từ bỏ hoàn toàn, để họ được hưởng lợi suất cao từ 
khoản vay cũng như các lợi ích từ đòn bẩy thấp của quỹ. Do đó, 


179 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


hầu hết những nhà đầu tư đều tăng vốn sở hữu như chúng tôi 
yêu cầu. Ở mức đòn bẩy mới được cắt giảm, quỹ vay tránh được 
nguy cơ phải yêu cầu tăng thêm vốn, trừ khi giá trung bình của 
các khoản vay giảm xuống mức 65 không tưởng. 

Nhưng khi người mua hoàn toàn vắng bóng và các yêu cầu 
tăng thêm vốn cũng như những vụ bán ra liên quan tới rút tiền 
từ các quỹ phòng hộ không ngừng diễn ra, thị trường cho vay 
tiếp tục đi xuống, khi khái niệm “giá đúng” đã nhường chỗ cho 
mối lo ngại lan rộng, rằng chẳng hề có mức giá nào để người ta 
bám víu. Do vậy giá trung bình của các danh mục đầu tư cho 
vay của chúng tôi đã rơi gần con số 70. Tôi đã phải giảm tỷ lệ 
đòn bẩy từ 2 trên 1 xuống 1 trên 1, trong trường hợp đó, chúng 
tôi có thể loại bỏ hoàn toàn giao ước hợp đồng gây ra nguy cơ 
phải yêu cầu tăng thêm vốn. 

Bây giờ, tôi đưa ra đề nghị rằng các nhà đầu tư của quỹ có 
cơ hội chỉ tiền nhằm duy trì khoản vay của quỹ ở mức lợi suất 
tới hạn chạm mức hai con số, và lợi nhuận kích cầu của toàn bộ 
quỹ sẽ chạm mức 20 (trước khi tính phí và nguy co thua lỗ do 
vỡ nọ). Tất nhiên, nếu một nhà đầu tư trước đó không thể tăng 
thêm vốn sở hữu và để một nhà đầu tư khác làm điều đó thì nó 
sẽ tương đương với việc anh ta bán bớt một phần lãi của mình 
trong đanh mục đầu tư của quỹ ở mức lợi suất đó. 


Chưa dừng lại ở đây, sự kết hợp của việc giá không ngừng 
sụt giảm, tính thanh khoản của danh mục đầu tư và người 
mua hoàn toàn vắng bóng khiến các nhà đầu tư của quỹ rất 
khó khăn để có thể tăng thêm vốn một lần nữa. Một số người 
đã cảm thấy mệt mỏi vì phải giải quyết các vấn đề phát sinh 
ở mọi chỗ trong danh mục đầu tư của họ. Một số người khác 


180 


H0OWARD MARKS 


lại không nghĩ cơ hội này có thể giải cứu các khoản đầu tư, mà 
khả năng là sẽ “ném đi nốt những đồng tiền tốt đẹp sau khi 
đã chỉ tiền sai lầm”. Một số người không có sẵn tiền để thực 
hiện. Và một số người thì đơn giản là không sẵn lòng thanh 
minh trước sếp của họ là phải chỉ thêm tiền đầu tư. Sau cùng, 
cực kỳ khó thực hiện những hành động yêu cầu lý do phải thật 
thuyết phục và đáng tin cậy. Điều đó dẫn đến sự kiện tôi sẽ 
mô tả sau đây. 

Tôi đã đến gặp một quỹ hưu trí - một nhà đầu tư của quỹ, để 
giải thích về việc đầu tư thêm vốn sở hữu. Họ thừa nhận rằng lợi 
suất mà tôi đưa ra rất hấp dẫn nhưng họ lại lo ngại về nguy cơ 
vỡ nợ của các khoản vay. Cuộc hội thoại điễn ra như sau: 


Quỹ hưu trí: Còn nguy cơ vỡ nợ xảy ra khi khoản đầu tư 
không thành công thì sao? 

Howard Marks (HM): Vâng, tỷ lệ vỡ nợ trung bình của 
chúng tôi trong suốt 26 năm qua đối với trái phiếu có lợi suất cao 
- thứ có cấu trúc vốn thấp hơn so với những khoản vay như của 
quỹ - là khoảng 1% một năm (và hãy nhớ rằng luôn có những 
phục hồi trong trường hợp vỡ nợ xảy ra, nghĩa là các khoản tín 
dụng thua lỗ của chúng tôi ít hơn 1% mỗi năm). Do vậy, tỷ lệ 
võ nợ trong quá khứ của chúng tôi đảm bảo mức lợi nhuận tiềm 
năng sẽ vẫn ở mức 20. 

Quỹ hưu trí: Nhưng nếu điều tồi tệ hơn xảy ra thì làm thế nào? 

HM: Trong giai đoạn năm năm tệ nhất, chúng tôi có tỷ lệ vỡ 
nợ trung bình là 3% mỗi năm; rõ ràng không liên quan đến lợi 
suất mà chúng ta đang thảo luận. 


Quỹ hưu trí: Nhưng nếu tình hình tệ hơn thì sao? 


181 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


HM: Tỷ lệ vỡ nợ trung bình của các trái phiếu trên toàn cầu 
có mức lợi suất cao là 4,2% mỗi năm - đây là giả sử không có bất 
kỳ khả năng nào để tránh vỡ nợ thông qua lựa chọn tín dụng, 
một cách khéo léo. Kết quả là tổn thất tín dụng vào khoảng 2-3% 
sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả đầu tư. 

Quỹ hưu trí: Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ tệ hơn? 

HM: Trong năm năm tệ nhất từ trước đến nay, tỷ lệ trung 
bình xét toàn cầu là 7,3% - nó vẫn không là vấn đề. 

Quỹ hưu trí: Nhưng nếu tệ hơn? 

HM: Vào năm mà tỷ lệ vỡ nợ của trái phiếu có lợi suất cao 
lên mức cao nhất trong lịch sử, tỷ lệ đó là 12,8%. Lúc này lợi 
nhuận vẫn rất đáng kể. 

Quỹ hưu trí: Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tình hình tệ hơn nữa? 

HM: Gấp 1,5 lần năm tệ nhất trong lịch sử, ta sẽ có tỷ lệ võ 
nợ vào khoảng 19%, và chúng tôi vẫn có thể kiếm được một chút 
tiền nhờ lợi suất của danh mục đầu tư vào khoảng 20%. Nhưng 
với lợi nhuận tối thiểu như vậy, tỷ lệ vỡ nợ như trên phải xảy ra 
mỗi năm chứ không chỉ một lần. 

Quỹ hưu trí: Nhưng nếu tồi tệ hơn thì sao? 

Đến lúc này tôi hỏi, “Các anh có chút cổ phần nào không?” 
và tôi nói nếu họ có, và họ thực sự tin kịch bản của ngày tận thế 
sẽ tới như họ thúc ép tôi — thì tốt nhất là họ nên rời khỏi phòng 
ngay lập tức và bán hết đi. 

Quan điểm của tôi ở đây là, trong một môi trường đầu tư 
tiêu cực, sự thận trọng thái quá trước rủi ro có thể khiến mọi 
người xem xét các khoản đầu tư kỹ lưỡng đến bất hợp lý và 


182 


HOWARD MARKS 


liên tục đưa ra các các giả định vô cùng tiêu cực (giống như 
họ chẳng xem xét gì mấy và đưa ra những nhận định cho một 
viễn cảnh màu hồng khi họ thực hiện các khoản đầu tư vào thời 
điểm vui vẻ trước đó). Trong lúc hoảng loạn, họ dành 100% thời 
gian để chắc chắn rằng sẽ không có tổn thất xảy ra... đúng vào 
lúc họ nên lo lắng về việc có nguy cơ bỏ lõỡ những cơ hội đầu tư 
tuyệt vời. 

Trong thời điểm tiêu cực tuyệt đối, sự thận trọng quá mức 
với rủi ro có thể khiến cho giá xuống thấp hết mức, tới mức thua 
lỗ thêm rất khó có thể xảy ra và do vậy, rủi ro thua lỗ trở thành 
tối thiểu. Như tôi đã đề cập trước đó, điều rủi ro nhất trên thế 
giới này là niềm tin rằng rủi ro không tồn tại. Do vậy, khoảng 
thời gian an toàn nhất (và đem về nhiều lợi ích nhất) để mua 
vào thường sẽ đến khi mọi người tin rằng chẳng còn hy vọng 
nào nữa. 

Nếu tôi chỉ có thể hỏi một câu về mỗi khoản đầu tư mà 
tôi đang xem xét, thì nó đơn giản là: Sự lạc quan chiếm bao 
nhiêu phần trong mức giá? Nhiều khả năng là sự lạc quan ở 
mức độ cao có nghĩa là những điều kiện thuận lợi đã được 
tính vào giá, làm mức giá tương đối cao so với giá trị nội tại và 
biên sai lệch bị thu hẹp chỉ còn lại rất nhỏ cho trường hợp mọi 
sự không như ý muốn. Nhưng nếu mức lạc quan thấp hoặc 
không tồn tại thì khả năng cao là mức giá sẽ thấp, kỳ vọng 
khiêm tốn, những bất ngờ tiêu cực khó lòng xảy ra, và chỉ cần 
hành động một chút để đạt kết quả tốt hơn. Cuộc gặp với quỹ 
hưu trí được mô tả ở trên rất quan trọng, bởi vì lý đo đơn giản 
là nó thể hiện tất cả tỉnh thần lạc quan đã bị gạt khỏi suy nghĩ 
của nhà đầu tư. 


183 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Sau cuộc họp, tôi đã chạy về văn phòng của mình và viết 


“Những giới hạn của chủ nghĩa tiêu cực”, gần như vào thời 


điểm trong chu kỳ mà người ta có thể mua được nhiều khoản 
nợ nhất ở mức giá thấp nhất. Trong bài viết đó, tôi đã chia sẻ 
những nhận định sau đây: 


184 


Rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra từng được coi là khó lòng thành 
hiện thực (nếu không nói là không thê), và chúng đã xảy đến 
với các nhà đầu tư cùng một lúc. Họ là những người đã sử 
dụng đòn bẩy một cách đáng kể. Vì vậy, lý do đơn giản ở đây 
là những người bị tổn thất trong cuộc khủng hoảng tín dụng đã 
không đủ hoài nghỉ hoặc đủ bi quan. 

Nhưng điều đó đã khơi lên một quy luật: Chủ mghĩa hoài nghỉ 
uà chủ nghĩa bỉ quan không là một. Chủ nghĩa hoài nishi cần tính bỉ 
quan xuất hiện khi sự lạc quan quá tức xả ra. Những nó cũng sẽ 
đòi hỏi tỉnh thần lạc quan phải hiện hữu khi ta bỉ quan quả mức. 
Chủ nghĩa tương phản - tức làm theo điều ngược lại với những 
điều người khác làm, hoặc “đi ngược chiều giớ” - là một điều 
cần thiết để đầu tư thành công. Nhưng khi cuộc khủng hoảng 
tín dụng đạt tới đỉnh điểm vào tuần trước, mọi người đã gục 
ngã trước cơn gió thay vì chống cự nó. Tôi chỉ thấy rất ít người 
lạc quan, phần lớn họ bi quan ở những mức độ nào đó. Một số 
người trở nên thực sự chán nản - ngay cả một vài nhà đầu tư 
tuyệt vời mà tôi biết cũng không ngoại lệ. Những câu chuyện 
ngày càng tiêu cực về cuộc khủng hoảng sắp tới đã được trao 
đổi qua email. Không ai áp dựng chủ nghĩa hoài nghỉ hoặc nói rằng 
“câu chuyện kinh đị đó khó lòng trở thành hiện thực”. Sự bi quan tự 
bản thân nó phát sinh. Mối quan tâm duy nhất của mọi người 
là mặc một lớp áo giáp cho danh mục đầu tư của họ để vượt 
qua sự sụp đổ sắp xảy ra, hoặc là tăng thêm lượng tiền mặt đủ 
để chuộc lại tài sản. Nhưng trong tuần trước, có một điều mà 
họ không làm, đó là quyết liệt trả giá mua chứng khoán. Vì 
vậy, giá giảm và giảm nhiều điểm một lúc. 


H0OWARD MARKS 


Hy vọng rằng ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu được sự thận trọng 
với rủi ro một cách vô lý và quá mức sẽ diễn ra như thế nào, và 
bạn nên hành động ra sao khi gặp tình huống như vậy. 

Tái bút: Một vài nhà đầu tư của quỹ (bao gồm cả quỹ hưu trí 
mà tôi đã đến thăm ngày hôm đó) đã không tăng thêm vốn sở 
hữu. Cảm thấy mình nên làm mọi thứ có thể để duy trì quỹ hoạt 
động, tôi đã thêm vốn thay cho họ. Cơ hội đầu tư vào các danh 
mục được kích cầu của các khoản vay có nguy cơ nợ xấu cao, 
tại đúng thời điểm người ta thận trọng quá mức với rủi ro đã 
giúp tôi thực hiện một trong những khoản đầu tư tốt nhất của 
mình... bởi khi các nhà đầu tư khác không sẵn lòng tham gia thị 
trường, giá của các khoản vay đã trở nên rất rẻ. 


Z% 


Toàn bộ chương này đề cập đến chu kỳ thái độ đối với rủi 
ro, và cũng là chương đài nhất trong cuốn sách. Đó là vì tôi tin 
rằng nó đã trình bày một trong những chu kỳ quan trọng nhất. 
Hiểu được các nhà đầu tư đang nghĩ gì và giải quyết rủi ro như 
thế nào có lẽ là điều quan trọng nhất cần quan tâm. Nói tóm 
lại, chấp nhận rủi ro một cách thái quá góp phần gây nên nguy 
hiểm, và dao động hướng tới thận trọng quá mức với rủi ro sẽ 
làm thị trường rơi vào cảnh chán nản, làm xuất hiện một vài cơ 
hội đầu tư tuyệt vời. 

Những nhà đầu tư lý trí là những người mẫn cán, hoài nghỉ 
và thận trọng với rủi ro một cách thù hợp xuyên suốt thời gian 
đầu tư, nhưng họ cũng tìm kiếm các cơ hội để thu về lợi nhuận 
tiềm năng thay vì chỉ lo bù đắp cho những rủi ro. Điều đó chính 
là lý tưởng. Nhưng vào những thời điểm vui vẻ, chúng ta nghe 


185 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


thấy phần lớn mọi người nói: “Rủi ro? Rủi ro gì chứ? Tôi không 
thấy mấy điều có khả năng lầm lạc: Hãy nhìn mọi điều đang 
diễn ra thật tốt đẹp kìa! Và đù sao đi nữa, rủi ro cũng là bạn của 
tôi - tôi càng đón nhận nhiều rủi ro, số tiền tôi có thể kiếm được 
càng lớn”. Sau đó, vào những thời điểm bi quan, họ lại quay 
sang một điều đơn giản hơn: “Tôi không quan tâm liệu mình 
có kiếm thêm được một đồng nào nữa trên thị trường. Tôi chỉ 
không muốn mất thêm nữa. Để tôi thoát ra khỏi đây!” 

Một điều thiết yếu cần chú ý: Bởi vì những nhà đầu tư lý 
trí, không cảm xúc chỉ chiếm thiểu số, nhìn chung các nhà đầu 
tư hiếm khi đạt được trạng thái cân bằng liên quan đến những 
thái độ đối với rủi ro, cũng như bất cứ khía cạnh nào khác của 
tâm lý hoặc cảm xúc khiến chu kỳ và quả lắc đao động. Họ có xu 
hướng không duy trì trạng thái cân bằng lành mạnh giữa thận 
trọng với rủi ro - trạng thái yêu cầu họ phải cảnh giác, với dễ 
đàng chấp nhận rủi ro - trạng thái thúc giục họ đầu tư. Thường 
thì một trong hai trạng thái sẽ chiếm ưu thế lớn hơn. Điều tương 
tự cũng rất đúng với lòng tham lam và nỗi sợ hãi, hoài nghỉ và 
cả tin, thái độ lúc chỉ hướng về sự tích cực và lúc chỉ hướng về 
sự tiêu cực... Chu kỳ trong tâm lý đã chứng minh một cách đầy 
đủ rằng các nhà đầu tư chỉ đành thời gian rất ngắn ở điểm cân 
bằng giữa hai thái cực. 

Sự biến động, hoặc thay đổi trong thái độ đối với rủi ro là kết 
quả của một vài chu kỳ, và là nguyên nhân gây ra hoặc làm tăng, 
thêm mức độ của các chu kỳ khác. Và nó sẽ luôn luôn tiếp diễn 
như vậy, bởi dường như tâm lý bản năng của hầu hết mọi người 
là trở nên lạc quan và đễ dàng chấp nhận rủi ro hơn khi mọi thứ 
diễn ra tốt đẹp; và sau đó họ lại lo lắng, thận trọng với rủi ro khi 


186 


HOWARD MARKS 


tình hình đi xuống. Điều đó có nghữa là mọi người sẵn sàng mua 
vào nhất khi họ đáng ra nên thận trọng nhất, và họ miễn cưỡng 
mưa nhất đúng vào lúc họ nên xông xáo nhất. Những nhà đầu 
tư tài ba đã nhận ra điều này và luôn cố gắng hành động ngược 
chiều xu hướng. 


187 


CHU KỲ TÍN DỤNG 


10001 


li 


| lÌ mm 
Ma, ụ, 


"ụ 


3: 40000 


60660 


\ ụ , \ Mụ 


50000 


v27) 86047721 b, - 
ca ANH BC Z nh ..*. s.“..eẽ 

TH CN Eadke= sen 
121i HE h ĐỂnnllnhaAEflllitdsse „,, 
dN827|6606 2A0. - 58 " 


19000 


SSEESI 
lông _127BB 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Các khoản đầu tư vượt trội không đến từ việc mua những tài 
sản chất lượng cao, mà đến từ việc mua vào khi thương vụ 
ngon ăn, giá thấp, lợi nhuận tiềm năng cao và rủi ro được giới 
hạn. Những điều kiện này thường xuất hiện khi thị trường tín 
dụng đang ở trạng thái ít hưng phấn và nghiêm ngặt hơn của 
chu kỳ. Dường như giai đoạn “đóng sầm cửa” của chu kỳ tín 
dụng sẽ góp phần tạo ra nhiều “món hời“ hơn bất cứ nhân tố 
nào khác. 
ây giờ chúng ta đã nắm rõ nền tảng. Chúng ta đã đề 
cập đến chu kỳ kinh tế và chu kỳ lợi nhuận - những 
kiến thức cung cấp cơ sở cho các hoạt động đầu tư, 
cũng như đã biết về những dao động trong tâm lý và thái độ 
- điều xảy ra khi ta phản ứng trước các thay đổi cơ bản (và 
thường có xu hướng cường điệu chúng). Bây giờ chúng ta sẽ đề 
cập đến một vài loại hình cụ thể của các chu kỳ tài chính. Bạn 
sẽ nhận ra rằng những biến động trong tất cả những điều trên 
sẽ tác động mạnh đến các loại chu kỳ được nhắc đến trong các 
chương tiếp theo. 


Như ta đã thảo luận, một vài hoạt động - như mua nhà - sẽ 
phản ứng mạnh mẽ trước những chuyển động của chu kỳ kinh 
tế, và một số hoạt động khác - như mua thực phẩm - thì không. 
Một vài chu kỳ có ảnh hưởng lớn đến các khía cạnh khác của 
riền kinh tế cũng như tác động tới các chu kỳ khác, nhưng không 
phải chu kỳ nào cũng vậy. Chủ đề được nhắc đến trong chương 
này, chu kỳ tín dụng, thuộc vào nhóm đầu tiên của cả hai khẳng 
định vừa nêu: Nó vừa phản ứng mạnh mẽ trước những, phát 
triển kinh tế, vừa có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, nó cũng, 
cực kỳ không ổn định. Do vậy, những chuyển động của nó rất 
mạnh mẽ và khi lên tới cực điểm, các chuyển động này ảnh 


190 


H0OWARD MARKS 


hưởng to lớn đến các hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực khác. 
Tất cả càng được khuếch đại bởi các dao động trong tâm lý được 
mô tả ở chương VII và VỊ. 


Chú ý, chủ đề được đề cập ở đây đôi khi được gọi là chu kỳ 
thị trường vốn hơn là chu kỳ tín dụng. Tôi không nghĩ sự khác 
biệt này quan trọng. Nói một cách chặt chẽ, “vốn” được hiểu là 
tất cả các khoản tiền được sử dụng để thực hiện một hoạt động 
kinh doanh, trong khi “tín dụng” lại được hiểu là một phần vốn 
của công ty được tạo thành từ các khoản nợ chứ không phải từ 
vốn chủ sở hữu. Trong thực tế, hai cách gọi này được sử dụng 
đan xen nhau, mặc dù tôi thấy ít người sử dụng cách gọi chu kỳ 
thị trường vốn. Tôi sẽ sử dụng “chu kỳ tín dụng” khi chỉ đề cập 
đến thị trường nợ và tôi có thể nhắc đến “chu kỳ thị trường vốn” 
khi nói về việc cấp vốn nói chung. Nhưng dù thế nào thì điều 
quan trọng nhất là những cân nhắc được đưa ra có thể áp dụng 
cân bằng cho cả hai cách gọi. 

Dưới đây là một trích đoạn từ bài “Mở và đóng” của tôi 
(đăng tháng 12 năm 2010), viết về vài điều mà tôi đã đề cập 
ở trên: 

Hãy cân nhắc điều này: Sự lên xuống của nền kinh tế thường 
được gây ra bởi dao động trong lợi nhuận của các công ty, cũng, 
như dao động trong lợi nhuận khi thị trường chứng khoán 
tăng lên và giảm xuống. Tuy nhiên, trong thời kỳ suy thoái và 
giai đoạn phục hồi, mức tăng trưởng kinh tế thường chỉ đi lệch 
khỏi đường xu hướng vài phần trăm. Vậy tại sao lợi nhuận 
của các công ty lại tắng và giảm ở mức độ lớn hơn nhiều? Câu 
trả lời nằm ở những điều như đòn bẩy tài chính và đòn bẩy 
hoạt động, chúng khuếch đại những tác động lên việc tăng lợi 
nhuận và giảm doanh thu. 


191 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Và nếu lợi nhuận thay đổi theo cách này - nhiều hơn so với sự 
thay đổi của GDP, nhưng vẫn ở mức độ tương đối vừa phải - 
thì tại sao thị trường chứng khoán lại bay cao rồi có thể sụp đổ 
đầy “kịch tính”? Tôi cho rằng đó là do dao động trong tâm lý 
và cụ thể là do ảnh hưởng sâu rộng của tâm lý đối với sự sẵn 
có của ngưồn vốn. 
Tóm lại, dù kinh tế chỉ biến động một chút và lợi nhuận biến 
động không đáng kể, thì cánh cửa tín dụng lại mở cực rộng rồi 
đóng sập cực mạnh... đó là lý do tôi đặt tên bài viết là “Mỏ và 
đóng”. Tôi tin rằng chu kỳ tín dụng là một trong những chu kỳ 
biến động nhiều nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất. Do đó nó 
cần được chú ý đặc biệt. 

Dưới đây là cách tôi đưa ra quan điểm trên, ngắn gọn hơn, 
trong bài “Bạn không thể dự đoán. Bạn có thể chuẩn bị” (tháng 
11 năm 2001): 

Tham gia đầu tư càng lâu, tôi càng ấn tượng về sức mạnh của 

chu kỳ tín dụng. Chỉ một đao động nhỏ trong nền kinh tế cũng 

đã tạo ra một dao động to lớn đối với sự sẵn có của tín dụng, 
cùng với những ảnh hưởng lớn lên giá tài sản và tác động 
ngược lại đến chính nền kinh tế. 

Những thay đổi trong ngưồn cung ứng vốn hoặc ngưồn 
cung tín dụng là một trong những điều gây ảnh hưởng cơ bản 
nhất đến nền kinh tế, các công ty và thị trường. Mặc dù chu kỳ 
tín dụng ít được biết đến so với phần lớn các chu kỳ khác được 
thảo luận trong cuốn sách này, tôi vẫn đánh giá nó có tầm quan 
trọng rất lớn và sức ảnh hưởng sâu sắc. 


Như trong đoạn trích dẫn ở trên, chu kỳ tín dụng có thể được 
hiểu một cách dễ dàng thông qua hình ảnh ẩn dụ là chiếc cửa sổ. 
Nói ngắn gọn, đôi khi nó được mở và đôi khi nó bị đóng lại. Thực 


192 


H0OWARD MARKS 


tế, những người trong thế giới tài chính thường xuyên dùng cách 
gọi “của sổ tín dụng” là “một nơi bạn có thể đến để vay tiền”. Khi 
cánh cửa mở ra, việc cấp vốn trở nên đễ dàng, nguồn cung ứng 
đồi dào và đễ sở hữu; nhưng khi nó đóng lại, hoạt động cấp vốn 
trở nên khan hiếm và ta rất khó nhận được chúng. Cuối cùng, 
một điều cần thiết luôn phải ghi nhớ là cánh cửa có thể chuyển 
từ trạng thái mở rộng sang trạng thái đóng sập ngay lập tức. Có 
rất nhiều điều cần biết để hiểu đầy đủ về chu kỳ này - bao gồm 
cả nguyên nhân gây ra những chuyển động có tính chu kỳ và tác 
động của chúng - nhưng điều trên là điểm mấu chốt nhất. 


% 


Tại sao tôi lại cho rằng nó có tâm quan trọng như vậy? Thứ 
nhất, nguồn vốn hoặc tín dụng là những thành phần thiết yếu 
trong quá trình sản xuất. Do vậy, năng lực của công ty (và nền 
kinh tế) để phát triển luôn phụ thuộc vào sự sẵn có của nguồn 
cung ứng vốn tăng thêm. Nếu thị trường vốn đóng lại, thì tài 
chính rất khó tăng trưởng. 

Thứ hai, nguồn vốn phải sẵn có để các khoản nợ đến hạn 
được tái cấp tiền. Các công ty (cũng như phần lớn các đơn vị kinh 
tế như chính phủ và người tiêu dùng) nhìn chung không thanh 
toán toàn bộ khoản vay. Phần lớn thời gian, họ chỉ đơn thuần 
gia hạn thanh toán. Nhưng nếu một công ty không có khả năng 
phát hành nợ mới ở thời điểm mà khoản vay cũ đến hạn, nó có 
nguy cơ vỡ nợ và có thể buộc phải phá sản. Vì vậy, việc chúng 
ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ tín dụng - liệu tín dụng có sẵn 
có hay đang rất khó để sở hữu - là yếu tố to lớn quyết định xem 
liệu khoản nợ có thể được tái tài trợ tại một thời điểm nhất định. 


193 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Rất nhiều tài sản doanh nghiệp có tính chất dài hạn (như 
các tòa nhà, máy móc, xe cộ và uy tín kinh doanh). Tuy nhiên 
các công ty thường huy động vốn để mua những tài sản này 
thông qua việc phát hành các khoản nợ ngắn hạn. Họ làm như 
vậy bởi vì chi phí vay vốn nhìn chung sẽ thấp nhất đối với 
những khoản vay có thời gian đáo hạn ngắn. Sự thu xếp vốn 
này - “vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn“ - sẽ hoạt động tốt trong 
phần lớn thời gian, khi thị trường tín dụng mở cửa và hoạt 
động trọn vẹn - nghĩa là các khoản nợ đễ dàng được gia hạn 
khi đến hạn thanh toán. Nhưng sự bất cân xứng giữa các tài 
sản dài hạn không thể thanh lý dễ dàng và các khoản nợ ngắn 
hạn có thể nhanh chóng gây ra khủng hoảng nếu chu kỳ tín 
đụng trở nên tiêu cực, khiến các khoản nợ đến hạn không được 
tái tài trợ. Sự bất cân xứng này kết hợp với thị trường tài chính 
khan hiếm ngưồn vốn thường là nguyên nhân gây ra những 
cuộc khủng hoảng tài chính tệ hại nhất. 

Khi Khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2007 
và thị trường tín dụng đóng băng, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã có 
quyết định chưa từng có là bảo lãnh tất cả thương phiếu. Nếu 
không làm như vậy, các công cụ nợ này - có thời gian đáo hạn 
từ 270 ngày trở xuống - sẽ không có khả năng gia hạn, do vậy có 
thể gây ra những vụ vỡ nợ ở cả những công ty lớn mạnh nhất. 
Thực tế, rủi ro vỡ nợ có thể chỉ tập trung ở các công ty hàng đầu 
bởi họ phát hành thương phiếu có trị giá hàng tỷ đô la. Chính 
xác là họ có thể làm vậy vì sự uy tín của họ đã giúp các công ty 
này dễ dàng tiếp cận thị trường thương phiếu. (Điều quan trọng 
ở một thị trường đang mở cửa, và khả năng gia hạn các giấy tờ 
đến hạn - là hiểu rõ sự khác biệt chủ chốt giữa giá trị tài sản ròng 
dương và khả năng thanh khoản. Thậm chí một công ty đang 


194 


HOWARD MARKS 


hoạt động lành mạnh cũng có thể gặp vấn đề nếu nó không có 
sẵn tiền và không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến 
hạn, hóa đơn và những khoản phát sinh khác cần thanh toán). 


Thứ ba, các tổ chức tài chính đại diện cho những trường hợp 
đặc biệt, vô cùng phụ thuộc vào thị trường tín dụng. Các tổ chức 
tài chính hoạt động trong lĩnh vực giao dịch tiền và họ cần được 
tài trợ vốn để duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Họ cũng 
thường thấy sự bất cân xứng chênh lệch nhất giữa vay ngắn hạn/ 
đầu tư đài hạn và có nguy cơ gặp khủng hoảng lớn nhất. Xem 
xét một ví dụ như sau: Ngân hàng huy động nguồn tiền gửi — 
loại tiền có thể được rút ra bất cứ lúc nào, và sử dụng chúng để 
phát hành các khoản vay thế chấp - khoản tiền sẽ không được 
hoàn trả trong vòng 30 năm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những 
người gửi tiền yêu cầu được hoàn trả lại tiền trong cùng một 
ngày tồi tệ (một “sự rút tiền hàng loạt khỏi ngân hàng”)? Nếu 
không thể tiếp cận được thị trường tín dụng (và không có các 
gói cứu trợ của chính phủ), thì ngân hàng đó có thể sụp đổ. 

Thứ tư và cuối cùng, thị trường tín dụng đưa ra những tín 
hiệu tạo tác động tâm lý to lớn. Một thị trường tín dụng đóng cửa 
có thể khiến nỗi sợ hãi bị lan rộng, thậm chí vượt quá mức những 
tiêu cực thực tế của doanh nghiệp. Những điều kiện khó khăn 
có thể khiến thị trường vốn đóng cửa... và những thị trường vốn 
đóng cửa có thể gây tác động tiêu cực đến các điều kiện kinh 
doanh (cũng như làm quan điểm của những người tham gia thị 
trường về các doanh nghiệp trở nên tiêu cực). “Vòng luẩn quẩn 
đi xuống” này là một phần của hầu hết các cuộc khủng hoảng 
tài chính. 


195 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỞNG CHỨNG KHOÁN 


ŠỰ VẬN HỒNH CỦA cHU KỲ TÍN DỤNG 


Đến lúc này, bạn có lẽ đã hiểu bản chất và tâm quan trọng 
của chu kỳ tín dụng. Vấn đề tiếp theo là giải quyết câu hỏi tại 
sao chu kỳ tín dụng lại xảy ra: Điều gì khiến cho tín dụng trở 
nên sẵn có tại một số thời điểm nhưng lại khan hiếm tại một số 
thời điểm khác? 

Của sổ tín dụng không tự vận động, mở cửa và đóng cửa. 
Thay vào đó, nó tuân theo các sự kiện. Trong bài “Bạn không thể 
dự đoán. Bạn có thể chuẩn bị” (tháng 11 năm 2001), tôi đã trình 
bày quy trình mỏ-rộng-và-thu-hẹp theo bối cảnh tín dụng và 
giải thích nó khá chỉ tiết: 

Quy trình rất đơn giản: 

s Nền kinh tế bước vào thời kỳ thịnh vượng. 

s Các nhà cung cấp vốn phát triển mạnh, tắng nguồn vốn cơ 

sở của họ. 

s Vì không có mấy tin tức xấu, những rủi ro trong cho vay và 

đầu tư đường như giảm đi. 

s Sự thận trọng với rủi ro biến mất. 

s Các tổ chức tài chính mở rộng hoạt động kinh doanh - có 

nghĩa là cung cấp nhiều vốn hơn. 

© Họ tranh giành thị phần trên thị trường bằng cách hạ thấp 

nhu cầu thu lợi (ví đụ như cắt giảm lãi suất), giảm tiêu chuẩn 
tín dụng, tài trợ nhiều vốn hơn đối với giao địch và cắt giảm 
những điều kiện ràng buộc. 

Lên tới cực điểm, người ta cấp vốn cho những người và các 

dự án không đáng được cấp vốn. Theo The Economist: “Những 

khoản vay không có giá trị nhất được thực hiện ở những thời 


196 


HOWARD MARKS 


điểm thuận lợi nhất.” Điều này dẫn đến phá hủy ngưồn vốn — 

có nghĩa là đầu tư vốn vào các dự án có chỉ phí vốn vượt quá 

lợi nhuận trên vốn, và cuối cùng dẫn đến trường hợp không có 
khả năng hoàn vốn. 

Khi đạt đến điểm này, quá trình bị đảo ngược: 

s Sự thua lỗ khiến người cho vay mất tỉnh thần và né tránh. 

s Sự thận trọng với rủi ro tăng và cùng với nó là lãi suất 
tăng, điều kiện tín dụng chặt chế và yêu cầu thêm ràng 
buộc đi kèm. 

*® Nguồn vốn không còn sẵn có nhiều như trước - và tại điểm 
lõm của chu kỳ, chỉ những người đủ tiêu chuẩn nhất mới 
được vay. 

s Các công ty trở nên khát vốn. Những người đi vay không đủ 
khả năng gia hạn nợ, dẫn đến vỡ nợ và phá sản. 

® Quá trình này góp phần khiến nền kinh tế ngày càng bị 
thu hẹp. 

Tất nhiên, khi tới điểm cực, quá trình này sẽ sẵn sàng đảo ngược 

lại một lần nữa. Bởi vì khi sự cạnh tranh nhằm cho vay hoặc 

thực hiện đầu tư xuống thấp, ta sẽ yêu cầu lợi nhuận cao và độ 

tin cậy cao. Những người đi ngược dòng, thực hiện rót vốn ở 

thời điểm này có khả năng thu về lợi nhuận cao, và những ai 

mong muốn thu lợi cao bắt đầu đưa thêm vốn vào. Như vậy, 
sự phục hồi bắt đầu được thúc đẩy. 


Đôi khi mọi người rất muốn đưa tiền vào thị trường và 
khiến cửa sổ tín dụng mở rộng. Nhưng khi hoàn cảnh khiến họ 
thay đổi suy nghĩ, việc tài trợ vốn trở nên khan hiếm. Cũng như 
nhiều vấn đề khác trong cuốn sách này, điều quan trọng là độc 
giả cần hiểu rõ ràng cách chu kỳ vận hành, đặc biệt mỗi yếu tố 


197 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


lại là nguyên nhân gây ra các yếu tố khác ra sao. Do vậy, sự giải 
thích kỹ lưỡng, từng bước một được đưa ra ở đây là cần thiết và 
phải được tiếp thu. 


Nhưng trong “Bạn không thể dự đoán. Bạn có thể chuẩn bị”, 
tôi đã tóm gọn quá trình chỉ trong một vài từ. Chúng thực sự 
đã nói lên điểm mấu chốt trong chu kỳ tín dụng, và chúng làm 
rõ bản chất chuỗi-phản-ứng không-bao-giờ-kết-thúc của chư kỳ: 

Thời kỳ thịnh vượng mở rộng việc cho vay, dẫn đến các khoản 

cho vay thiếu khôn ngoan, gây ra nhiều tổn thất lớn, điều này 

lại khiến những người cho vay dừng cho vay, dẫn tới kết thúc 
giai đoạn thịnh vượng và cứ tiếp tục như vậy. 

Thị trường như một điểm bán đấu giá, nơi những đồ vật được 
đưa ra sẽ thuộc về người trả giá cao nhất cho nó. Thị trường tài 
chính không hề khác biệt. Cơ hội thực hiện đầu tư hoặc cung cấp 
khoản vay sẽ đến với người nào trả giá cao nhất cho những cơ 
hội đó. Việc đấu giá sẽ đẩy giá lên cao hơn, cũng như các thông, 
số định giá sẽ tăng cao hơn nữa (ví đụ như tỷ số giá/thu nhập 
[tỷ số p/e] tăng cao hơn). Trong thị trường tín dụng, mức giá cao 
hoặc các thông số định giá cao được hiểu trực tiếp là các công cụ 
nợ đang được đề cập có lợi suất thấp, và co hội cung cấp vốn sẽ 
thuộc về người cho vay nào đồng ý mức lợi suất thấp nhất. 

Trong bài viết “Chạy đua xuống đáy” đăng tháng 2 năm 
2007, tôi chủ yếu nói về sự háo hức của những nhà cung cấp vốn 
trong việc mở rộng “cuốn sách kinh doanh” của họ tại thời điểm 
thuận lợi, cùng với những tác động của nó: 

Sẽ hữu ích khi xem tiền như một loại hàng hóa. Tiền của mọi 

người cơ bản đều giống nhau. Tuy nhiên các tổ chức đang tìm 

cách tăng số tiền cho vay, đồng thời các quỹ đầu tư cá nhân 


198 


H0WARD MARKS 


và các quỹ phòng hộ đang tìm cách tăng phí. Vì vậy, nếu bạn 
muốn đầu tư nhiều tiền hơn, tức là khiến nhiều người tìm đến 
bạn thay vì để họ làm việc với đối thủ cạnh tranh của bạn để 
được tài trợ vốn - thì bạn cần làm đồng tiền của mình trở nên rẻ 
hơn. Cũng như các loại hàng hóa khác, mức giá thấp là phương 
pháp đáng tin cậy nhất để tăng thị phần. 
Một cách để giảm giá đồng tiền của bạn là giảm lãi suất đối với 
các khoản vay. Một cách tỉnh tế hơn một chút là đồng ý mức giá 
cao hơn đối với những thứ bạn đang mua, ví dụ như bằng việc 
trả một tỷ số p/e cao hơn đối với một cổ phiếu phổ thông hoặc 
tổng phí giao dịch cao hơn khi bạn mua một công ty. Cho dù 
bạn làm theo cách nào, bạn cũng đang khiến lợi nhuận tương 
lai thấp hon. Nhưng vẫn còn những cách khác để hạ giá đồng 
tiền của bạn và chúng là chủ đề chính cho bài viết này. 

Điều kiện của khoản vay rất quan trọng. Do vậy, các điều 
kiện dễ dàng hơn dành cho người đi vay có thể khiến người cho 
vay rủi ro hơn. Ví dụ, người cho vay muốn có những điều khoản 
bảo vệ nhằm giới hạn phạm vi mà người đi vay có thể thực hiện 
một số hành động nhất định làm tăng rủi ro hiện tại. Họ có thể 
giới hạn tổng số nợ mà người đi vay đảm đương được, hạn chế 
lượng tiền mặt có thể trả bằng cổ tức hoặc yêu cầu người vay 
đảm bảo giá trị tài sản ròng tối thiểu. Nhưng, đặc biệt khi thị 
trường tín dụng nóng lên, “người mua nợ tốt nhất” - tức những 
người hào hứng cho vay nhất - có thể sẵn sàng chấp nhận kể cả 
khi các điều kiện ràng buộc ít và dẫn tới rủi ro lớn hơn. 

Vì vậy, trong một cuộc đấu giá, cơ hội cho vay hoặc mua 
chứng khoán nợ sẽ thuộc về nhà cung cấp vốn sẵn sàng chấp 
nhận cả lợi suất thấp nhất lẫn các điều kiện rủi ro nhất. Khi người 
ta thận trọng với rủi ro và tương quan cung cầu giữa người cho 
vay và người đi vay hợp lý, thì sự trả giá thường khôn ngoan 


199 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


hơn. Nhưng khi dễ dàng chấp nhận rủi ro, những người cho 
vay sẽ cạnh tranh khốc liệt để giành cơ hội, khiến việc trả giá có 
khả năng trở nên quá quyết liệt. Các cơ hội cho vay có thể lên tới 
mức giá quá cao: lợi suất quá thấp và/hoặc rủi ro quá mức. Do 
vậy, một cuộc đấu giá quá nóng trên thị trường tín dụng - cũng 
như tại những nơi khác — nhiều khả năng sẽ sinh ra một “người 
chiến thắng” mà thực chất lại là một kẻ thua cuộc. Đây chính là 
quá trình mà tôi gọi là chạy đua xuống đáy. 


Mặt khác, có một vài thời điểm chỉ có ít người mua tham gia 
đấu giá và những người này chỉ quan tâm đến việc mua ở mức 
giá thấp như cho. Việc trả giá trở nên hời hợt, và kết quả là ta có 
mức giá thấp, lợi suất hấp dẫn và các điều kiện của khoản vay 
thì có tính năng bảo vệ tuyệt vời. Không giống như bầu không 
khí quá nóng gây ra cuộc đua xuống đáy, thị trường đóng băng 
nơi không ai mặn mà cho vay mới có thể sinh ra người chiến 
thắng thật sự. 

Mức độ mở của cửa sổ tín đụng phụ thuộc gần như hoàn 
toàn vào việc các nhà cung ứng vốn đang háo hức hay trầm 
lặng, và nó tác động mạnh đến nền kinh tế, các công ty, các nhà 
đầu tư, lợi nhuận trong tương lai và những rủi ro trong cơ hội 
đầu tư. 

Trong ngắn hạn, các điều kiện trong thị trường vốn hào phóng 

đã tạo ra nguồn tiền sẵn có hơn cho nhiều công ty vì nhiều lý 

do khác nhau, với mức lãi suất thấp hơn và ít các điều kiện 
ràng buộc. Điều này dẫn đến các hoạt động sôi nổi trong thu 
mua, sáp nhập và mở rộng công ty (chưa kể đến việc tái cấp 
vốn nhanh chóng cho các công ty được mua lại và đem về lợi 
nhuận ngắn hạn lớn). Trong ngắn hạn, hoàn cảnh này góp 
phần làm tăng mức độ của các hoạt động tài chính nói chung. 


200 


HOWARD MARKS 


Một tác động khác là kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính ở 
các công ty yếu kém. Khi những người cho vay trở nên khó tính 
và các điều khoản bị thắt chặt thì các vấn đề trong vận hành có 
thể nhanh chóng dẫn đến cả “vỡ nợ về mặt kỹ thuật” (vi phạm 
các điều khoản) và “vỡ nợ về mặt tiền bạc” (không thanh toán 
các khoản tiền gốc hoặc lãi). Nhưng các điều kiện nới lỏng hơn 
có thể chặn trước nguy cơ vỡ nợ, nếu người đi vay có thể lựa 
chọn chuyển đổi trái phiếu thanh toán bằng tiền mặt sang trái 
phiếu thanh toán bằng các loại hình khác, hoặc nếu họ có thể 
tăng các khoản tiền mới và trì hoãn ngày thanh toán. 
Cuối cùng, rất nhiều khoản vay vỡ nợ được trì hoãn vẫn chắc 
chắn sẽ xảy ra, khi các công ty bị “ngã” từ độ cao lớn hơn do 
các công cụ kích cầu. Và chắc chắn, sự sẵn lòng rót tiền cho các 
công ty không-đủ-xứng-đáng của thị trường vốn sau cùng sẽ 
dẫn đến nhiều công ty bị tịch biên tài sản hơn. Do vậy, khi mọi 
thứ đều cân bằng, thì nếu sự bùng nổ càng lớn và thị trường 
vốn càng hoạt động quá mức theo hướng đi lên, nguy cơ phá 
sản sẽ ngày càng cao. Không bao giờ có thể dự đoán được thời 
điểm và phạm vi ảnh hưởng, nhưng tôi biết sự xuất hiện của 
chu kỳ là điều không thể tránh khỏi. 

(“Chạy đua xuống đáy”, bài đăng tháng 2 năm 2007) 


Tốc ĐỘNG Của cHU KỲ TÍN DỤNG 

Một trong những nội dung chính của cuốn sách này là phạm 
vi các sự kiện trong một chu kỳ gây tác động đến các lĩnh vực 
khác và đến các loại hình chu kỳ khác. Trong đó, chu kỳ tín 
dụng thể hiện rõ ràng nhất. 

Trong bài “Thiên tài thôi là chưa đủ” viết về chủ đề quản lý 

nguồn vốn dài hạn (tháng 10 năm 1998), tôi đã viết: “Lần tới, 

khi khủng hoảng xảy ra, hãy nhìn ngắm xung quanh và bạn có 


201 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


202 


thể sẽ tìm được một người cho vay.” Những nhà cung cấp vốn 
quá đễ đàng thường xuyên là căn nguyên gây ra bong bóng tài 
chính. Có rất nhiều các ví dụ gần đây đã chỉ ra thị trường vốn 
quá lỏng lẻo sẽ góp phần dẫn đến những cuộc bùng nổ và theo 
sau là những cuộc sụp đổ chấn động thị trường: bất động sản 
vào năm 1989-1992; những thị trường mới nổi năm 1994-1998; 
quỹ đài hạn năm 1998; ngành triển lãm phim năm 1999-2000; 
quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty viễn thông năm 2000-2001. 
Trong mỗi trường hợp, những người cho vay và các nhà đầu tư 
cung cấp vốn quá rẻ, kết quả là mở rộng quá mức và thua lỗ rất 
lớn. Trong thế giới tài chính, nếu bạn đưa ra giá vốn rẻ, họ sẽ 
vay, mua và xây cất - thường là không tuân theo luật lệ và gây 
ra những hậu quả rất tiêu cực. 

Chu kỳ vốn là nguyên nhân to lớn gây ra bong bóng trong 
ngành công nghệ. Tiền từ các quỹ đầu tư mạo hiểm khiến quá 
nhiều công ty được thành lập, trong khi chúng ít khi có cơ sở 
lý luận kinh doanh vững vàng và triển vọng về lợi nhuận. 
Nhu cầu IPO điên cuồng khiến các cổ phiếu nóng tăng giá cực 
nhanh, giúp các quỹ đầu tư mạo hiểm báo cáo mức lợi nhuận 
lên tới ba con số và thu hút nhiều vốn hơn một cách nhanh 
chóng. Sự hào phóng của thị trường vốn cho phép các công ty 
viễn thông ký kết các dự án vốn khổng lồ - những dự án này 
mới chỉ được tài trợ một phần, được đảm bảo rằng nó sẽ được 
cấp nhiều vốn hơn ở các giai đoạn sau, với tỷ số p/e cao hơn và 
lãi suất thấp hơn khi dự án tiếp tục phát triển. Tình trạng này 
khiến số lượng cáp quang được sản xuất ra cao vượt nhu cầu 
cần thiết tại thời điểm đó, rất nhiều trong số chúng hiện vẫn 
để không. Phần lớn các khoản đầu tư rót vào dự án trên có thể 
không bao giờ được thu hồi lại. Một lần nữa, cung ứng tiền quá 
dễ dàng sẽ dẫn đến phá hủy vốn. 

Khi đầu tư, thói quen của tôi là không lo lắng quá nhiều về 
nền kinh tế trong tương lai - điều mà tôi chắc chắn rằng mình 


HOWARD MARKS 


không thể biết gì mấy. Thay vì thế, tôi tập trung vào bức tranh 
cung/cầu liên quan đến vốn. Có được vị thế để thực hiện đầu 
tư trong một khu vực ít người tham gia sẽ mang lại những lợi 
thế lớn. Tham gia vào một lĩnh vực mà mọi người đều ném tiền 
vào là công thức gây ra thảm họa. 


(Trích “Bạn không thể dự đoán. Bạn có thể chuẩn bị.”) 


Để nhấn mạnh thêm về vấn đề này, dưới đây là một đoạn từ 
“Điểm cân bằng giữa hai thái cực” (tháng 8 năm 2004) tóm tắt 
ngắn gọn quy trình mang tính chu kỳ: 

Đôi khi, những nhà cung cấp vốn chỉ đơn giản là những người 

mở hoặc thắt những điểm mấu chốt. Có những thời điểm bất 

cứ ai cũng có thể sở hữu lượng vốn bất kỳ dù lý do là gì, và có 
những thời điểm thậm chí cả những người đi vay đầy đủ tiêu 
chuẩn nhất cũng không thể tiếp cận được một lượng, vốn hợp 

lý cho những dự án đáng đầu tư. Hành vi của thị trường vốn là 

một chỉ dẫn tuyệt vời để ta biết mình đang đứng ở đâu xét về 

khía cạnh tâm lý, và nó cũng là một nhân tố xuất sắc góp phần 
cung cấp các khoản đầu tư giá hời. 


Bài viết trên tiếp tục thảo luận cách chu kỳ tín đụng góp 
phần tạo ra những cực điểm: 


Tìm kiếm nguyên nhân của một cực điểm trong thị trường 
thường đòi hỏi ta phải tua ngược cuốn băng hình của chu 
kỳ tín dụng về một vài tháng hoặc một vài năm trước. Hầu 
hết các thị trường tăng giá một cách mạnh mẽ là do sự tăng 
lên đột ngột của việc sẵn lòng cấp vốn - thứ thường xảy ra 
một cách thiếu thận trọng. Tương tự như vậy, hầu hết sự 
sụp đổ là hệ quả khi các nhà cung cấp vốn từ chối rót tiền 
cho các công ty, ngành công nghiệp hoặc toàn bộ những 
người đi vay. 


203 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Mục đích của tôi sau đây là mô tả những ảnh hưởng của chu 
kỳ tín dụng. Và để làm được như vậy, tôi sẽ tiếp tục trở lại với 
Khủng hoảng tài chính toàn cầu, bởi nó cung cấp những bài học 
đắt giá nhất. 

Vào cuối những năm 1960, những năm đầu tiên khi tôi mới 
trở thành nhà phân tích vốn, tôi đã rất chú ý tới chu kỳ kinh tế 
và cách mà lợi nhuận của các công ty tăng giảm khi phản ứng 
với nền kinh tế. Dù còn nhiều điều phải học hỏi, tôi đã biết 
được một ít kiến thức về những thay đổi trong tâm lý, thái độ 
đối với rủi ro (và vai trò quan trọng của chúng). Nhưng gần 
như tôi không đánh giá cao tầm quan trọng của sự vận hành 
chu kỳ tín dụng. Nói tóm gọn, rất khó để có thể hiểu toàn bộ 
những hiện tượng trong thế giới đầu tư trừ khi bạn đã trải 
nghiệm nó. Bây giờ, tôi kết luận rằng chu kỳ tín dụng là một 
thương vụ thực sự lớn. Thực tế, khi được hỏi về nguyên nhân 
của Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008, tôi đã đặt 
nó lên đầu danh sách. 


Gọi những trải nghiệm đau đớn năm 2007-2008 là cuộc 
“Khủng hoảng tài chính toàn cầu” bởi nó phản ánh một thực tế 
rằng đây là một hiện tượng /ài chính - với hầu hết căn nguyên 
xuất phát từ các sự kiện trong thị trường tài chính, chứ không 
bắt nguồn chủ yếu từ những nguyên nhân kinh tế hoặc các 
ngưồn gốc khác. Dưới đây là những nhân tố thuộc về thái độ và 
hành vi trong thế giới tài chính đã dẫn đến cuộc khủng hoảng 
lan rộng đó: 

s Nguyên nhân xuất hiện khủng hoảng là thái độ dễ đãi quá 

mức đối với các rủi ro tài chính, đã được mô tả trong trang 
167-166. 


204 


H0WARD MARKS 


se Những thái độ vô lo như vậy càng trở nên nghiêm trọng, 
bởi xuất hiện nhu cầu lớn đối với các khoản đầu tư có lợi 
suất cao - kết quả từ việc ngân hàng trung ương cắt giảm 
lãi suất chung. 

s Hai yếu tố trên, cùng với các nhân tố khác, đã dẫn đến tình 
cảnh một số nhà đầu tư sẵn lòng quá mức trong việc chấp 
nhận các sản phẩm tài chính cải tiến, và họ “nuốt trọn” 
những suy luận thuận lợi từ các sự kiện trong quá khứ 
cũng như những giả định lạc quan khác về các sản phẩm. 


s Sự vượt trội của chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp 
trong số các sản phẩm cải tiến đã làm tăng nhanh nhu 
cầu đối với các thế chấp tạo ra những loại hình chứng 
khoán mới. 

s Nhu cầu này khiến việc bán ra các khoản thế chấp trở 
nên dễ dàng, làm những người cho vay thế chấp thiếu 
thận trọng trong việc lựa chọn những người mua nhà 
tiềm năng mà họ sẽ cho vay. Bởi những người tạo ra tài 
sản thế chấp sẽ không giữ lại tài sản mà họ đã tạo ra, nên 
họ không phải lo lắng gì về chất lượng của những tài sản 
này. Một ví dụ tiêu biểu là các khoản cho vay thế chấp 
“dưới chuẩn“ được tạo ra cho những người đi vay không 
thỏa mãn các tiêu chuẩn cho vay truyền thống liên quan 
đến việc làm hoặc thu nhập, hoặc cho những người lựa 
chọn trả lãi suất cao hơn thay vì phải làm tài liệu chứng 
minh tình cảnh của mình. Thực tế rằng những người 
không đủ khả năng như vậy vẫn có thể vay những khoản 
tiền lớn là một biểu hiện của các điều kiện thị trường tín 
dụng phi lý. 


205 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


206 


s Các nhà cung cấp các khoản vay thế chấp nới lỏng tiêu 
chuẩn tín dụng, cùng với các khoản cấp vốn dưới chuẩn 
hào phóng dành cho người mua nhà đã khiến việc sở hữu 
một ngôi nhà trở nên đễ dàng hơn bao giờ hết đối với 
người Mỹ, bao gồm rất nhiều người đáng ra đã không đủ 
khả năng mua nhà nếu áp dụng các tiêu chuẩn vay truyền 
thống đầy chặt chẽ. 

s Bị hấp dẫn bởi lợi nhuận tiềm năng đến từ việc xếp hạng 
một số lượng lớn các chứng khoán được đảm bảo bằng 
thế chấp dưới chuẩn (cùng với sự cả tin hoặc có lẽ bởi lòng 
tham), các tổ chức xếp hạng tín dụng đã cạnh tranh lẫn 
nhau để đưa ra những đề nghị xếp hạng quá đà. Chính 
chúng đang tự chạy đua xuống đáy. 

e Khả năng sở hữu nhà tăng lên đột biến, được thúc đẩy bởi 
thực tế rằng mức lãi suất của các khoản vay ngắn hạn chỉ 
ở mức thấp - do những người cho vay chỉ yêu cầu số tiền 
thanh toán gốc hằng tháng tương đối thấp để tối ưu hóa 
việc phát hành các khoản vay. 

e Điều này đã khiến các khoản vay thế chấp theo lãi suất 
thả nổi xuất hiện rộng rãi, kéo theo các khoản thanh toán 
thấp ở những tháng đầu (do dựa trên mức lãi suất ban đầu 
thấp). Rõ ràng, những mức lãi suất không cố định tiềm ẩn 
những rủi ro đối với người đi vay, những người chỉ vừa 
đủ khả năng thanh toán khoản nợ trước khi lãi suất tăng. 
Nhưng những người đi vay được đảm bảo rằng nhờ có 
những điều kiện hào phóng của thị trường vốn, họ luôn 
có thể được tái tài trợ vào một khoản vay thế chấp khác, 
vẫn với một mức lãi suất ban đầu dưới chuẩn thị trường. 


H0WARD MARKS 


e Các ngân hàng đầu tư háo hức biến nguyên liệu thô đồi 
đào của các khoản vay thế chấp dưới chuẩn thành các 
chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp phát hành 
thành các phần nhỏ, với mức xếp hạng tín dụng trung 
bình cao nhất, để tối ưu hóa tính thanh khoản của chúng. 
Sự nhiệt tình đối với vấn đề này xảy ra đúng vào thời 
điểm “biện pháp kỹ thuật tài chính” được ưu ái, qua đó 
làm tăng xếp hạng của những phần chứng khoán trên — 
thứ hóa ra hoàn toàn không thể hiện được tính hiệu quả 
khi phải chịu áp lực. 


Những ngân hàng đầu tư đã phát hành và bán những 
chứng khoán trên thường sẵn lòng duy trì vốn căn bản để 
có thể đễ dàng phát hành số lượng chứng khoán lớn, hoặc 
đơn giản là họ muốn nắm giữ những tài sản có lợi suất 
cao (thậm chí họ còn không biết sản phẩm của họ độc hại 
thế nào). Và những ngân hàng khác thì tận đụng mức đòn 
bẩy cao để tạo ra những tài sản có mức lợi suất chênh lệch 
rất hấp dẫn, thông qua sử dụng khoản vay chỉ phí thấp để 
đầu tư vào các quỹ rủi ro có lợi suất cao, cũng như mua 
các phần nợ thứ cấp thuộc các chứng khoản được đảm bảo 
bằng thế chấp. 


Như bạn có thể thấy ở trên, gần như tất cả các điều kiện tạo 


niên Khủng hoảng tài chính toàn cầu đều là những yếu tố bên 
trong của hệ thống tài chính và chu kỳ tín dụng. Sự phát triển 
trong nền tảng của cuộc khủng hoảng không xuất phát từ một 


cuộc bùng nổ kinh tế nói chung hoặc từ sự tăng trưởng đột biến 


diện rộng về lợi nhuận của các doanh nghiệp. Mấu chốt của sự 


kiện này cũng không nằm ở môi trường kinh doanh nói chung, 


207 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG GHỨNG KHOÁN 


hay đến từ một thế giới rộng lớn hơn thế. Thay vì vậy, Khủng 
hoảng tài chính toàn cầu chủ yếu là một hiện tượng tài chính 
hoàn toàn được gây ra bởi thái độ của những người tham gia. 
Những điều chủ yếu tạo ra chu kỳ này là ngưồn cung ứng vốn 
dễ dàng và sẵn có; thiếu kinh nghiệm và sự thận trọng cần thiết 
để làm giảm sự hào hứng quá mức tồn tại suốt quá trình; công 
cụ kỹ thuật tài chính quá sáng tạo; quyết định cho vay không 
gắn liền với tình hình thực tế của người vay; và sự thiếu trách 
nhiệm đi kèm với lòng tham không giấu giếm. 

Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng, chuỗi phản ứng này còn 
xuất phát từ những quan chức trúng cử - những người rất nỗ 
lực mở rộng giấc mơ Mỹ trong việc sở hữu nhà và nghĩ đơn giản 
rằng sẽ thật tuyệt vời nếu mỗi người đều có khả năng mua nhà. 
Trong một bài phát biểu vào tháng 10 năm 2002, Tổng thống 
George W. Bush đã nhắc lại những điều ông được nghe từ một 
trong những người bạn của mình: “Bạn không phải đưa ra một 
ngôi nhà xuống cấp cho những người lần đầu tiên mua nhà. 
Nếu bạn đồn tâm sức, thì những người lần đầu mua nhà, những 
người mua nhà có thu nhập thấp cũng có thể có được một ngôi 
nhà khang trang như những người khác.” Tôi tự hỏi liệu những 
người nghe được bài phát biểu ở thời điểm đó có nhận ra sự bất 
hợp lý như khi ta nghĩ về nó ở thời điểm này. 

Sau khi Khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, Hạ nghị 
sĩ Barney Frank, trước đây là một trong những người ủng hộ 
mạnh mẽ nhất việc mở rộng quyền sở hữu nhà, đã phát biểu 
rằng: “Quyền sở hữu nhà là một điều tốt. Nhưng chúng ta đã 
mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Có nhiều người trong xã 
hội không nên được phép vay tiền để mua nhà. Và chúng ta đã 


208 


H0OWARD MARKS 


đã trao quyền sở hữu nhà cho những người không phù hợp.” 
(Như bạn có thể thấy, những bài phát biểu chính trị cũng có tính 
chủ kỳ ) 

Nói cách khác, những sự kiện tạo nên nền tảng cơ bản cho 
Khủng hoảng tài chính toàn cầu phần lớn liên quan đến tiền. 
Sự theo đuổi tiền bạc tạo ra làn sóng đi lên mạnh mẽ. Chúng ta 
thường bỏ qua thực tế kinh tế xuất phát từ việc sở hữu tiền của. 
Sự cảnh giác và thận trọng với rủi ro - điều thường liên quan 
đến sự sẵn lòng của những người tham gia thị trường trong việc 
cung cấp tiền - thì lại hầu như không xuất hiện. Do vậy, chu kỳ 
vốn tăng tới một thái cực bất hợp lý, hậu quả của điều này cơ 
bản không thể dự đoán được. 

Khi chu kỳ tăng đến cực điểm, nó không thể lúc nào cũng 
đứng mãi ở đó. Đôi khi nó tự điều chỉnh, và đôi khi điều đó 
xảy ra bởi các sự kiện bên ngoài chu kỳ. Trong trường hợp này, 
chu kỳ chủ yếu đã tự điều chỉnh. Giống như đặt nền móng cho 
cuộc khủng hoảng, việc làm sáng tỏ thị trường cũng có bản 
chất là các yếu tố tài chính, mặc dù bước đầu tiên đến từ “thế 
giới thực”. 

e Điều có tính ảnh hưởng cao nhất là vào năm 2006, một 
lượng lớn những người vay thế chấp dưới chuẩn bắt đầu 
vỡ nợ. Một số người vay, những người được chấp thuận 
cho vay mà không phải chứng minh khả năng trả nợ hóa 
ra không hề đủ khả năng chỉ trả. Một vài khoản vay được 
thực hiện thông qua gian lận đã trở thành nợ xấu khi 
những người vay hư cấu biến mất. Một số khoản vay khác 
để mua toàn bộ ngôi nhà đã bị bỏ xó khi thị trường ngừng 
tăng trưởng. 


209 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


210 


s Dù lý do là gì, những cơ sở lịch sử cho phép những chứng 
khoán đảm bảo bằng thế chấp dưới chuẩn đạt được mức 
đòn bẩy và mức xếp hạng cao (và khăng khăng rằng sẽ 
không có làn sóng vỡ nợ ở phạm vi toàn quốc) đã sụp đổ. 
Hóa ra, các quyết định cho vay bị đưa ra một cách thiếu 
khôn ngoan và bất hợp lý khi dựa trên lịch sử đó. Điều 
quan trọng là những người cho vay và các nhà đầu tư đã 
lờ đi khả năng rằng sự tín nhiệm phi lý như thế sẽ làm 
tăng các hành vi cho vay bất cẩn. 


Một lượng lớn các vụ vỡ nợ khi vay thế chấp xảy ra đã làm 
giảm xếp hạng, vi phạm các giao ước và đập tan khả năng, 
thanh toán các chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp. 

sø Giảm xếp hạng, vi phạm giao ước và vỡ nợ khiến giá của 
các chứng khoản được đảm bảo bằng thế chấp sụt giảm, 
và niềm tin biến mất đã làm tính thanh khoản thị trường 
của các công cụ tài chính suy kiệt. 


Cùng với việc những người mua sợ hãi chỉ còn đứng ngoài 
lề và những người bán lo sợ thì rất muốn bán ra (hoặc 
buộc phải bán khi có yêu cầu bổ sung thêm vốn), ta có kết 
quả là giá của các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp đi 
xuống mạnh mẽ theo một đường xoáy ốc. 

se Những phát triển tiêu cực này đã xung đột với những quy 
định mới được ban hành để làm tăng tính minh bạch. Các 
quy định mới yêu cầu tài sản của các ngân hàng phải được 
“xác định theo giá thị trường”. Nhưng khi mức giá rơi tự 
đo và tính thanh khoản không tồn tại, thật khó có thể đặt 
niềm tin vào bất kỳ mức giá nào. Khi ngân hàng đánh tụt 
giá tài sản của họ để thận trọng, những thất bát được báo 


H0WARD MARKS 


trước đã làm các nhà đầu tư bị sốc, gây thêm hoảng loạn 
trầm trọng hơn và càng làm giá thêm giảm sút... 

Trong nhiều trường hợp, khả năng đứng vững trên thị 
trường của các ngân hàng đã trở thành một câu hỏi. Rất 
nhiều ngân hàng đã bị thâu tóm bởi các ngân hàng khác 
(cùng với hỗ trợ từ chính phủ) hoặc phải nhận gói cứu trợ 
từ chính phủ. 

Với mỗi ngân hàng sụp đổ, sự mua lại (ở mức giá ít ỏi) 
hoặc gói cứu trợ tài chính đều mang lại những tổn thất 
cho các nhà đầu tư và hơn nữa là làm mất niềm tin. Thêm 
vào đó, mối quan hệ chéo giữa các ngân hàng gây ra mối 
lo ngại nghiêm trọng về khả năng các ngân hàng còn tồn 
tại có thể phụ thuộc vào những khoản tiền lấy từ đối tác. 
“Rủi ro đối tác” trở thành mối lo ngại mới nhất. 

Các ngân hàng báo cáo những khoản thua lỗ lớn. Mức giá 
tăng lên được đưa ra trong công cụ hoán đổi rủi ro tín 
dụng - một công cụ phái sinh được sử dụng, để đánh cược 
vào mức độ uy tín của các ngân hàng - đã ngầm báo hiệu 
nguy cơ không trả được nợ tăng lên. Các cổ đông phản 
ứng lại bằng cách bán tháo cổ phiếu ngân hàng, ép giá 
giảm xuống. Những người bán khống liên tục bán, làm 
tăng thêm áp lực giảm giá, tự hoàn thành những lời dự 
đoán tiêu cực của chính họ, và càng làm vòng luẩn quẩn 
đi xuống bị khuếch đại. 

Cuối cùng, Lehman Brothers không được cho phép để bên 
khác mua lại và cũng không được nhận các gói cứu trọ, 
nên đã dẫn đến phá sản. Sự sụp đổ đó bổ sung thêm vào 


211 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


nhiều sự kiện đáng lo ngại khác diễn ra cùng lúc, khiến 
cho nỗi hoảng loạn ngày càng tăng thêm. 

se Thị trường đã phản ứng tiêu cực với các vấn đề về thế 
chấp ở giữa năm 2007, nhưng lại bỏ qua nguy cơ nó làm 
ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác. Vào cuối năm 2008, mọi 
người đã rũ bỏ mọi thứ. Giá của tất cả các tài sản đều sụp 
đổ, ngoại trừ trái phiếu kho bạc và vàng. 


Các quỹ đã đầu tư bằng cách sử dụng vốn đi vay nhận ra 
giá tài sản đã bị sụt giảm nhanh chóng, và các quỹ này bị 
bên cho vay yêu cầu tăng thêm vốn. Khi quỹ yêu cầu các 
ngân hàng cho thêm thời gian, các ngân hàng nhìn chung 
không thể đồng ý. Kết quả là đã xảy ra tình trạng bán tháo 
danh mục đầu tư đầy khốn khổ - điều tiếp tục tăng thêm 
áp lực giảm giá. 

se Thị trường vốn đóng sầm cửa lại trong môi trường đầu tư 
này, có nghĩa là những khoản cấp vốn mới gần như là bất 
khả trong mọi mặt của thị trường tài chính, kể cả những 
thị trường không liên quan đến nhà ở và thế chấp. 

e Từ các vấn đề ở trên, tất cả các đơn vị kinh tế đều bị kìm 
hãm, từ chối mua, đầu tư hoặc mở rộng. Kết quả là ta có 
một nền kinh tế cắt giảm chỉ tiêu, cái được coi là “Đại 
suy thoái”. 

Đạt tới cực điểm trong 15 tuần cuối của năm 2008, dao động 
đi xuống của chu kỳ tín dụng dường như phủ khắp toàn cầu và 
không có khả năng dừng lại. Rất ít người có thể tưởng tượng ra 
một năng lực nào đó có thể ngăn chặn được nó, hoặc có tồn tại 
một kịch bản lý thuyết quá kinh khủng để có thể trở thành hiện 


212 


H0WARD MARKS 


thực (như đã miêu tả ở chương trước). Sự sụp đổ hoàn toàn của 
hệ thống tài chính giờ đã trở thành một nguy cơ thực thụ. 

Điểm mấu chốt là sự sẵn lòng của các nhà cung cấp vốn tiềm 

năng đã biến động mạnh mẽ, và tác động sâu sắc đến nền 

kinh tế và thị trường. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, cuộc khủng 
hoảng tín dụng gần đây trở nên tồi tệ đến vậy bởi vì thị trường. 
tín dụng đã đóng băng và ngoại trừ chính phủ, mọi nguồn cấp 
vốn đều không khả dụng. 

(Trích “Mở và đóng”) 

Tôi thực sự tin rằng một sự sụp đổ của hệ thống - với những 
phân nhánh như đã thấy trong cuộc đại khủng hoảng - có thể đã 
xảy ra. Tuy nhiên, may mắn là chính phủ Mỹ đã thực hiện từng 
bước khắc phục. Chúng bao gồm hành động bảo lãnh thương 
phiểu, đã được đề cập trước đó, cũng như bảo lãnh các quỹ thị 
trường tiền tệ. Các gói cứu trợ ngân hàng cho thấy chính phủ 
sẵn sàng trợ giúp và vụ phá sản của Lehman Brothers vào tháng 
9 năm 2008 thì chỉ ra chính phủ đang phân biệt xem ngân hàng 
nào đáng để cứu trợ và ngân hàng nào thì không. Dù những 
thành phần tham gia thị trường hoảng loạn bị thuyết phục rằng 
Morgan Stanley sẽ là tổ chức tiếp theo bị sụp đổ sau Lehman, và 
tiếp sau đó là Goldman Sachs - thì vòng xoáy đi xuống này đã 
ngừng lại khi Mitsubishi UFJ của Nhật hứa đầu tư một khoản 9 
tỷ đô la vào Morgan Stanley. 

Quan trọng là các sự kiện trong thị trường tín dụng cuối 
cùng đã chứng minh rằng các chu kỳ không thể mãi chỉ đi theo 
một hướng, ngay cả khi các sự kiện thảm khốc lan rộng. Giá của 
các khoản nợ nhìn chung rơi tự do từ thời điểm Lehman phá sản 
vào 15 tháng 9 đến cuối năm 2008. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối 


213 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


năm 2008, các thành phần khiến cho thị trường được phục hồi 
vững chắc bắt đầu diễn ra. 

ø Các quỹ sử dụng đòn bẩy quá mức đã nhận được yêu cầu 
bổ sung thêm vốn đã tăng thêm vốn bổ sung, bán tài sản 
để giảm mức đòn bẩy theo yêu cầu, hoặc thanh lý tài sản. 

s Khi các quỹ và các nhà quản lý đầu tư nhận được thông 
báo từ các nhà đầu tư mong muốn rút tiền vào cuối năm, 
họ sẽ dựng lên các “cổng” để trì hoãn rút tiền hoặc bán số 
tài sản cần thiết để đáp ứng như cầu rút tiền. 

ø Giá của các chứng khoán nợ đạt đến điểm báo hiệu mức 
lợi suất cao đến mức việc bán ra là không thể chấp nhận 
được và việc mua vào thì trở nên rất hấp dẫn. 

s_ Và cuối cùng, những bên tham gia thị trường thể hiện rằng 
khi tâm lý tiêu cực trở nên phổ biến và “mọi thứ không thể 
tệ hơn nữa”, thì đúng là như vậy. Khi tất cả sự lạc quan 
đã bị loại bỏ, và thái độ hoảng loạn né tránh rủi ro diễn 
ra khắp mọi nơi, nó có thể đã đạt đến điểm mà giá không 
thể thấp hơn được nữa. Và cuối cùng khi mức giá ngừng 
giảm, con người có xu hướng nhẹ nhõm, và vì vậy tiềm 
năng để giá phục hồi bắt đầu nảy sinh. 

Khủng hoảng tài chính toàn cầu thể hiện một chu kỳ tín 
dụng ở cực đỉnh từ sau giai đoạn Đại suy thoái. Xét về lịch sử, 
thị trường nợ đã được đánh dấu bởi chủ nghĩa bảo thủ, có nghĩa 
là đao động đi lên quá mức đã bị giới hạn và hầu hết các bong 
bóng xuất hiện trong thị trường vốn. Chắc chắn đây là tình cảnh 
của cuộc đại khủng hoảng năm 1929. 


214 


HOWARD MARKS 


Nhưng việc tạo ra thị trường trái phiếu có lợi suất cao vào 
cuối những năm 1970 đã bắt đầu tự do hóa việc đầu tư nợ, và 
môi trường kinh tế về cơ bản là tích cực của ba thập kỷ tiếp 
theo đã mang lại cho những người mạo hiểm một trải nghiệm 
đầy triển vọng. Sự kết hợp này dẫn đến xu hướng mạnh mẽ 
về việc chấp nhận các công cụ nợ được xếp hạng thấp và phi 
truyền thống. 

Có những giai đoạn suy yếu của thị trường nợ vào năm 
1990-1991 (liên quan đến cảnh phá sản trên điện rộng trong số 
những vụ mua lại có mức đòn bẩy cao vào những năm 1980) và 
vào năm 2002 (xuất phát từ việc vay quá mức để tài trợ xây dựng 
trong ngành viễn thông đến nỗi dư thừa, dẫn đến sự xuống cấp 
nghiêm trọng và nhiều vụ bê bối về kế toán ở các doanh nghiệp 
lớn). Nhưng những tác động của chúng bị giới hạn, bởi những 
nguyên nhân hình thành nên chúng chỉ có tính biệt lập. Mãi cho 
đến tận năm 2007-2008, thị trường chứng khoán mới lần đầu 
phải chứng, kiến hoảng loạn lan rộng liên quan đến các khoản 
nợ, cùng với các ảnh hưởng phân nhánh lan tỏa khắp nền kinh 
tế. Do vậy, Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đưa ra một ví dụ 
cơ bản về những tác động toàn diện của chu kỳ tín dụng. 


% 


Như tôi đã viết trong “Mở và đóng”, chu kỳ thị trường vốn 
hoạt động rất đơn giản và thông điệp của nó cũng rất dễ để 
nhận biết. Một thị trường tín dụng chặt chẽ và thận trọng luôn 
được bắt ngưồn, dẫn đến hoặc bao hàm những điều dưới đây: 

© sợ hãi mất tiền 


se thận trọng với rủi ro và sự hoài nghỉ tăng cao 


215 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


216 


s không sẵn sàng cho vay và đầu tư mà không nhận được bù đắp 
tương xứng 
® thiếu hụt vốn ở mọi nơi 
s nền kinh tế bị thu hẹp và các khoản tái tài trợ khó được 
thực hiện 
s vỡ nợ, phá sản và tái cấu trúc 
® giá tài sản thấp, lợi suất tiềm năng cao, rủi ro thấp và phần bù 
rủi ro lớn 
Kết hợp chúng lại với nhau, những điều này báo hiệu thời điểm 
tuyệt vời để đầu tư. Tuy vậy, tất nhiên vì nỗi sợ và thận trọng, 
với rủi ro vẫn tồn tại, phần lớn mọi người đều lưỡng lự khi đầu 
tư trong khi họ hoàn toàn có thể. Vì vậy, thật khó khăn để mọi 
người có thể ra quyết định đầu tư khi chu kỳ vốn đang ở giai 
đoạn tiêu cực và cũng là lúc nó có khả năng sinh lời. 
Mặt khác, một thị trường vốn hào phóng luôn gắn liền với 
những điều dưới đây: 
© nỗi sợ hãi bỏ lỡ cơ hội sinh lời 
® giảm thận trọng với rủi ro và bớt hoài nghỉ (và cùng với đó là 
giảm sự cẩn thận) 


đổ ra quá nhiều tiền để theo đuổi quá ít giao dịch 


sẵn lòng mua chứng khoán với số lượng tăng cao 

s sẵn lòng mua chứng khoán với chất lượng giảm sút 

® giá tài sản cao, lợi nhuận tương lai thấp, rủi ro cao và phần bù 
rủi ro thấp 

Một điều rất rõ từ danh sách các yếu tố trên là sự hào phóng 

quá mức của thị trường vốn bắt ngưồn từ việc thiếu cẩn trọng, 

do vậy đáng ra những nhà đầu tư phải nhận thấy dấu hiệu 

cảnh báo rõ ràng nhất. Thị trường vốn rộng cửa được hình 


HOWARD MARKS 


thành khi có những thông tin tốt, giá tài sản tăng, sự lạc quan 
lên cao và tất cả mọi điều dường như đều khả quan. Nhưng nó 
luôn đi kèm với việc phát hành những chứng khoán với mức 
giá quá cao và không lành mạnh, và những mức nợ cuối cùng 
sẽ chỉ còn là đống đổ nát. 
Chất lượng của việc phát hành chứng khoán mới trong thị 
trường vốn mở rộng cần được quan tâm đặc biệt. Khi người 
ta không mấy thận trọng với rủi ro và bót hoài nghỉ, và chỉ 
tập trung vào việc chắc chắn không bỏ lỡ các các cơ hội đầu 
tư thay vì đề phòng thua lỗ, các nhà đầu tư sẽ mua vào với số 
lượng lớn. Những yếu tố tương tự cũng khiến họ sẵn lòng mua 
những chứng khoán có chất lượng thấp hơn. 
Khi chu kỳ tín dụng đang trong giai đoạn mở rộng, số liệu 
thống kê về các chứng khoán mới phát hành đã cho thấy một 
điều rõ ràng là các nhà đầu tư đang mua chứng khoán mới với 
số lượng lớn. Nhưng việc chấp nhận các chứng khoán có chất 
lượng thấp hơn thì không rõ ràng bằng. Dù vẫn còn xếp hạng 
tín dụng và các điều khoản để xem xét, ta cần phải mất công 
suy luận để thấu hiểu được vai trò quan trọng của những điều 
này. Khi sự tài trợ vốn điên cuồng được tạo ra bởi các quỹ sẵn 
có quá mức, việc nhận ra và chống lại xu hướng này dường 
như vượt quá khả năng của đa số các bên tham gia thị trường. 
Đây là một trong rất nhiều lý đo tại sao hậu quả của một thị 
trường vốn quá hào phóng lại bao gồm thua lỗ, một nền kinh 
tế bị thu hẹp và chẳng còn ai sẵn lòng cho vay, 
Điểm mấu chốt của tất cả những điều trên là thị trường vốn hào 
phóng luôn được kết hợp với giá tài sản cao và các khoản thưa 
lỗ xảy ra sau, trong khi khủng hoảng tín dụng tạo ra những 
mức giá hời và những cơ hội đầu tư tuyệt vời. 

(Mở và đóng”) 


217 


PHẦN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


à 


Mục đích cuối cùng của cuốn sách này không phải là giúp 
bạn hiểu về chu kỳ sau khi chúng đã diễn ra. Thay vào đó, nó giúp 
bạn cảm nhận được chúng ta đang đúng ở đâu trong những chư 
kỳ đa dạng ở thực tại, và từ đó có những hành động phù hợp. 

Chìa khóa để giải quyết chu kỳ tín dụng nằm ở việc biết rằng 
nó đạt đến đỉnh điểm khi mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp trong một 
khoảng thời gian, tin tức khả quan, mức thận trọng với rủi ro 
thấp và các nhà đầu tư thì háo hức hành động. Điều này khiến 
những người đi vay dễ dàng gọi vốn và khiến người mua cùng 
nhà đầu tư phải cạnh tranh để có co hội cung cấp khoản vay. 
Kết quả là xuất hiện những khoản tài trợ vốn giá rẻ, tiêu chuẩn 
tín dụng thấp, các giao dịch lỏng lẻo và mở rộng tín dụng thiếu 
khôn ngoan. Những người đi vay nắm ưu thế khi cửa sổ tín 
dụng mỏ rộng - chứ không phải người cho vay hay nhà đầu tư. 
Hàm ý của tất cả những điều này rất rõ ràng: Hãy hành động 
cẩn trọng. 

Điều hoàn toàn ngược lại có thể trở thành hiện thực ở một 
điểm cực khác của chu kỳ tín dụng. Ta đạt tới cực tiểu khi xuất 
hiện những tình tiết không mấy dễ chịu, sự thận trọng với rủi ro 
tăng cao và các nhà đầu tư trở nên chán nản. Trong hoàn cảnh 
như vậy, không ai muốn cung cấp vốn, thị trường tín dụng đóng 
băng và những lời đề xuất vay vốn khó lòng được đáp ứng. Tình 
cảnh này lại đặt chìa khóa vào tay những nhà cung cấp vốn hơn 
là những người đi vay. 

Bởi vì việc đi vay rất khó khăn và nguồn vốn nhìn chung 
không sẵn có, những người sở hữu vốn sẵn sàng cung ứng nó có 


218 


H0OWARD MARKS 


thể áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, xây dựng cấu trúc 
khoản vay vững vàng, đề ra các điều khoản bảo vệ và yêu cầu lợi 
nhuận cao. Những điều như vậy sẽ cung cấp một biên an toàn 
cần thiết để đầu tư vượt trội. Khi các điều kiện này được đảm 
bảo, các nhà đầu tư nên chuyển sang một thái độ quyết liệt hơn. 
Các khoản đầu tư vượt trội không đến từ việc mua những tài 
sản chất lượng cao, mà đến từ việc mua vào khi thương vụ ngon 
ăn, giá thấp, lợi nhuận tiềm năng cao và rủi ro được giới hạn. 
Những điều kiện này thường xuất hiện khi thị trường tín dụng, 
đang ở trạng thái ít hưng phấn và nghiêm ngặt hơn của chu kỳ. 
Dường như giai đoạn “đóng sầm cửa” của chu kỳ tín dụng sẽ 
góp phần tạo ra nhiều “món hời” hơn bất cứ nhân tố nào khác. 


219 


1Ô 


CHU KỲ NỢ XẤU 


200.03 


160/01 


li... 
Ñ, ĐA, II š 


l2 xeEo 
; vi : ¬lf j miời 


40000 


`. F 


LỤ 


= 
Si tà ^ & |. 

| Ị hi = =- — 20000. 

1a „ii MEN th niihiudinillftueseee...... 


Ji bec nÄ = 1 
_ 127185. _ 12788 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Rất ít người cho vay và người mua trái phiếu thiếu thận trọng, 
tới mức chỉ ra những khoản tiền sẽ không được hoàn trả nếu 
các điều kiện vẫn duy trì như hiện tại. Và trong những thời 
điểm tỉnh táo, họ sẽ khăng khăng yêu cầu một biên an toàn đủ 
để chắc chắn rằng số tiền lãi và gốc sẽ được thanh toán cho đù 
điều kiện của con nợ trở nên xấu đi. 
Nhưng khi thị trường tín dụng nóng lên - khi cuộc đua xuống 
đáy khiến những người cho vay khao khát được tài trợ vốn cho 
những người đi vay không xứng đáng, và chấp nhận khoản 
vay có cấu trúc yếu hơn - thì những trái phiếu vẫn được phát 
hành mà không đảm bảo biên an toàn và sẽ không thể thanh 
toán nếu tình hình trở nên xấu đi chỉ một chút. Đây là việc mở 
rộng tín dụng thiếu khôn ngoan. Quá trình này, như chúng tôi 
vẫn nói ở Oaktree, là “sắp sẵn củi vào lò sưởi” cho lần lên lửa 
tiếp theo. 
ôi may mắn khi từng là đối tác với Bruce Karsh 
cách đây ba thập kỷ và vào năm 1988, chúng tôi 
cùng nhau thành lập quỹ đầu tiên của mình về 
đầu tư các khoản nợ xấu, và chúng tôi tin rằng đây là một trong 
những tổ chức tài chính đầu tiên tạo nên xu hướng này. Điều đó 
đã đưa chúng tôi vào một lĩnh vực đầu tư có chuyên môn cao. 


Thay vì hướng tới các công ty đang hoạt động tốt hoặc có 
triển vọng trong tương lai, việc đầu tư vào các khoản nợ xấu của 
chúng tôi nhìn chung sẽ hướng về các công ty hoạt động kém 
đến mức họ không thể trả các khoản nợ quá lớn của mình: Họ 
hoặc là đã phá sản hoặc là có nguy cơ phá sản. Để rõ ràng, những 
công ty điển hình chúng tôi nhắm tới không gặp khó khăn trong 
vận hành, chỉ là họ có quá nhiều khoản nợ, do vậy câu thần chú 
của chúng tôi là “công ty tốt, bảng cân đối kế toán xấu”. 


222 


HOWARD MARKS 


Các nhà đầu tư thông thường sẽ mua các chứng khoán nợ 
hoặc tạo lập các khoản vay bởi vì họ kỳ vọng sẽ được trả lãi 
định kỳ và tiền gốc sẽ được thanh toán khi khoản vay đến hạn. 
Tuy nhiên, với khoản nợ xấu, những điều trên sẽ không xảy ra, 
thay vào đó khoản nợ được cho là sẽ không “giữ nguyên giá trị 
hiện tại” hoặc “có thể thanh toán”. Vậy nếu lãi và gốc dự kiến sẽ 
không được thanh toán thì động lực của các nhà đầu tư nợ xấu 
là gì? 

Câu trả lời là người nắm giữ trái phiếu - những người không 
được thanh toán đúng lịch trả nợ có thể thực hiện “khiếu nại của 
chủ nợ” để chống lại người mắc nợ. Tóm lại - và nói một cách 
đơn giản - khi công ty đi đến phá sản, những người chủ cũ bị đá 
văng ra ngoài và những chủ nợ cũ sẽ trở thành những người chủ 
sở hữu mới. Mỗi chủ nợ sẽ nhận được một phần giá trị của công 
ty - phụ thuộc vào số tiền và thâm niên của khoản nợ mà anh ta 
nắm giữ - dưới hình thức kết hợp giữa tiền mặt, các khoản nợ 
mới và quyền sở hữu công ty trong tương lai. 

Các nhà đầu tư nợ xấu cố gắng tìm ra (a) giá trị của công ty 
bị phá sản (hoặc nó sẽ có giá trị bao nhiêu tại thời điểm nó được 
phục hồi khỏi cảnh phá sản), (b) giá trị đó được phân bổ như thế 
nào giữa các chủ nợ của công ty và các bên có quyền lợi khác và 
(c) quá trình đó diễn ra trong bao lâu. Với câu trả lời chính xác 
cho những câu hỏi này, anh ta có thể xác định lợi nhuận hằng 
năm đến từ khoản nợ sẽ là bao nhiêu khi nó được mua lại ở một 
mức giá nhất định. 

Việc chúng tôi bắt đầu đầu tư vào các khoản nợ xấu ở năm 
1988 diễn ra rất thuận lợi, bởi có rất ít đối thủ cạnh tranh, và 
Tĩnh vực còn ít được biết đến cũng như không nhiều người hiểu 


223 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


— hai yếu tố này có thể giúp ta tạo ra lợi nhuận vượt trội trong 
bất kỳ lĩnh vực nào. Kết quả là, quỹ của chúng tôi đã có thể đạt 
lợi nhuận trung bình cao trong suốt 29 năm kể từ đó. Nhưng 
cũng như rất nhiều điều khác, con số trung bình chỉ mang ý 
nghĩa hạn chế. Các quỹ mà chúng tôi thành lập ở những thời 
điểm không-mấy-thuận-lợi nhìn chung sẽ mang lại lợi nhuận 
tốt, nhưng kết quả có được khi thành lập quỹ đúng thời điểm 
sẽ đạt mức cao nhất. 


Nói cách khác, cơ hội đạt được lợi nhuận hàng đầu khi đầu 
tư các khoản nợ xấu có thể đến và cũng có thể đi. Với chủ đề của 
cuốn sách này, những gì tôi xem xét ở đây là những điều khiến 
cơ hội tăng lên và giảm xuống. Không ngạc nhiên khi câu trả 
lời lại nằm ở sự dao động trong chu kỳ của nợ xấu. Vậy điều gì 
khiến nó có những biến động như vậy? 


% 


Những cơ hội thu về lợi nhuận từ các khoản nợ xấu có tính 
chu kỳ rất cao và được xác định bởi sự phát triển của các chu kỳ 
khác. Do vậy, chúng minh họa cho sự hoạt động của chu kỳ và 
đây là thời điểm thích hợp để thảo luận về vấn đề này. 

Vào thời điểm bắt đầu - năm 1988, 1989 và thời điểm đầu 
năm 1990 - các quỹ đầu tư của chúng tôi được hưởng những lợi 
ích thường-bị-bỏ-qua từ việc đầu tư nợ xấu, và lợi nhuận đạt 
được của chúng tôi rất tốt. Nhưng vào nửa sau của năm 1990, thị 
trường đầu tư thứ cấp vào các trái phiếu được xếp hạng sụp đổ, 
đây là cuộc khủng hoảng đầu tiên trong ba cuộc khủng hoảng 
lớn mà Bruce và tôi đã trải qua cùng nhau. Thêm vào việc tạo ra 
giá mua thấp khiến các quỹ năm 1990 của chúng tôi đạt được kết 


224 


H0WARD MARKS 


quả trên mức trung bình, giai đoạn này đem lại nhiều bài học, 
bởi nó cho chúng tôi cái nhìn đầu tiên về quá trình xuất hiện các 
cơ hội đầu tư vượt trội vào các khoản nợ xấu. 

Yếu tố đầu tiên trong hai điều thiết yếu tạo ra cơ hội đầu tư 
là “việc mở rộng tín dụng thiếu khôn ngoan“. Với những gì đã 
thảo luận ở chương trước, bạn hẳn đã hiểu tôi đang nghĩ gì và 
yếu tố này phát triển ra sao. Tôi sẽ giải thích thông qua ví dụ về 
trái phiếu có lợi suất cao: 

e Lúc mới đầu, những nhà đầu tư thận trọng với rủi ro ở 
mức phù hợp sẽ áp dụng những tiêu chuẩn tín dụng chặt 
chẽ để phát hành các trái phiếu có lợi suất cao. 

s Môi trường kinh tế lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát hành trái phiếu, giúp các công ty dễ dàng xử lý 
các khoản nợ hiện tại (có nghĩa là việc võ nợ rất khan hiếm). 

© Do vậy, trái phiếu có lợi suất cao - cùng với mức lãi hào 
phóng của chúng và ít nguy cơ vỡ nợ - đã tạo ra lợi nhuận 
rất ổn định. 

e Mức lợi nhuận này đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng 
việc đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất là rất an toàn, từ 
đó thu hút thêm vốn cho thị trường. 

se Việc tăng vốn đầu tư có nghĩa là tăng nhu cầu đối với trái 
phiếu. Bởi Phố Wall không bao giờ để các nhu cầu không 
được đáp ứng, nên kết quả là số lượng trái phiếu được 
phát hành tăng lên. 

s Cùng với điều kiện đã cho phép một lượng trái phiếu lớn 
được phát hành, nó cũng để những trái phiếu có uy tín 
thấp hơn được phát hành. 


225 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Rất ít người cho vay và người mua trái phiếu thiếu thận 
trọng tới mức chỉ ra những khoản tiền sẽ không được hoàn trả 
nếu các điều kiện vẫn duy trì như hiện tại. Và trong những thời 
điểm tỉnh táo, họ sẽ khăng khăng yêu cầu một biên an toàn đủ 
để chắc chắn rằng số tiền lãi và gốc sẽ được thanh toán cho đù 
điều kiện của con nợ trở nên xấu đi. 


Nhưng khi thị trường tín dụng nóng lên - khi cuộc đua xuống 
đáy khiến những người cho vay khao khát được tài trợ vốn cho 
những người đi vay không xứng đáng, và chấp nhận khoản vay 
có cấu trúc yếu hơn - thì những trái phiếu vẫn được phát hành 
mà không đảm bảo biên an toàn và sẽ không thể thanh toán nếu 
tình hình trở nên xấu đi chỉ một chút. Đây là việc mở rộng tín 
dụng thiếu khôn ngoan. Quá trình này, như đã nói, là “sắp sẵn 
củi vào lò sưởi” cho lần lên lửa tiếp theo. 

Nhưng đây chỉ là nửa đầu tiên của quá trình. Ngay cả sau 
khi nhiên liệu thắp lửa đã sẵn sàng, sẽ không có tai họa lớn nào 
xảy ra cho đến khi yếu tố thứ hai xuất hiện: một bộ phận đánh 
lửa. Nó thường xuất hiện dưới hình thức là một cuộc suy thoái, 
thứ khiến lợi nhuận của các công ty giảm sút. Nó cũng thường 
đi kèm một cuộc khủng hoảng tín dụng - hay cánh cửa tín dụng 
bị đóng sầm lại - đến mức các khoản nợ hiện tại không thể tái 
tài trợ và tình cảnh vỡ nợ xảy ra. Thường các điều kiện sẽ càng 
thêm trầm trọng bởi các sự kiện bên ngoài, làm sự tự tin suy yếu 
và gây tổn hại đến nền kinh tế và thị trường tài chính. Vào năm 
1990, những sự kiện đó bao gồm: 

s chiến tranh Vùng Vịnh, cuộc chiến được khơi mào bằng 

cuộc xâm chiếm Kuwait của lraq 

s rất nhiều vụ mua lại đầy triển vọng và có mức độ đòn bẩy 

cao trong những năm 1980 rơi vào cảnh phá sản 


228 


H0WARD MARKS 


e Michael Miken bị bỏ tù (đây là nhân viên ngân hàng phụ 
trách khoản đầu tư gốc của những trái phiếu có lợi suất 
cao) và sự sụp đổ của Drexel Burnham (nơi làm việc của 
Milken, ngân hàng đầu tư có liên quan mật thiết tới những 
trái phiếu có lợi suất cao). Khi Drexel và Milken không còn 
hoạt động, những biện pháp khắc phục nhằm giúp các 
công ty yếu kém tránh không bị vỡ nợ rất khó có hiệu lực. 

Khi bộ phận đánh lửa hoạt động, những trái phiếu không 

nên được phát hành - và kể cả những trái phiếu đủ tiêu chuẩn — 
cũng bắt đầu thất bại. 

s Một nền kinh tế phát triển chậm lại sẽ khiến các công ty 
khó khăn hơn trong việc thanh toán nợ. 

se Khi thị trường tín dụng đóng cửa, việc tái cấp tiền không 
được thực hiện, có nghĩa là tình trạng vỡ nợ tăng cao. 

s Tình trạng vỡ nợ tăng gây tổn hại đến tâm lý nhà đầu tư. 

e Các nhà đầu tư từng chấp nhận rủi ro khi mọi thứ hoạt 
động tốt bây giờ trở nên thận trọng với rủi ro. 

e Việc rót vốn cho các công ty đang gặp khó khăn về tài 
chính - điều từng có vẻ là một ý hay chỉ trong một thời 
gian ngắn trước đây - bây giờ không còn được quan 
tâm nữa. 

« Những người mua nợ tiềm năng đã lùi bước, từ chối “bắt 
đao rơi” và nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi những vấn đề 
không chắc chắn được giải quyết. 

e Dòng vốn di động đã bị rút khỏi thị trường. Người mua 
trở nên khan hiếm, và người bán thì chiếm ưu thế. 


227 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Hoạt động bán trái phiếu tăng lên, giá trái phiếu giảm 
xuống như thác nước đổ; các quỹ bị rút tiền ồ ạt giờ trở 
thành những người bán chẳng đặng đừng, và cuối cùng 
trái phiếu có thể bán ở bất cứ mức giá nào. 

Đây là những điều kiện làm phát sinh khả năng mua lại 
các khoản nợ xấu với giá hời, và do vậy có cơ hội nhận về lợi 
nhuận cao. 

Tất nhiên, chu kỳ không chỉ đi theo một hướng. Cuối cùng 
nền kinh tế sẽ bắt đầu được phục hồi và thị trường tín dụng 
mở cửa trở lại. Hai sự phát triển này khiến tỷ lệ vỡ nợ ở các trái 
phiếu có lợi suất cao giảm xuống. Sự kết hợp giữa nền kinh tế 
được cải thiện và tỷ lệ vỡ nợ giảm khiến hoạt động bán ra không 
còn ồ ạt. Do vậy, áp lực giảm giá trái phiếu địu lại và một vài 
giao dịch mua bắt đầu diễn ra. Giá tăng lên thay vì giảm xuống, 
và việc tái cấu trúc bảng cân đối kế toán giúp khôi phục các công 
ty, tăng khả năng tồn tại, loại bỏ những trở ngại và mở khóa giá 
trị. Khi lợi nhuận từ việc mua trái phiếu ở đưới đáy bắt đầu thu 
hút sự chú ý, thị trường thu hút được các dòng vốn bổ sung. Khi 
những kết quả tốt hơn kết hợp với dòng vốn tăng, nhu cầu mua 
trái phiếu tăng trở lại. Và lúc này chúng ta đã hoàn thành một 
chu kỳ: Chúng ta trở lại điểm bắt đầu. 

Một thời gian trước, tôi đã đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn 
về cách mà chu kỳ phát hành trái phiếu làm nền móng cho sự 
tăng giảm của chu kỳ nợ xấu. Đó là: 

s Những nhà đầu tư thận trọng với rủi ro giới hạn số lượng 

trái phiếu được phát hành và yêu cầu trái phiếu phải có 
chất lượng cao. 


228 


H0OWARD MARKS 


s Phát hành trái phiếu chất lượng cao giúp tỷ lệ vỡ nợ thấp. 

« Tỷ lệ vỡ nợ thấp khiến các nhà đầu tư tự mãn và dễ dàng 
chấp nhận rủi ro. 

s Dễ dàng chấp nhận rủi ro tạo điều kiện để các nhà đầu tư 
tăng số lượng phát hành trái phiếu và đẩy chất lượng trái 
phiếu xuống thấp hơn. 

e Những trái phiếu chất lượng thấp cuối cùng không vượt 
qua được bài kiểm tra của những khó khăn trong nền kinh 
tế và làm tăng các vụ vỡ nợ. 

ø Các vụ vỡ nợ tăng làm giảm nhiệt huyết, khiến các nhà 
đầu tư lại một lần nữa thận trọng với rủi ro. 

e Và cứ thế chu kỳ lại tiếp tục. 

Đây là một chu kỳ mà tôi đã thấy lặp lại nhiều lần. 29 năm 
kinh nghiệm của tôi với những khoản nợ xấu đã giúp tôi chắc 
chắn điều này. Và những mô tả trước về chu kỳ đã cho tôi cơ hội 
tuyệt vời để đưa ra kết luận rằng mỗi một sự kiện của một chư 
kỳ sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự kiện khác liền sau. Đó đúng là 
một chuỗi phản ứng và là điều mà tôi cho rằng sẽ tiếp tục xảy ra 
trong tương lai. 


ì 


Như bạn có thể thấy, sự tăng và giảm của các cơ hội trong 
thị trường nợ xấu bắt nguồn từ sự tác động của các chu kỳ khác, 
như nền kinh tế, tâm lý của các nhà đầu tư, thái độ đối với rủi ro 
và thị trường tín dụng. 

s Chu kỳ của nền kinh tế ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu 

tư, khả năng sinh lời của các công ty và nguy cơ vỡ nợ. 


229 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Chu kỳ tâm lý góp phần vào đao động của các điều kiện 
thuộc thị trường tín dụng cũng như mong, muốn của các 
nhà đầu tư đối với việc cho vay, mua và bán. 

s Chu kỳ thái độ đối với rủi ro khiến việc phát hành các trái 
phiếu yếu kém trở nên dễ đàng khi ở trên đỉnh nhưng lại 
từ chối cấp vốn để tái tài trợ khi ở dưới đáy. 

e Chu kỳ tín dụng có ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tái 
tài trợ, đến mức các tổ chức muốn phát hành nợ phải tuân 
theo các tiêu chuẩn tín dụng nghiêm ngặt. 

Hy vọng mọi thứ đã trở nên rõ ràng, rằng nhiều chu kỳ cơ 
bản có tác động đến thị trường nợ xấu không hề xa rời và tách 
biệt. Như tôi đã viết, mỗi một chu kỳ trong số các chu kỳ này sẽ 
tăng và giảm, mỗi một chu kỳ lại có thể khiến các chu kỳ khác 
tăng và giảm, và mỗi một chu kỳ cũng bị tác động bởi sự tăng và 
giảm của các chu kỳ khác. Nhưng kết quả của tất cả những điều 
này là ta có một chu kỳ tìm kiếm cơ hội từ nợ xấu vô cùng “kịch 
tính” và nó là một chu kỳ có thể giải thích được. 


230 


| 
00:01 4 mm) 


CHU KỲ BẤT ĐỘNG SẢN 


30902 


80000. 


ụ ụ ÂN, " nÊP 


` Ỷ / MỊP 
kế "x ll Ì TT Ey 2N) 3M NH 


100,00 


4 ì 
128B 12:8B' 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


232 


Hầu hết các hoạt động đầu tư chịu tác động của sự khái quát 
hóa và những tuyên bố có ảnh hưởng sâu rộng - chúng thường 
nhấn mạnh vào các mặt tích cực, bởi vì con người thường có xu 
hướng tham lam và suy nghĩ mơ mộng - và vì một vài lý do, 
điều này dường như đặc biệt đúng trong thị trường bất động 
sản. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã nghe người ta hợp 
lý hóa việc đầu tư vào bất động sản bằng những tuyên bố “thật 
dễ hấp thụ” như “họ không mở thêm nữa đâu” (liên quan đến 
đất đai), “bạn luôn có thể sống trong đớ” (liên quan đến nhà 
cửa) và “nó giúp phòng tránh lạm phát” (liên quan đến đủ các 
loại tài sản). Điều cuối cùng mà mọi người có thể học được là 
bất kể giá trị đằng sau những tuyên bố này là gì, chúng cũng sẽ 
không thể bảo vệ cho một khoản đầu tư được thực hiện ở mức 
giá quá cao. 

hu kỳ bất động sản có rất nhiều tương đồng với các 

chu kỳ khác, chẳng hạn như cùng có những yếu tố đã 

kiểm soát việc cung cấp vốn hoặc các khoản tín dụng. 
Những sự kiện tích cực và khả năng thu lợi tăng dẫn đến 
sự hào hứng và tỉnh thần lạc quan lên cao. 
Tâm lý được phục hồi khuyến khích các hoạt động đầu 
tư tăng lên. Nó bao gồm làm một điều gì đó ở mức độ lớn 
hơn, thực hiện nó trên cơ sở các giả thuyết tươi sáng hơn, 
trả mức giá cao hơn, và/hoặc giảm bớt các tiêu chuẩn phải 
được đáp ứng nếu ai đó thực hiện công việc. Tất cả những 
điều này có xu hướng tạo ra những giả định rủi ro hơn. 
Tâm lý tích cực cùng các hoạt động đầu tư tăng lên khiến 
cho giá tài sản tăng, thế là lại khuyến khích các hoạt động 
đầu tư xuất hiện nhiều hơn nữa, giá tiếp tục tăng, và rủi ro 
phải gánh chịu cũng lớn hơn. 


HOWARD MARKS 


« Không thể tránh được, vòng tròn đi lên này đường như 
không thể dừng lại, và nó khiến cho giá tài sản cũng như 
mức độ của hoạt động đầu tư tăng quá mức để có thể duy 
trì liên tục. 

Nhưng khi tin tức cuối cùng cũng không còn quá tích cực và 
môi trường đầu tư trở nên ít thân thiện hơn, thì mức độ của tâm 
lý, của các hoạt động đầu tư và của việc gánh chịu rủi ro thành 
ra quá mức, và giá tài sản cũng vậy. Kết quả của việc điều chỉnh 
mức giá làm tâm lý bớt tích cực, ngừng lại các hoạt động đầu tư, 
gây áp lực giảm giá hơn nữa và cứ thế. 

Đây đều là các yếu tố mà hầu hết các chu kỳ tài chính đều 
có, và chu kỳ bất động sản cũng không ngoại lệ. Nhưng chu kỳ 
bất động sản còn đi cùng với một yếu tố không có ở những chu 
kỳ khác, đó là: Khoảng thời gian dẫn dắt kéo dài cần thiết để sự 
phát triển của thị trường bất động sản có thể diễn ra. 

Ví dụ, trong thị trường tín dụng, thông tin tốt và tâm lý màu 
hồng sẽ khiến hoạt động vay mượn tăng lên ngay sau khi các 
ngân hàng đầu tư sắp xếp thứ tự những người vay tiềm năng và 
đưa ra các bản cáo bạch. Do vậy, tỉnh thần gia tăng của những 
người cho vay có nghĩa là gần như ngay lập tức như cầu mua 
chứng khoán sẽ tăng lên, lợi suất yêu cầu thấp hơn, các tiêu 
chuẩn cho vay được cắt giảm và mức độ phát hành các khoản 
vay và chứng khoán cũng tăng lên. 

Nhưng trong thị trường bất động sản mang tính vật chất — 
thế giới của “gạch và vữa” - sự trì hoãn đáng kể có thể diễn ra. 
Trước khi một tòa nhà mới có thể được “lên sóng” thị trường và 
cung cấp thêm nguồn cung nơi ở (và do vậy giảm áp lực giá nhà 
nếu nhu cầu không tăng lên nhanh chóng), ta phải thực hiện các 


233 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


nghiên cứu khả thi về kinh tế. Địa điểm xây tòa nhà phải được 
tìm thấy và mua, tòa nhà phải được thiết kế, các nghiên cứu về 
tác động môi trường phải được tiến hành, giấy phép xây dựng 
phải được các cơ quan có thẩm quyền bảo đảm, đôi khi phải sửa 
đổi quy hoạch, phải được tài trợ vốn và phải hoàn thành việc 
xây dựng. Quá trình này có thể diễn ra trong nhiều năm, trong 
trường hợp thực hiện dự án lớn thì nó có thể kéo dài một thập 
kỷ. Nhưng những điều kiện thị trường có thể thay đổi rất đáng 
kể trong một khoảng thời gian ngắn. 

Tôi sẽ sử dụng một mô tả về chu kỳ phát triển của bất động 
sản trong bài “Những vấn đề cùng loại” (tháng 1 năm 2013) để 
minh họa. Như tôi đã nói ở đây, “nó thường luôn rõ ràng, đơn 
giản và điễn ra đều đặn”. 

s Những giai đoạn tồi tệ khiến mức độ của các hoạt động 
xây dựng xuống thấp và ngưồn vốn sẵn có để xây dựng 
bị hạn chế. 

se Sau một thời gian, tình hình bớt tồi tệ và cuối cùng thậm 
chí mọi thứ còn trở nên tốt đẹp. 

s Nền kinh tế tốt hơn khiến nhu cầu về mặt bằng tăng cao. 

s Khi các tòa nhà bắt đầu được xây dựng ngày càng nhiều, 
nhu cầu bổ sung thêm không gian này khiến bức tranh 
cung/cầu bị thắt chặt và do đó giá thuê và giá bán tăng lên. 

s Tình trạng trên cải thiện tính kinh tế của quyền sở hữu bất 
động sản, đánh thức tỉnh thần háo hức xây dựng của các 
nhà phát triển. 

s Tình hình khả quan hơn và nền kinh tế được cải thiện cũng 
khiến những nhà cung cấp vốn trở lên lạc quan. Trạng thái 


234 


H0WARD MARKS 


tỉnh thần của họ được cải thiện khiến việc tài trợ vốn trở 
nên dễ dàng hơn. 

Các khoản tài trợ vốn rẻ hơn, đễ dàng hơn làm tăng lợi 
nhuận ước tính của các dự án tiềm năng, làm tăng thêm sự 
thu hút của các dự án và làm tăng mong muốn theo đuổi 
chúng của những nhà phát triển. 

Lợi nhuận dự kiến cao hơn, các nhà phát triển lạc quan 
hơn và những người cung ứng vốn hào phóng hơn, tất cả 
kết hợp lại giúp việc khởi động dự án xây dựng bắt đầu 
điễn ra. 

Các dự án đầu tiên được hoàn thành đã đáp ứng được nhu 
cầu rất lớn tích tụ lâu nay. Họ cho thuê hoặc bán ra một 
cách nhanh chóng, mang lại cho những nhà phát triển lợi 
nhuận cao. 

Lợi nhuận tốt - cộng thêm những tin tức tích cực tăng lên 
mỗi ngày — càng khiến nhiều dự án xây dựng được lên kế 
hoạch, cấp vốn và bật đèn xanh. 

Những chiếc cần cẩu che phủ bầu trời (và có thêm những 
chiếc cần cẩu được đặt hàng từ các nhà máy, nhưng đó là 
một chu kỳ khác). 

Phải mất nhiều năm để các tòa nhà đã khởi công được 
hoàn thành. Tạm thời, những ngôi nhà đầu tiên được đưa 
vào sử dụng đã “ăn hết” nhu cầu chưa được đáp ứng của 
người mua. 

Khoảng thời gian giữa bắt đầu lên kế hoạch với bắt đầu mở 
cửa các tòa nhà thường kéo dài đủ để nền kinh tế chuyển 
từ bùng nổ sang đổ vỡ. Các dự án bắt đầu ở những thời 


235 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


điểm tốt thường đưa vào sử dụng trong những khoảng 
thời gian xấu, có nghĩa là chúng chỉ càng làm tăng thêm 
diện tích nhà ở không được sử dụng, tạo ra áp lực giảm 
giá lên giá thuê nhà và giá bán. Những không gian trống 
vẫn được rao bán trên thị trường. 

s Những khoảng thời gian tồi tệ khiến mức độ hoạt động 
xây dựng xuống thấp và ngưồn vốn sẵn có để xây dựng 
cũng bị hạn chế. 

Chú ý rằng, cũng như trường hợp của nhiều chu kỳ khác 
được thảo luận ở đây, mỗi một bước phát triển sẽ dẫn đến bước 
kế tiếp. Cụ thể, bước cuối cùng trong danh sách trên thực chất 
chính là bước khởi đầu cho sự lặp lại của chu kỳ. Đây là một ví 
dụ điển hình để hiểu cách mà chu kỳ tự nó tồn tại. 


Trong cho vay, bởi vì độ trễ vốn có trong quá trình là rất 
ngắn, nên các điều kiện kinh tế và kinh doanh xuất hiện tại thời 
điểm sự sẵn lòng cho vay tăng cao và các khoản vay được hình 
thành nhìn chung vẫn còn hiệu lực khi khoản vay thực sự được 
rót tiền. Và nếu các điều kiện cốt yếu thay đổi trong một khoảng, 
thời gian tương đối ngắn, người cho vay có thể thu hồi cam kết 
của anh ta dưới điều khoản “thay đổi bất lợi nghiêm trọng” có 
trong hợp đồng. Do đó, việc cho vay nhìn chung không có nhiều 
rủi ro nhờ có một khoảng thời gian giữa ý tưởng và hành động. 

Nhưng vì nhiều năm có thể trôi qua giữa thời gian tòa nhà 
được lên ý tưởng và thời điểm nó được mở cửa, các điều kiện có 
thể thay đổi rất nhiều, như tôi vừa mô tả. Điều này là một yếu tố 


236 


HOWARD MARKS 


khiến sự phát triển của thị trường bất động sản tiềm ẩn những 
rủi ro. Những nhà phát triển hy vọng rủi ro sẽ được bù đắp bởi 
thực tế rằng họ có thể tận dụng ngưồn tài chính đồi dào bên 
ngoài (và do vậy họ không gặp quá nhiều rủi ro với tiền đầu tư 
của chính mình và có thể nâng lợi nhuận lên mức độ cao hon). 

Khi tôi chuyển đến Los Angeles vào năm 1980, có những, bộ 
khung thép đứng đọc “đường hành lang Wilshire” ở Westwood, 
nơi người ta từng hình dung sẽ xây lên những tòa nhà chưng cư 
sáng rỡ. Những nhà phát triển từng khởi xướng các dự án này 
vào thời kỳ bùng nổ của những năm 1970 đã phát hiện ra mình 
mắc sai lầm. Những điều kiện tích cực từng hỗ trợ dự án trong 
thời kỳ đầu sau đó đã trở nên tiêu cực, bởi riền kinh tế đi xuống 
và nguồn cung ứng được tạo ra bởi các nhà phát triển đã vượt 
quá nhu cầu. 

Một số bộ khung gỉ sét vẫn cứ nguyên trạng sau nhiều năm. 
Những nhà phát triển có giấc mơ sẽ tạo ra lợi nhuận cao khi 
thực hiện dự án có tổng chỉ phí 100 triệu đô la Mỹ cuối cũng đã 
lỗ 5 triệu đến 10 triệu đô la tiền vốn (và các ngân hàng thì mất 
một phần đáng kể trong khoản vay để đầu tư xây dựng mà họ 
đã gia hạn cho những dự án đó). Điều này minh họa cho chu kỳ 
bất động sản đi xuống và những tác động khi độ trễ thời gian bị 
kéo đài. 

Nhưng những nhà đầu tư đã mua các dự án bị tạm dừng 
này (thường mua từ những người cho vay đã lấy lại quyền sở 
hữu) và tiến hành hoàn thiện chúng thường thu được lợi ích từ: 

se khả năng mua dự án với mức giá thấp hơn so với những 

gì mà nhà phát triển đã đầu tư vào đất đai, lên kế hoạch, 
xin giấy phép và xây dựng bộ khung 


237 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


® giảm được chỉ phí hoàn thành dự án với chỉ phí nhân công 

và nguyên vật liệu thấp hơn ở thời kỳ không bùng nổ 

s khoảng thời gian từ thời điểm họ bắt đầu tham gia tới lúc 

hoàn thành các tòa nhà đã ngắn hơn 

s cũng nhự các dự án này đã được phê duyệt vào thời điểm 

tốt và sau đó rơi vào thời điểm tồi tệ, các dự án bị đình trệ 
cũng có thể được mua lại vào thời điểm xấu nhưng lại tiến 
vào thị trường ở những thời điểm tốt. 

Thời gian dẫn dắt kéo dài trong sự phát triển của bất động 
sản đã làm tăng khả năng trên và nhóm của tôi đã tham gia vào 
quy trình. Nó minh họa cho những tác động của chu kỳ đến lợi 
nhuận tiềm năng. Bắt đầu những dự án ở thời kỳ bùng nổ có thể 
là ngưồn cơn gây rủi ro. Mua chúng ở những thời điểm tệ hại lại 
có thể tạo ra lợi nhuận lớn. Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn 
làm và khi nào bạn làm điều đó. Hoặc như họ thường nói trong 
golf: “Mỗi cú đánh nhẹ đều có thể làm một ai đó hạnh phúc.” 


Có một khía cạnh khác của chu kỳ có thể được thấy rõ trong 
Tĩnh vực bất động sản - mặc dù nó cũng tác động đến các chu kỳ 
trong nhiều lĩnh vực khác - đó là thực tế rằng những quyết định 
của con người thường không tính đến những hành động của 
người khác. Dưới đây là một ví dụ: 

Khi giai đoạn thịnh vượng đang diễn ra, sự giàu có và cảm 
giác lạc quan tăng, nhu cầu về nhà ở sẽ tăng cao, dẫn theo giá 
nhà cũng tăng, và các khoản vay thế chấp tài trợ cho người mua 
nhà cùng xuất hiện nhiều hơn nữa. Thường điều này sẽ khiến 


238 


H0WARD MARKS 


ta không có đủ nhà để phân phối, bởi nhu cầu nhà đã tăng cao 
đáng kể so với nguồn cung ứng nhà - điều chỉ thay đổi chậm rãi. 
Giá nhà cao kết hợp với nguồn cung ứng vốn sẵn có dành cho 
những bên xây dựng càng khuyến khích hoạt động xây dựng 
những ngôi nhà mới để đáp ứng nhu cầu. 

Một nhà xây dựng có thể đưa ra kết luận rằng cần xây 
thêm 100 căn nhà trong thị trấn của anh ta để phục vụ các nhu 
cầu chưa được đáp ứng. Để thận trọng, cũng như anh ta chỉ 
có thể tiếp cận vốn và tiến hành xây dựng trong phạm vi giới 
hạn, người này quyết định chỉ xây 20 căn nhà mới. Mọi thứ 
vẫn tốt đẹp. 


Nhưng nếu mười nhà xây dựng đều đưa ra quyết định 
tương tự thì sao? Trong trường hợp này, 200 ngôi nhà sẽ được 
xây dựng. Đầu tiên, số lượng nhà được xây dựng sẽ vượt quá 
nhu cầu. Và thứ hai, đến thời điểm những ngôi nhà được đưa 
vào thị trường, nền kinh tế có thể đã giảm nhiệt. Mọi người 
không còn cảm giác giàu có nữa, do đó như cầu về nhà có thể 
giảm xuống đáng kể. Trong trường hợp này, 200 ngôi nhà mới 
có thể phải đối mặt với nhu cầu ít ỏi, có nghĩa là chúng sẽ không 
được bán hoặc phải bán ở mức giá thấp hơn nhiều so với mức 
giá dự định mà những nhà phát triển đã dựa vào để quyết định 
xây dựng. 

Bây giờ, các điều kiện đã bị đảo ngược. Nền kinh tế phát 
triển chậm lại. Việc cấp vốn trở nên vô cùng khó khăn, làm người 
mua nhà khó tiếp cận các khoản vay thế chấp. Các ngôi nhà “tồn 
kho“ ở số lượng lớn. Rõ ràng, điều thông minh lúc này là những 
nhà xây dựng phải dừng xây nhà. Vì vậy, tất cả họ đều làm như 
vậy cùng một lúc... có nghĩa là vào thời điểm tiếp theo khi nền 


239 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


kinh tế được phục hồi, có thể sẽ không có đủ nhà để đáp ứng 
như cầu tăng thêm. Và chuyện cứ như thế tiếp diễn. 

Sau đây là một mô tả dễ hiểu về cách hoạt động của một khía 
cạnh trong chu kỳ. Và nó không mang tính giả thuyết. Vào hội 
thảo năm 2012 của Oaktree, đối tác Raj Shourie của tôi đã đưa 
ra một trong những biểu đồ thu hút nhất mà tôi từng được xem: 

Biểu đồ thể hiện báo cáo về số nhà ở được xây mới hằng năm 
ở Mỹ, từ năm 1940 đến năm 2010. Lý do khiến tôi ấn tượng là 
dù biểu đồ chỉ ra rằng số lượng nhà xây mới trong năm 2010 chỉ 
đạt mức thấp nhất từ sau thời điểm chiến tranh năm 1945 (và chỉ 
bằng những năm 1940), thì quan sát đó mới chỉ là một phần của 
câu chuyện. Nó chưa tính đến sự tăng trưởng dân số Hoa Kỳ từ 
sau những năm 1940 - đó là nguồn gốc của sự gia tăng nhu cầu 
về nhà ở trong dài hạn. 


II 5ð nhà được xây mới 
Số lượng nhà được — Số nhà xây mới tính trên một triệu người dân 


xây dựng 
ÌÌ 


2.500. 


0 
Đoạn 1950. 1970 1980 1990 lÌ 
Dânsố 1217 — 1507 1793 208/2 2487 2814 — 3087 
Hoa Kỳ 
(triệu) 


Ngiền: Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. 


240 


H0OWARD MARKS 


Do vậy, dù số liệu năm 2010 tương đương với năm 1940, thì 
tỷ lệ nhà xây mới trên dân số - điều được cho là con số có ý nghĩa 
hơn nhiều - chỉ bằng một rửa so với số liệu năm 1940. Nguyên 
nhân cho vấn đề này là trên thực tế, không một ai xây nhà trở 
lại sau cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn, thị trường nhà ở 
sụp đổ và Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008. Kết 
luận chính rút ra từ những quan sát này là: Ngưồn cung ứng nhà 
ở vào những năm ngay sau khủng hoảng rõ ràng không đủ đáp 
ứng nhu cầu mua nhà. 

Tất nhiên, “kiến thức phổ thông” ở thời điểm đó hẳn là 
không thể có như cầu lớn về nhà ở. Thay vào đó, hầu hết mọi 
người đều bị thuyết phục rằng giấc mơ Mỹ về việc sỏ hữu một 
ngôi nhà đã kết thúc, nhu cầu về nhà ở sẽ mãi mãi lắng xuống và 
do vậy những ngôi nhà chưa được bán sẽ chỉ được tiêu thụ rất 
chậm. Họ nêu lên xu hướng của những người trẻ, đó là thuê nhà 
thay vì mua nhà, bởi những người này đã trở nên bị quan bởi sự 
sụp đổ của thị trường nhà ở và bong bóng tài sản thế chấp, và 
như thường lệ họ sẽ suy luận ra kết quả thay vì đặt câu hỏi về 
tính bền vững của hiện trạng. Như rất nhiều ví dụ khác trong 
cuốn sách, đối với phần lớn mọi người, tâm lý ngoại suy đã thay 
thế cho sự thấu hiểu và niềm tin vào chư kỳ. 

Từ biểu đồ và từ những kiến thức của mình, tôi và các đồng 
nghiệp ở Oaktree hiểu rõ rằng: Bởi vì sự sụt giảm dữ dội của 
riền kinh tế trong gần 80 năm qua đã tạm đừng nguồn cung cấp 
nhà ở bổ sung, giá nhà có thể phục hồi mạnh mẽ nếu có bất kỳ 
một tăng trưởng đáng kể về nhu cầu. Và ngược với kiến thức 
phổ thông, chúng tôi tin rằng nhu cầu nhà ở sẽ lại thể hiện tính 
chu kỳ như thông thường và do vậy, sẽ có lúc như cầu này tăng 


241 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


lên trong tương lai trung hạn. Kết luận này - được hỗ trợ bởi các 
dữ liệu và phân tích khác - đã góp phần hình thành quyết định 
của chúng tôi về việc đầu tư mạnh vào những khoản thế chấp 
nhà và những khoản vay ngân hàng không hoạt động (được 
đảm bảo bằng đất xây dựng các khu dân cư), cũng như chúng 
tôi đã quyết mua lại đơn vị xây dựng, nhà tư nhân lớn nhất Bắc 
Mỹ. Những khoản đầu tư này khá là hiệu quả. (Một điều thú vị 
trong bối cảnh này là tờ WWzll Sireet Journal vào ngày 12 tháng 5 
năm 2017 đã đăng bài báo “Thế hệ những người thuê nhà giờ đã 
trở thành người mua nhà”. Nó viết: “Những người mua nhà lần 
đầu chiếm 42% số người mua trong năm nay, tăng từ mức 38% 
ở năm 2015.” Việc kết luận rằng sự từ bỏ quyền sở hữu nhà ở đã 
lan tỏa khắp nơi quả là “khôn ngoan”.) 

Đây là một ví dụ về trường hợp biết nhận thức về bản chất 
của chu kỳ và vị trí của chúng ta trong chu kỳ đó sẽ cho phép ta 
thực hiện những khoản đầu tư lợi nhuận. Và chính trường hợp 
mà chu kỳ lên tới cực điểm - ở đây là thời điểm thị trường nhà ở 
đi xuống vùng trũng sâu - đã đưa ra tín hiệu rằng đây là lúc có 
thể hành động để thu về lợi nhuận cao. 

Bây giờ những gì đã xảy ra có lẽ đã trở nên rõ ràng, khi chúng 
ta nhìn lại những bằng chứng. Những lý do đem lại những quyết 
định thành công luôn luôn thật hiển nhiên khi đã muộn màng. 
Nhưng trong trường hợp này, phân tích khách quan các dữ liệu 
theo chu kỳ cho phép ta đưa ra những kết luận chính xác để áp. 
dụng vào thực tại... thời điểm mà đữ liệu trở nên hữu ích. 


% 


242 


HOWARD MARKS 


Dù tôi đang nói về chủ đề chu kỳ của bất động sản, tôi muốn 
đề cập đến (lần đầu tiên nhưng không phải lần cuối cùng) tính 
chu kỳ của việc mọi người thỉnh thoảng kết luận rằng một vài 
hiện tượng tài chính sẽ kết thúc. Ở đây tôi sẽ thảo luận một trong 
những tình huống đáng kể nhất. Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, 
mọi người có xu hướng nghĩ những khoảng thời gian khả quan 
sẽ diễn ra mãi mãi. Thực tế, chẳng cần nhiều thời gian trôi qua 
kể từ lần điều chỉnh cuối cùng để mọi người hoàn toàn lãng 
quên tính chu kỳ của lịch sử. Do đó, sẽ phù hợp để một Tần nữa 
trích dẫn quan sát của John Kenneth Galbraith về thái độ liên 
quan đến lịch sử: 

Chỉ một ít lĩnh vực có sự nỗ lực của con người mà tính lịch 

sử lại không được đề cao, trong đó có thế giới tài chính. Kinh 

nghiệm trong quá khứ, nếu nó được coi là một phần ký ức, bị 
coi là nơi ẩn náu cổ lỗ của những người không đủ sâu sắc để 
trân trọng những điều kỳ điệu tuyệt đỉnh trong thời hiện tại. 

Hầu hết các hoạt động đầu tư chịu tác động của sự khái quát 
hóa và những tuyên bố có ảnh hưởng sâu rộng - chúng thường 
nhấn mạnh vào các mặt tích cực, bởi vì con người thường có xu 
hướng tham lam và suy nghĩ mơ mộng - và vì một vài lý do, 
điều này đường như đặc biệt đúng trong thị trường bất động 
sản. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã nghe người ta họp lý 
hóa việc đầu tư vào bất động sản bằng những tuyên bố “thật đễ 
hấp thụ” như “họ không mở thêm nữa đâu” (liên quan đến đất 
đai), “bạn luôn có thể sống trong đớ” (liên quan đến nhà cửa) và 
“nó giúp phòng tránh lạm phát” (liên quan đến đủ các loại tài 
sản). Điều cuối cùng mà mọi người có thể học được là bất kể giá 
trị đằng sau những tuyên bố này là gì, chúng cũng sẽ không thể 
bảo vệ cho một khoản đầu tư được thực hiện ở mức giá quá cao. 


243 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, như tôi 
đã đề cập trước đó, một số quan chức trúng cử đã quyết định 
rằng, như một bước tiến giúp xã hội nhận thêm lợi ích và làm 
tăng khả năng hiện thực hóa giấc mơ Mỹ, mọi điều sẽ rất tốt 
đẹp nếu có thêm nhiều người sở hữu nhà hơn nữa. Kết quả là, 
những người cho vay thế chấp được chính phủ tài trợ đã nhận 
được thông điệp rằng việc cấp vốn mua nhà cần phải được tiến 
hành sao cho thuận tiện hon, và họ đã tuân thủ. Thông điệp này, 
kết họp với các khoản vay thế chấp sẵn có tăng lên và mức lãi 
suất giảm mạnh vào thời điểm đó đã kích thích mạnh mẽ những 
người mua nhà tiềm năng. 

Dòng tiền cho các khoản thế chấp còn được khuyến khích 
mạnh mẽ bởi những thông điệp khác của thị trường bất động 
sản: “Cho vay thế chấp là an toàn.” Nó dựa trên niềm tin rằng 
làn sóng vỡ nợ trên phạm vi toàn quốc ở các khoản vay thế 
chấp không thể xảy ra. Sự kết hợp giữa một nền kinh tế phát 
triển mạnh, biến động kinh tế ở mức vừa phải và các khoản 
vay thế chấp được tiến hành cẩn trọng đã ngăn chặn sự xuất 
hiện của một làn sóng như vậy kể từ sau cuộc Đại suy thoái. 
Đó là một khoảng thời gian đủ dài để người ta quên mất đi 
những gì từng xảy ra, như Galbraith đã nói. Quá khứ như vậy 
không có nghĩa là những người cho vay không thể thực hiện 
các khoản vay quá hào phóng và thiếu thận trọng đến mức 
gây ra một cuộc suy thoái mạnh mẽ và mang đến một làn sóng 
vỡ nợ kinh khủng. 

Vào những năm đầu của thế kỷ 21, nhu cầu nhà ở lớn cùng 
với sự đồi đào của ngưồn vốn đến từ cho vay thế chấp - xuất phát 
từ những tin bài lạc quan trên các phương tiện truyền thông - đã 


244 


HOWARD MARKS 


khiến giá nhà tăng cao. Do vậy, chúng ta bắt đầu nghe được một 
sự khái quát hóa sâu rộng khác nữa về thị trường bất động sản: 
“Giá nhà sẽ luôn luôn tăng.” 

Tôi hy vọng lúc này bạn đã nắm bắt được thực tế rằng giá 
trị của tài sản được đề cập tới không quá ổn định và chắc chắn 
chúng không thể đủ mạnh để duy trì suốt thời gian dài. Không 
thể tránh được, cảm xúc của con người sẽ khiến giá tài sản - kể 
cả những tài sản có giá trị - thay đổi tới mức cực điểm và không, 
hề bền vững: hoặc là cao một cách chóng mặt, hoặc là bi quan 
quá mức. 

Nói tóm lại, đặt trọn niềm tin vào việc chu kỳ chắc chắn sẽ 
xảy ra như tôi đã thôi thúc có nghĩa là một số từ và cụm từ sẽ 
phải được loại bỏ khỏi kho từ vựng của các nhà đầu tư thông 
minh. Chúng bao gồm “không bao giờ”, “luôn luôn”, “mãi mãi”, 
“không thê”, “sẽ không”, “sẽ” và “phải”. 


% 


Trong những năm dẫn đến cuộc khủng hoảng thế chấp dưới 
chuẩn vào năm 2007 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 
vào năm 2007-2008, có rất nhiều hành vi đẩy giá lên cao (điều 
sau đó đã được chứng minh là quá liều lĩnh) đã được ủng hộ 
bởi niềm tin rằng bất động sản có thể giữ mức giá cao trong thời 
gian dài và không có tính chu kỳ. Góp phần vào xu hướng đẩy 
giá lên cao, một số nhà nghiên cứu đã đưa ra những tuyên bố và 
dự báo ủng hộ đầy lạc quan: 

e Theo một bài viết trên tờ Neu York Times Magazine đăng 

ngày 5 tháng 3 năm 2006 với tiêu đề “Đó là một ngôi nhà 


245 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


rất, rất cũ”, một phó chủ tịch của ngân hàng Dự trữ Liên 
bang New York đã đưa ra kết luận rằng: “Giá nhà tăng đột 
biến tương xứng với những điều kiện kinh tế... chứ không 
phải cách nhìn nhận sai lệch đối với thực tiến.” Bài viết 
thậm chí còn trích dẫn câu nói của ông: “Chúng ta thỉnh 
thoảng tự hỏi tại sao giá nhà không tăng nhiều hơn nữa, 
bởi quy mô của các khoản vay thế chấp để những gia đình 
trung lưu có thể được cấp vốn đã lên cao khủng khiếp.” 


Bài báo cũng đề cập: “Có các chuyên gia cùng quan điểm 
[từ Đại học Columbia và trường Wharton]. Họ là những 
người tập trung vào cái mà họ gọi là “những thành phố 
siêu sao, những nơi đáng mơ ước đến mức chúng không 
những không phải điều chỉnh mà còn có thể duy trì giá ở 
“mức ngày càng tăng/ so với những thành phố ít thu hút 
hơn.” (Tất nhiên, sự sẵn lòng sử dụng các thuật ngữ như 
“ngày càng tăng” hẳn phải là báo động đỏ hiển nhiên đối 
với các nhà đầu tư.) 
Nhưng có rất nhiều câu hỏi về tính hợp lý của những kết 
luận trên: 
s các dữ liệu liên quan đến giá nhà quá ngắn gọn 
s thực tế rằng những tuyên bố về xu hướng giá nhà trưng 
bình được bán trong một năm không nhất thiết đã cho biết 
mọi điều về giá của một ngôi nhà nhất định hoặc giá của 
tất cả các ngôi nhà chờ bán : 
e tương tự như vậy, không có một sự điều chỉnh nào đối với 
thực tế rằng những khu dân cư và toàn bộ thành phố lúc 
sẽ được ưu ái, lúc thì không - và điều đó sẽ tác động đến 


246 


H0OWARD MARKS 


giá nhà. Vì lý đo này, những tuyên bố về thị trường nhà 
ở trong một thành phố hoặc một khu dân cư nhất định 
không hẳn có thể áp dụng cho thị trường nhà ở nói chung. 

Do vậy, tôi thấy rất thú vị khi bài báo “Đó là một ngôi nhà 
rất, rất cũ” được đăng vào năm 2006. Nó đưa tin về một nghiên 
cứu đã giải quyết rất nhiều vấn đề bằng cách chỉ dựa vào giá của 
một ngôi nhà ở Amsterdam, ngôi nhà mà Pieter Fransz đã xây 
dựng vào năm 1625. Căn nhà vẫn còn tồn tại kể từ đó, hầu như 
không hề suy suyển và đã sáu lần đổi chủ, nhưng vị trí của nó ở 
khu dân cư vùng kênh Herengracht vẫn là nơi đắt giá bậc nhất 
ở Amsterdam. Do vậy, bài báo không cung cấp thông tin chỉ tiết 
về liệu giá của một ngôi nhà trung bình có tăng lên, mà là tình 
hình giá cả của một ngôi nhà cụ thể. 

Trái ngược với những người lạc quan về thị trường nhà ở 
đài hạn như trích dẫn ở trên, Robert Shiller của Đại học Yale đã 
nói về ngôi nhà Fransz và khu dân cư quanh đó như sau: “Nhìn 
vào đữ liệu khu Herengracht sẽ rất hữu ích, bởi bạn có thể nhìn 
thấy khoảng thời gian 50 năm tăng trưởng, và sau đó tình hình 
biến chuyển ngược lại. Điều đó thực tế hơn so với những tranh 
cãi về các thành phố siêu sao.” Tác giả của bài nghiên cứu, Piet 
Eichholtz, được mô tả là: “Người nghỉ ngờ với những ai tuyên 
bố rằng giá trị tài sản có thể tiếp tục tăng mãi mãi.” Anh ta nói: 
“Bạn có thể nhìn thấy những nhận định màu hồng tương tự 
được lặp đi lặp lại, sau đó chúng đã bị thực trạng nghiền nát.” 

Trích thêm từ bài báo của Times: 

Eichholtz nói rằng: “Người ta kháo nhau là giá trị của bất động 

sản sẽ tăng lên đáng kể theo thời gian... nhưng những đữ liệu 

cuối cùng lại phản đối lời đồn đại đó.” 


247 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Như vậy, tất cả mọi người, từ ông chú già thông thái xa lắc 
xa lơ đến người môi giới đã bán nhà cho bạn, đều không thể 
chối cãi rằng bất động sản là một trong những khoản đầu tư 
dài hạn tốt nhất. Nhưng ngược lại, chính các chỉ số dài hạn hết 
mức có thể này đã ngầm thể hiện là nó có vấn đề. Giữa những 
năm 1628 và 1973 (giai đoạn mà Eichholtz nghiên cứu), giá 
trị thực tế của tài sản ở Herengracht - đã điều chỉnh theo lạm 
phát - chỉ tăng 0,2% một năm, tệ hơn so với gửi tiền ở ngân 
hàng với mức lãi suất thấp nhất. Như Shiller đã viết trong bài 
phân tích của anh về chỉ số ở Herengracht: “Giá nhà thực tế 
đã tăng lên khoảng gấp đôi, nhưng phải mất gần 350 năm để 
điều đó xảy ra.” 

... Shiller đã nói rằng chỉ trong những năm gần đây, việc 

bất động sản tăng giá nhanh chóng mới trở thành một tiêu 

chuẩn thông thường và thế là mọi người cứ kỳ vọng vào tiêu 
chuẩn này. 

... Nếu những thực trạng trong một vài năm vừa qua [khi đó 

“giá cả tăng lên đáng kinh ngạc”] là đặc trưng cho thế giới 

mới đầy dũng cảm mà chúng ta đang sống, thì việc nghĩ về nó 

trong thời gian dài - tăng, giảm, tăng, giảm — sẽ đưa chúng ta 
trở lại với điều có thể là bài học lịch sử lâu đời nhất: Thực trạng, 
này có xu hướng lặp lại. 

Dữ liệu giá nhà trong dài hạn rất có giá trị, nhưng bài học 
quan trọng nhất là vào thời điểm giá tài sản tăng, mọi người 
có xu hướng đẩy giá lên và những nhà bình luận sẽ đưa ra 
những lời ủng hộ vô cùng hợp lẽ. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. 
Thực tế, việc hợp lý hóa sự gia tăng mức giá (và dự đoán rằng 
giá sẽ còn lên cao hơn nữa) luôn xảy ra khi xu hướng lên cao 
chứ không phải khi xuống thấp. Để nhận được sự giúp đỡ 
thực sự, tôi sẽ tìm đến các nhà bình luận đưa ra những nhận 


248 


HOWARD MARKS 


định tỉnh táo trong khoảng thời gian giá bị đẩy lên cao, hoặc 
những người đưa ra những bình luận chống lại sự tiều cực khi 
thị trường đi xuống. 


ầ 


Ngành bất động sản cũng phải trải qua những thăng trầm 
mang tính chu kỳ như mọi ngành khác. Nhưng chu kỳ bất động 
sản có thể bị khuếch đại bởi những yếu tố đặc biệt sau: 

ø độ trễ thời gian từ lúc bắt đầu lên ý tưởng tới lúc sẵn sàng 

rao bán 

s đòn bẩy tài chính cực kỳ cao trở thành yếu tố đặc trưng 

se thực tế là ngưồn cung ứng nhìn chung không đủ linh hoạt 

để điều chỉnh theo nhu cầu biến động. (Nghĩa là, một nhà 
sản xuất có thể loại bỏ một ca làm việc ở nhà máy, sa thải 
công nhân hoặc cắt giảm sản xuất nếu nhu cầu về sản 
phẩm của anh ta giảm xuống. Nhưng một người chủ nhà, 
chủ khách sạn hoặc người phát triển bất động sản sẽ gặp 
khó khăn hơn nhiều nếu muốn cắt giảm cơ ngơi mà anh ta 
đã đưa vào thị trường nếu như cầu bị giảm.) 

Chu kỳ bất động sản đã minh họa cách các yếu tố mang tính 
chu kỳ có tính nhân quả, cũng như các chu kỳ có xu hướng đi tới 
các điểm cực. Không phải tự nhiên mà họ thường nói một cách 
hoài nghỉ - trong những thời điểm khó khăn, khi sự khái quát 
hóa lạc quan không còn có thể được nói ra — rằng “chỉ người 
chủ sở hữu thứ ba mới kiếm được tiền”. Nhà phát triển đã hình 
thành và khởi xướng dự án không kiếm được tiền. Ngân hàng, 
đã tài trợ vốn xây dựng và lấy lại quyền sở hữu dự án từ nhà 


249 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


phát triển khi chu kỳ đi xuống cũng không có đồng nào. Người 
thu lợi ở đây là nhà đầu tư đã mua tài sản từ ngân hàng trong 
thời kỳ khủng hoảng và sau đó tiến vào chu kỳ đi lên. 

Tất nhiên đây là một sự thổi phồng, cũng như mọi lời khái 
quát hóa đều vậy. Nhưng nó thật sự là một lời nhắc nhở rằng thị 
trường bất động sản có tính chu kỳ, và đặc biệt là cách mà chu 
kỳ hoạt động trong những thời điểm không mấy khả quan. 


250 


00:01 +4 


KẾT HỢP TẤT CẢ - CHU KỲ 
CÚA THỊ TRƯỜNG 


28003 


10001 


ù Mu gÉ- 


60000 


50000 


W \ 1Í \ mụ lh 


suetbepllt IS n 002516 NI do: mướn: nai 7. a= ~ 
NX/ l - | | `... 
ĐI THỂ I1 lÌẨHuni,antimniul tiune „., 
SIAIRHNGLĐEI ke: 


12:8B' 12185 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Vào lần đầu tiên một nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm được trải 

nghiệm một chu kỳ thị trường đi lên, sự khởi đầu của tiến trình 

đó dường như rất hợp lý, bởi mọi sự kiện tích cực đã hợp lại 
trong một thị trường tăng giá - hay còn gọi là bong bóng. Thực 

tế rằng có quá nhiều thông tin tốt đẹp và tâm lý vui vẻ vẫn có 

thể kết thúc bằng sự thua lỗ mới gây nên bất ngờ. Tất nhiên, 

những người chưa thành thạo không thể không cảm thấy như 
vậy, bởi nếu tiến trình không được lên tới cực điểm vì những 
sai lầm trong phán đoán, thì thị trường sẽ không lên tới đỉnh 
tăng giá rồi sau đó sụp đổ (hoặc xuống tới đáy giảm giá rồi 
phục hồi trở lại). 
ông việc của chúng tôi trong vai trò là những nhà 
đầu tư rất đơn giản: Giải quyết những điều liên 
quan đến giá tài sản, đánh giá giá trị của chúng 
trong ngày hôm nay và đưa ra những phán đoán xem chúng sẽ 
thay đổi như thế nào trong tương lai. Giá bị tác động trước hết 
bởi sự phát triển trong hai khía cạnh: yếu tố cơ bản và yếu tố 
tâm lý. 

e Yếu tố cơ bản, điều mà tôi gọi là “các sự kiện”, chủ yếu 
có thể ảnh hưởng đến thu nhập, dòng tiền và triển vọng 
tương lai của hai điều này. Chúng bị tác động bởi nhiều 
thứ, bao gồm xu hướng của nền kinh tế, lợi nhuận và sự 
sẵn có của ngưồn vốn. 

s Yếu tố tâm lý, tức là các nhà đầu tư cảm thấy như thế nào 
về các yếu tố nền tảng và họ đánh giá chúng ra sao. Tâm lý 
cũng bị tác động bởi nhiều thứ, cụ thể là mức độ lạc quan 
và thái độ đối với rủi ro của các nhà đầu tư. 

Các yếu tố được đề cập ở trên đều có những chu kỳ, và mỗi 

chư kỳ lại có nhiều khía cạnh. Chủ đề chính đằng sau hành vi 


252 


HOWARD MARKS 


của những chu kỳ - cũng như cách mà chúng tương tác và kết 
hợp với nhau - là một kiểu mẫu lặp lại và có thể hiểu được như 
chúng ta đã thảo luận chỉ tiết ỏ những phần trước. Chúng xảy 
ra cùng với nhau - và chúng luôn kết hợp với những tác động 
ngẫu nhiên và có đặc tính nhất định - để tạo thành hành vi của 
thị trường chứng khoán. 

Mục tiêu của tôi ở chương này là giúp bạn có cảm giác về sự 
tăng giảm có tính chu kỳ của thị trường. Ta không bàn tới thực 
tế rằng thị trường tăng và giảm, hoặc điều đó đã xảy ra như thế 
nào trong quá khứ, hoặc những chuyển động nào sẽ phản ứng 
trước sự tăng giảm. Đúng hơn, ta sẽ bàn về các lực tác động - đặc 
biệt là các lực phi kinh tế, phi cơ bản - khiến thị trường tăng lên 
hoặc giảm xuống, thường là ở mức quá đà. 

Nếu thị trường được tính toán một cách nghiêm ngặt, chỉ dựa 
trên các yếu tố cơ bản của công ty, thì giá của một chứng khoán 
sẽ không dao động nhiều hơn quá mức so với thu nhập hiện tại 
của nhà phát hành và triển vọng thu nhập trong tương lai. Thực 
tế, mức giá nhìn chung sẽ biến động ít hơn so với thu nhập, bởi 
sự thay đổi thu nhập hằng quý thường không mấy biến chuyển 
trong dài hạn và bên cạnh đó, nó không nhất thiết phản ánh các 
thay đổi thực tế trong tiềm năng dài hạn của công ty. 

Dù thế, giá chứng khoán nhìn chung vẫn thay đổi nhiều hơn 
so với thu nhập. Tất nhiên, lý do phần lớn thuộc về các yếu tố 
tâm lý, cảm xúc và những yếu tố phi cơ bản. Do vậy mức giá 
thay đổi quá đà và phóng đại những thay đổi cơ bản. Dưới đây 
là những lý do ngắn gọn giải thích tại sao: 

e Các sự kiện về kinh tế và về lợi nhuận của các công ty diễn 

ra ngày càng tích cực. 


253 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


se Các sự kiện tích cực nuôi dưỡng tâm lý của các nhà đầu 
tư. Cảm xúc, thứ còn gọi là “tinh thần động vật”! và sự dễ 
đàng chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư đều tăng lên khi 
các sự kiện tích cực (hoặc đôi khi vẫn tăng dù các sự kiện 
mang tính tiêu cực). 

s Tâm lý tích cực tăng lên khiến các nhà đầu tư giảm bớt 
các yêu cầu liên quan đến điều khoản bảo vệ rủi ro và lợi 
nhuận tương lai. 


Sự kết hợp giữa các sự kiện tích cực, tâm lý khả quan và 
mức yêu cầu lợi nhuận thấp khiến giá tài sản tăng. 

s Tuy nhiên, cuối cùng, quá trình này sẽ vận hành ngược 
lại. Các sự kiện diễn ra không như mong đợi, có lẽ vì môi 
trường tạo ra chúng lại trở nên ít thân thiện hơn hoặc vì sự 
kỳ vọng vượt quá cao so với thực tế, 

s Sau cùng, các nhà đầu tư đã hiểu rằng tâm lý không thể 
duy trì theo hướng tích cực mãi mãi. Những người tỉnh 
táo hơn kết luận giá tài sản đã đạt đến mức phi lý, hoặc 
tâm lý đã không còn nhiệt tình vì hàng triệu lý do nào đó 
(hoặc không vì một lý do rõ ràng nào). 

ø Giá giảm khi các sự kiện bớt tích cực, hoặc bị coi là bớt tích 
cực. Đôi khi nó xảy ra đơn giản chỉ vì giá đã lên cao tới 
mức không thể duy trì, hoặc bởi vì môi trường đầu tư đã 
có những phát triển tiêu cực. 

: Nguyên ` văn là “animal spirit”, thuật ngữ chỉ rằng không thể sử dụng mô hình tính 
toán để đầu tư, mà phải phân tích đầu tư trên cơ sở nhận biết bản năng hay tính khí 
của nhà đầu tư, tức phản ứng tự nhiên của họ. Tỉnh thần động vật là tỉnh thần lạc quan, 


tự tin, hoặc bi quan và sợ hãi của nhà đầu tư gây ảnh hưởng đến các quyết định. John 
Maynard Keynes là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này. 


254 


H0OWARD MARKS 


s Khi có xu hướng đi xuống, giá tài sản tiếp tục giảm cho 
đến khi chúng giảm tới mức quá thấp, và từ đây bối cảnh 
để thị trường phục hồi lại được thiết lập. 

Một điều quan trọng cần hiểu là cách mà những yếu tố cơ 
bản và tâm lý tương tác với nhau, như mô tả ở trên. Nhưng tôi 
cần phải nhắc lại một điều về quá trình này: Mô tả ở trên là một 
quá trình được sắp xếp theo trình tự và nối tiếp nhau, nhưng 
thực tế quá trình không thể được diễn ra “ngăn nắp” như vậy. 
Trình tự diễn ra các sự kiện có thể thay đổi và chịu tác động của 
quan hệ nhân quả. 

ø Đôi khi các sự kiện khiến tâm lý trở nên mạnh mẽ hơn, và 
đôi khi sự cải thiện trong tâm lý có thể tác động tích cực 
đến các sự kiện (ví dụ như các hoạt động hỗ trợ nền kinh 
tế và lợi nhuận của doanh nghiệp). 

s Và dù rõ ràng rằng sự cải thiện trong tâm lý của các nhà 
đầu tư khiến giá tài sản tăng, thì cũng hiển nhiên rằng giá 
tài sản tăng khiến các nhà đầu tư cảm thấy họ giàu có hơn, 
thông minh hơn và lạc quan hơn. 


Vì vậy, nói một cách khác, các mối quan hệ này có thể hoạt 
động theo hai chiều... và thậm chí xảy ra đồng thời. Mỗi điều có 
thể tạo ra điều còn lại. Tốc độ mọi thứ diễn ra cũng khác nhau 
đáng kể từ chu kỳ này sang chu kỳ khác, cũng như khi xét trong 
một chu kỳ. Sau cùng, chu kỳ không, nhất thiết phải phát triển 
“mượt mà”, thay vào đó, chúng có thể xuất hiện những lúc đi 
xuống, phục hồi và đều đều trong suốt quá trình. 

Bởi lý do như vậy mà việc đầu tư không thể có tính khoa 
học, và không thể được cho rằng sẽ điễn ra theo đúng một kiểu. 


255 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Tôi sẽ tiếp tục nhắc lại quan sát của Mark Twain: “Lịch sử không 
tự lặp lại chính nó, nhưng nó đúng là có lặp lại.“ Những lý do và 
kết quả sẽ không bao giờ giống hệt như trong quá khứ, nhưng, 
chúng luôn luôn có xu hướng nhắc lại những sự phát triển mà 
chúng ta đã nhìn thấy trước đó. 

Dù chu kỳ có những điểm thiếu chính xác, thì vẫn rõ ràng là 
các sự kiện trong quá khứ và các sự kiện được kỳ vọng sẽ xảy ra 
trong tương lai khi kết hợp với tâm lý của nhà đầu tư sẽ quyết 
định mức giá của tài sản. Các sự kiện và tâm lý cũng tác động 
đến sự sẵn có của tín dụng, và sự sẵn có của tín dụng tác động 
đáng kể đến giá tài sản, giống như nó tác động trở lại và ảnh 
hưởng đến các sự kiện và tâm lý nhà đầu tư. 

Tóm lại, những điều này kết hợp tất cả lại với nhau để tạo ra 
chu kỳ thị trường. Chúng ta nghe về nó mỗi ngày, nổi bật nhất 
là những điều liên quan đến sự lên xuống của thị trường chứng 
khoán, nhưng chu kỳ thị trường còn nói về những điều như trái 
phiếu, vàng và tiền tệ. Nhiều chu kỳ giao nhau tại chu kỳ thị 
trường và nó chính là chủ đề chính của chương này. 


Z 


Lý thuyết tài chính miêu tả những nhà đầu tư là “những con 
người kinh tế”: khách quan, là những người biết tối ưu hóa đầy 
lý trí. Do vậy, miêu tả này ngụ ý rằng thị trường mà các nhà đầu 
tư hình thành sẽ giống như “máy cân” — cách gọi của tác giả và 
nhà đầu tư Ben Graham (cũng là người thầy của Warren Buffett). 
Đó là một nơi thẩm định giá trị tài sản vô cùng nghiêm khắc. 

Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược lại, sự thật là các vấn đề 
thực tế liên quan đến tài chính và các số liệu mới chỉ là điểm 


256 


H0WARD MARKS 


khởi đầu của hành vi trên thị trường; tính lý trí của nhà đầu tư 
chỉ mang tính ngoại lệ chứ không phải là một quy tắc; và thị 
trường chỉ dành rất ít thời gian để bình tĩnh đo đếm các dữ liệu 
tài chính và thiết lập mức giá mà không bị cảm xúc chỉ phối. 

Nền tảng đầu tư khá đơn giản. Các sự kiện trong quá khứ 
đã diễn ra và được ghi chép lại, rất nhiều người có đủ những kỹ 
năng định lượng để phân tích chúng. Hiệu suất hiện tại được 
tóm tắt lại trong các báo cáo tài chính, điều đôi khi thể hiện một 
bức tranh chính xác nhưng đôi khi lại yêu cầu người xem phải 
có sự điều chỉnh khéo léo. Và mọi người không thể biết được 
các sự kiện trong tương lai (mặc dù một số nhà đầu tư giỏi dự 
đoán chúng hơn những người khác). Những nguyên tắc nền 
tảng không phải là phần biến đổi nhiều nhất trong đầu tư và 
nó cũng không là phần hấp dẫn tôi nhất. Dù sao, tôi không thể 
viết một cuốn sách cho bạn biết làm thế nào để biết nhiều hơn 
so với người khác về các sự kiện trong tương lai. Để làm những 
công việc vượt trội, ta phải có một tầm nhìn xa, có trực giác và 
biết “suy nghĩ ở cấp độ cao hơn” - những điều mà tôi ngờ là khó 
lòng có thể viết gọn trong một cuốn sách hay truyền dạy lại. 

Phần công việc đầu tư hấp dẫn tôi - phần mà tôi thấy mình 
suy nghĩ nhiều nhất, cũng như điều mà tôi và các đồng nghiệp ở 
Oaktree đã có những hành động đáng kể nhất để góp phần tạo 
dựng sự giàu có cho khách hàng - là về cách mà các nhà đầu tư 
đi chệch khỏi những nhận định lý trí, và chúng đã gây nên các 
dao động của chu kỳ ra sao. 

Một lượng lớn các yếu tố có vai trò trong khía cạnh này của 
quyết định đầu tư, chúng can thiệp vào quá trình đi đến các quyết 
định thuần tính kinh tế. Chúng có thể thuộc về bản chất, tâm lý 


257 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


hoặc cảm xúc của con người - sự khác biệt giữa những điều này 
không quá quan trọng - và chúng hoàn toàn có khả năng chỉ 
phối hành vi của các nhà đầu tư và do đó, chỉ phối cả thị trường. 
Một số, nhưng không phải tất cả, thay đổi theo chu kỳ; và tất cả 
các yếu tố đều có thể ảnh hưởng hoặc làm chu kỳ thêm nghiêm 
trọng. Dưới đây là một số ảnh hưởng quan trọng nhất: 


258 


s cách các nhà đầu tư dao động, thay vì giữ vững tư duy lý 
trí và đi tới các quyết định hợp lý 


các nhà đầu tư có xu hướng hình thành quan điểm lệch 
lạc về những gì đang diễn ra, tham gia vào quá trình nhận 
thức theo chọn lọc và diễn giải sai lệch 


s thói quen xác nhận thiên vị, điều này khiến mọi người 


chấp nhận các bằng chứng củng cố những luận điểm của 
họ, bác bỏ những bằng chứng không đồng thuận; và mọi 
người có xu hướng để ý tới mất mát, khiến hầu hết chúng 
ta sẽ trân trọng một đồng đô la bị mất đi hơn là một đồng 
đô la kiếm được (hay một đồng đô la lợi nhuận) 


s sự cả tin khiến các nhà đầu tư “nuốt trọn” những câu 


chuyện về lợi nhuận tiềm năng vào thời điểm tốt và tính 
hoài nghỉ quá mức lại khiến họ từ chối mọi khả năng thu 
được lợi nhuận trong thời điểm xấu 


e tính chấp nhận rủi ro và tính thận trọng trước rủi ro của 


các nhà đầu tư có bản chất là luôn đao động, và do vậy họ 
yêu cầu phải có phần bù rủi ro 


s những hành vi theo xu hướng đám đông là kết quả từ áp 


lực phải làm những gì người khác đang làm, và hệ quả là 
khó duy trì được những ý kiến khác biệt 


HOWARD MARKS 


« cảm giác khó chịu vô cùng khi thấy người khác kiếm 
được tiền nhờ làm những hoạt động mà bạn đã từ chối 
không làm 


do vậy, các nhà đầu tư có xu hướng chống lại bong bóng 
tài sản nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước áp lực, 
họ bỏ cuộc và mua vào (mặc dù - không, bởi ơì - tài sản có 
trong bong bóng đang được định giá rất cao) 


se tương ứng với xu hướng trên, mọi người thường bỏ qua 
những khoản đầu tư không phổ biến và không thành 
công, cho dù chúng có vẻ rất hợp lý 

e cuối cùng là thực tế rằng đầu tư luôn xoay quanh tiền bạc, 
với những yếu tố mạnh mẽ như con người sẽ luôn tham 
lam muốn kiếm nhiều hơn, ganh tị với số tiền mà người 
khác tiếm được và lo sợ thua lỗ 


BÒ TÓT Và (ÂU 

Ít nhất một trăm năm qua, các nhà đầu tư đã được biết đến 
với hai đặc trưng, hoặc họ là “bò tót” (những người lạc quan nghĩ 
rằng giá cổ phiếu sẽ tăng và họ sẽ có những hành động quyết 
liệt) hoặc họ là “gấu” (những người bi quan nghĩ rằng cổ phiếu 
sẽ giảm giá và do vậy họ sẽ có những hành động phòng thủ). 
Kết quả là, mọi người đã áp dụng cách gọi “thị trường bò tót” để 
chỉ một thị trường đã tăng, đang tăng hoặc sẽ tăng (nó khá thiếu 
chính xác) và “thị trường con gấu” để chỉ trường hợp ngược lại. 


1Từ gốc của “thị trường con bò” là “bull markef”, từ gốc của “thị trường con gấu” 
là “bear market”. Từ đây trở đi, những đoạn dùng “bull market” sẽ đư‹ ịch là “thị 
trường tăng giá” và “bear market” sẽ được dịch là “thị trường giảm giá” ê phù hợp 
với cách dùng từ quen thuộc tại Việt Nam. 


259 


PHÂẦN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Khoảng 45 năm trước - vào thời kỳ đầu những năm 1970 — 
tôi đã nhận được một trong những món quà tuyệt vời nhất mà 
tôi từng được tặng, đó là khi một nhà đầu tư lớn tuổi và có kinh 
nghiệm cho tôi biết về “Ba giai đoạn của một thị trường tăng giá”: 

ø Giai đoạn đầu tiên: Khi chỉ một thiểu số người am hiểu 

khác thường tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hon. 

® Giai đoạn thứ hai: Khi hầu hết các nhà đầu tư đều nhận ra 

rằng những cải thiện đang thực sự diễn ra. 

s Giai đoạn thứ ba: Khi tất cả mọi người cùng khẳng định 

rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên mãi mãi. 

Sự xuất hiện của chân lý đơn giản này đã mở ra cho tôi khái 
niệm về các thái cực trong tâm lý của nhà đầu tư và tác động 
của các thái cực đó đến chu kỳ của thị trường. Cũng giống như 
nhiều trích dẫn và các câu ngạn ngữ hay, chân lý trên cung cấp 
rất nhiều điều thông thái chỉ trong một vài từ đơn giản. Tất cả 
đều xoay quanh khả năng có thể thay đổi của thái độ, kiểu mẫu 
mà chúng diễn ra và cách mà chúng góp phần gây nên những 
sai lầm. 

Trong giai đoạn đầu tiên, bởi vì hầu hết các nhà đầu tư đều 
không nhìn thấy khả năng cải thiện, nên tài sản không được 
định giá cao, giá chứng khoán chỉ thể hiện một ít hoặc không 
hề có chút tỉnh thần lạc quan nào hết. Thông thường, giai đoạn 
đầu tiên xảy ra sau khi giá tài sản bị “nghiền nát”, và chính xu 
hướng đi xuống làm giá giảm cũng đã hủy hoại tâm lý, làm 
những thành viên trong đám đông quay lưng lại với thị trường 
và khiến họ thề sẽ không bao giờ tham gia đầu tư nữa. 


260 


HOWARD MARKS 


Mặt khác, vào giai đoạn cuối cùng, các sự kiện đã diễn ra tốt 
đẹp trong một khoảng thời gian rất dài - và điều đó được phản 
ánh rõ nét trong mức giá của tài sản và tiếp tục nâng cao tỉnh 
thần của thị trường hơn nữa - đến mức các nhà đầu tư suy ra 
rằng sự cải thiện này sẽ không có hồi kết và họ đấu giá tăng lên 
để thể hiện sự lạc quan của mình. Cây thường không vươn cao 
được lên tới bầu trời, nhưng trong giai đoạn này các nhà đầu tư 
hành động như thể chúng có thể phát triển được như vậy... và 
họ đưa ra mức giá để nhận về những tiềm năng không giới hạn 
mà họ nhận thấy. Không mấy điều lại phải trả giá đắt như việc 
trút tiền cho một cơ hội, nhưng hóa ra cơ hội đó đã bị đánh giá 
quá cao. 

Từ điều trên, những người đầu tư ở giai đoạn đầu tiên - khi 
gần như không ai có thể nhìn thấy lý do để lạc quan - đã mua 
được tài sản ở mức giá hời, những tài sản mà sau đó có thể định 
giá lên cao. Nhưng những người mua ở giai đoạn thứ ba lúc nào 
cũng phải trả giá cao vì thị trường nhiệt huyết quá mức và kết 
quả là họ sẽ mất tiền. 

Mô tả về ba giai đoạn của thị trường tăng giá đã cung cấp 
thật nhiều kiến thức thông thái cũng như hướng dẫn kiểm soát 
đồng tiền. Nhưng không lâu sau khi biết đến ba giai đoạn này, 
tôi đã biết được một điều thậm chí còn hay hơn và ngắn gọn hơn 
~ về cơ bản là cùng một thông điệp nhưng chỉ gói gọn trong một 
vài từ: “Người khôn ngoan hành động lúc bắt đầu, kẻ ngu ngốc 
hành động lúc kết thúc.” 

Tôi xem đây là kiến thức đầu tư khôn ngoan số một và 
là một sự tỉnh lọc tuyệt vời khi xét về đầu vào của chu kỳ. 
Một lần nữa, những người phát hiện ra sớm - những người 


261 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


theo định nghĩa là những cá nhân hiếm hoi nhận thấy được 
tương lai tốt hơn người khác, và họ có nội lực mạnh mẽ để ra 
quyết định mua mà không bị ảnh hưởng bởi đám đông - sẽ 
giành được những tiềm năng chưa bị phát hiện với mức giá 
hời. Nhưng mọi xu hướng đầu tư cuối cùng đều được quá 
nhiều người thực hiện và mức giá được đấu lên quá cao, vì 
thế người mua cuối cùng phải mất tiền cho những tiềm năng 
bị đánh giá quá cao. Cuối cùng anh ta bị lỗ vốn, chứ không hề 
có thêm tiền. 

“Người khôn ngoan hành động lúc bắt đầu, kẻ ngu ngốc 
hành động lúc kết thúc” cho bạn biết đến 80% những điều bạn 
cần biết về chu kỳ thị trường và những tác động của chúng. 
'Warren Buffett đã nói điều tương tự, thậm chí còn súc tích hơn: 
“Người làm đầu tiên là nhà cải cách, sau đó là kẻ bắt chước, sau 
đó nữa là kẻ ngu ngốc.“ 

Tất nhiên, chu kỳ hoạt động theo cả hai hướng, và những 
hiểu biết chuyên sâu về Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã cho 
tôi cơ hội để đảo ngược kiến thức cũ và mô tả ba giai đoạn của 
thị trường giảm giá trong bài viết “Khi thủy triều rút xuống” 
(tháng 3 năm 2008): 

e Giai đoạn đầu tiên: Khi chỉ một thiểu số nhà đầu tư sâu 
sắc nhận ra rằng, bất chấp sự tăng giá lan rộng, mọi thứ sẽ 
không mãi mãi màu hồng. 

ø Giai đoạn thứ hai: Khi hầu hết các nhà đầu tư nhận ra rằng 
mọi thứ đang xấu đi. 

ø Giai đoạn thứ ba: Khi tất cả mọi người đều tin rằng mọi 
thứ chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. 


262 


HOWARD MARKS 


Tôi đã từng để cập đến sự đầu hàng. Nó là một hiện tượng 
thú vị và nó cũng có một chu kỳ. Trong giai đoạn đầu tiên (dù 
là của thị trường tăng giá hoặc thị trường giảm giá), hầu hết các 
nhà đầu tư kiềm chế không tham gia làm những điều chỉ có một 
thiểu số thực hiện. Có thể là vì họ thiếu những hiểu biết sâu sắc 
làm cơ sở cho các hành động đó; họ không có khả năng hành 
động trước khi mọi thứ trở nên rõ ràng, và khi đó thì cả đám 
đông đã cùng nhảy vào thực hiện; hoặc họ không đám đi theo 
con đường khác xu hướng đám đông và cư xử ngược dòng. 

Vì đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư từ sớm, mạnh tay và chính xác, các 
nhà đầu tư có thể tiếp tục kháng cự lại. Một khi thị trường dịch 
chuyển, họ có thể vẫn không tham gia. Tuân thủ chặt chẽ các 
nguyên tắc, họ từ chối tiến vào thị trường đã bị đẩy lên cao bởi 
những người mua đẩy giá, hoặc họ từ chối bán khi những nhà 
đầu tư khác đã làm giá tài sản sụt xuống thấp hơn giá trị nội tại. 
Điều đó không có nghĩa là họ tham gia vào xu hướng muộn. 

Nhưng hầu hết các nhà đầu tư cuối cùng rồi sẽ đầu hàng. 
Họ đơn giản là không còn quyết tâm gắng gượng. Một khi giá 
tài sản đã tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba khi đang trên đà tăng 
giá - hoặc giảm xuống chỉ còn một nửa khi trên đà rót giá - rất 
nhiều người cảm thấy quá ngu ngốc, sai lầm, và họ rất ghen tị 
với những người đã kiếm được tiền từ những sự kiện nhất thời 
hoặc tránh được tình cảnh giảm giá, vậy nên những người này 
mất đi ý chí để tiếp tục kháng cự. Câu nói yêu thích của tôi về 
vấn đề này đến từ Charles Kindleberger: “Không có điều gì ảnh 
hưởng đến hạnh phúc và óc phán xét của một cá nhân hơn là 


phải thấy một người bạn trở nên giàu cớ” (trích cuốn Manias, 


Panics, and Crashes: A Historu oƒ Financial Crises [Hoảng loạn, hỗn 


293 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


loạn và cưồng loạn: Lịch sử 300 năm các cuộc khủng hoảng tài 
chính], xuất bản năm 1989). Những người tham gia thị trường 
cảm thấy đau đớn vì người khác kiếm được tiền trong khi họ thì 
bỏ lỡ cơ hội, họ lo sợ xu hướng (cùng với nỗi đau) sẽ tiếp tục xảy 
ra. Họ kết luận rằng việc chạy theo đám đông sẽ làm giảm nỗi 
đau, vì vậy họ đã đầu hàng. Cuối cùng, họ mua tài sản đã tăng 
giá hoặc bán ra ngay cả khi nó đã giảm giá đáng kể. 

Nói cách khác, sau khi không thể hành động chính xác 
trong giai đoạn đầu tiên, họ đã khắc phục sai lầm bằng việc 
hành động ở giai đoạn thứ ba, nhưng lúc này hành động lại trở 
thành sai lầm. Đó chính là đầu hàng. Đó cũng là khía cạnh đầy 
tính phá hủy ở hành vi của nhà đầu tư trong thời gian chu kỳ 
hoạt động, và là ví dụ tiêu biểu về những sai lầm tệ nhất xuất 
phát từ tâm lý. 

Tất nhiên, khi người kháng cự cuối cùng quyết định bỏ cuộc 
và mua vào trong giai đoạn giá tăng - hoặc bán trong giai đoạn 
giá giảm - sẽ không còn một ai sót lại nữa. Không còn người mua 
có nghĩa là thị trường tăng giá đã đến hồi kết thúc và ngược lại. 
Người đầu hàng cuối cùng sẽ nằm ở trên đỉnh hoặc dưới đáy và 
sẽ thiết lập hoàn cảnh để chu kỳ dao động theo hướng ngược lại. 
Anh ta là “kẻ ngốc cuối cùng”. 

Câu chuyện lịch sử đưới đây cho thấy rằng ngay cả những 
người tài giỏi nhất trong số chúng ta cũng có thể trở thành kẻ 
đầu hàng: 

Isaac Newton từng là Chủ tịch Sở Đúc tiền Hoàng gia ở thời 

điểm diễn ra “Bong bóng South Sea”, ông đã cùng nhiều người 

Anh giàu có khác đầu tư vào cổ phiếu của công ty South Sea. 

Nó đã tăng từ 128 bảng Anh trong tháng 1 năm 1720 lên tới 


264 


HOWARD MARKS 


1.050 bảng Anh trong tháng 6. Tuy nhiên, vào thời gian đầu của 
đợt tăng giá này, Newton đã nhận ra bản chất đầu cơ của sự 
bùng nổ và đã bán đi số cổ phiếu có tổng trị giá 7.000 bảng Anh 
mà ông nắm giữ. Khi phóng viên hỏi ông về hướng đi của thị 
trường, ông được cho là đã nói như sau: “Tôi có thể tính toán 
được chuyển động của các thiên thể nhưng không tính toán 
được sự điên cuồng của con người.” 
Vào thàng 9 năm 1720, bong bóng đã bị vỡ và giá cổ phiếu giảm 
xuống dưới 200 bảng, giảm 80% so với mức giá cao cách đó ba 
tháng. Mặc dù đã nhìn thấu bong bóng trước đó, nhưng giống 
như rất nhiều nhà đầu tư khác trong nhiều năm vừa qua, Isaac 
Newton không thể chịu được áp lực khi nhìn thấy những người 
xung quanh mình kiếm lợi nhuận khổng lồ. Ông đã mua lại cổ 
phiếu khi giá cao và cuối cùng đã mất 20.000 bảng Anh. Thậm 
chí một trong những người thông mỉnh nhất thế giới cũng 
không miễn nhiễm với bài học hữu hình này về lực hấp dẫn! 
(Trích “bubble.com”, tháng 1 năm 2000) 


ĐOIC BÓNG Vì ĐỒ VỠ 

Chúng ta đã luôn luôn có những thị trường tăng và giảm, và 
điều đó sẽ tiếp tục diễn ra. Khi chúng kéo dài trong một thời gian 
đáng kể, chúng được gọi là những thị trường tăng giá và những 
thị trường giảm giá. Thậm chí lên cao hơn, chúng được gọi là 
các cuộc bùng nổ, điên loạn, cưồng loạn; hoặc tan vỡ, khủng 
hoảng, hoảng loạn. Các thuật ngữ phổ biến nhất hiện nay để mô 
tả cực điểm của thị trường tăng giá và giảm giá là “bong bóng” 
(bubble) và “đổ vỡ“ (crash). 

Những thuật ngữ này đã có từ rất lâu. “Bong bóng South 
Sea” được trích dẫn ở trên là sự đầu tư điên cưồng vào một công 


265 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


ty được cho là sẽ thanh toán hết khoản nợ quốc gia bằng cách 
nắm giữ độc quyền khai thác các giao dịch với Nam Mỹ. Bong 
bóng này nổi lên ở Anh vào năm 1720. Còn thị trường sụp đổ 
dẫn tới cuộc Đại suy thoái được gọi là cuộc Đại đổ vỡ năm 1920. 
“Bong bóng công nghệ”, “bong bóng Internet” và “bong bóng 
dot-com“ vào những năm 1995-2000, cũng như “bong bóng nhà 
đất” và “bong bóng thế chấp” kết thúc vào năm 2007 đã gây nên 
các cuộc đổ vỡ to lớn cho các thị trường trên toàn thế giới — vì 


vậy từ “bong bóng” đã được sử dụng hằng ngày. 

Do vậy, ngày này chúng ta - đặc biệt là truyền thông - có xu 
hướng gọi bất kỳ một thị trường lớn nào đang lên cũng là bong 
bóng. Vào mùa thu năm 2017, chỉ số S&P 500 của cổ phiếu Mỹ 
đã tăng khoảng bốn lần (bao gồm cả cổ tức) so với mức giá thấp 
vào tháng 3 năm 2009, và lợi suất của trái phiếu lợi suất cao tại 
Mỹ đã giảm xuống chỉ còn 5,8%. Do vậy tôi thường được hỏi 
rằng liệu chúng ta có đang ở trong một kiểu bong bóng mới nào 
đó, có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy sắp có một vụ đổ vỡ xảy ra. Đó 
là lý đo tại sao tôi muốn dành một chút thời gian để khẳng định 
rằng không phải mọi sự tăng trưởng đều là bong bóng. Đối với 
tôi, thuật ngữ “bong bóng” có một ý nghĩa tâm lý đặc biệt mà 
chúng ta nên hiểu và tìm ra nó. 

Tôi đã sống qua những bong bóng tồn tại từ rất lâu trước khi 
xảy ra bong bóng về cổ phiếu công nghệ và bong bóng nhà ở 
vừa đề cập ở các trang trước. Một trong những ví dụ điển hình 
là sự điên cuồng vào những năm 1960 đối với những cổ phiếu 
“Nifty Fifty“'— cổ phiếu của các công ty có chất lượng cao nhất 


' Nhóm 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán New York 
vào những năm 1960 và 1970. 


266 


H0WARD MARKS 


và tốc độ phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Theo như tôi được biết, có 
một điểm chung ở các bong bóng và thể hiện Tất rõ ở giai đoạn 
Nifty Eifty: Đó là niềm tin chắc rằng cứ liên quan tới những tài 
sản thuộc đà tăng, thì “không có thứ gọi là mức giá quá cao”. Và 
tất nhiên theo sau đó là cho dù bạn trả giá bao nhiêu, bạn chắc 
chắn vẫn sẽ kiếm được tiền. 

Chỉ có duy nhất một hình thức đầu tư thông minh, đó là 
tìm ra những thứ đáng giá và mua nó với mức giá xứng đáng 
ấy hoặc ít hơn. Bạn không thể có được một khoản đầu tư thông, 
minh nếu không định lượng được giá trị và không bám chặt lấy 
giá mua hấp dẫn. Bất kỳ chuyển động đầu tư nào không được 
xây dựng quanh mối quan hệ giữa giá cả và giá trị đều là những 
hành động vô lý trí. 

Ý tưởng “cổ phiếu tăng trưởng” bắt đầu được lan rộng vào 
đầu những năm 1960, dựa trên mục tiêu tham gia vào các công, 
ty có mức độ tăng lợi nhuận đột biến - nhờ hưởng, lợi từ những 
tiến bộ trong công nghệ, marketing và kỹ thuật quản trị. Các cổ 
phiếu này nóng lên và đến năm 1968, khi tôi có một công việc 
mùa hè ở văn phòng nghiên cứu đầu tư của ngân hàng First 
National City (tiền thân của Citibank), các cổ phiếu Nifty Fifty — 
loại cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và tốt nhất - đã 
được định giá cao đến mức các bên ngân hàng thực hiện hầu hết 
các khoản đầu tư vào thời điểm đó nhìn chung chẳng còn hứng 
thú với mọi cổ phiếu khác. 

Mọi người đều muốn có một phần của Xerox, IBM, Kodak, 
Polaroid, Merck, Lilly, Hewlett-Packard, Texas lInstruments, 
Coca-Cola và Avon. Những công ty này được coi là tuyệt vời 
đến độ dường như không bao giờ có điều gì xấu có thể xảy ra 


267 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


với chúng. Và người ta thì chấp nhận tuyên bố rằng bạn có trả 
giá bao nhiêu cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu nó quá 
cao, không sao hết: Lợi nhuận tăng nhanh của các công ty này sẽ 
sớm làm tăng giá cổ phiếu. 

Kết quả rất dễ dự đoán. Bất cứ khi nào mọi người sẵn sàng đầu 
tư mà không quan tâm mức giá, họ rõ ràng chỉ làm vậy dựa trên 
cảm xúc và sự phổ biến của cổ phiếu hơn là dựa vào những phân 
tích lý trí. Vì vậy, cổ phiếu Nifty Fifty đã được bán ở mức cao gấp 
80 - 90 lần so với lợi nhuận vào năm 1968, trong tỉnh thần của một 
thị trường tăng giá mạnh mẽ, nhưng chúng đã quay trở lại mặt đất 
khi sự hăng hái hạ nhiệt. Do vậy, nhiều người đã bán ra ở mức cao. 
gấp 8-9 Tần lợi nhuận, trong thời điểm thị trường cổ phiếu đã yếu 
hơn rất nhiều vào năm 1973, có nghĩa là các nhà đầu tư vào “các 
công ty tốt nhất ở Mỹ“ đã mất 80 - 90% số tiền của họ. Và chú ý 
rằng, nhiều công ty “hoàn hảo” được đề cập ở trên đã đi đến phá 
sản hoặc gặp phải những vấn đề túng quẫn nghiêm trọng. 

“Không có giá nào là quá cao” là vậy đấy. Không có tài sản 
hoặc công ty nào lại tốt đến mức nó không thể bị định giá quá 
cao. Chắc chắn quan niệm này phải được loại bỏ vĩnh viễn. 

Nhưng khi bạn nghĩ bài học này thực sự đã được hiểu thấu, 
hãy nhanh chóng tua đến những năm cuối thập niên 1990. Bây 
giờ, cổ phiếu công nghệ mới là điều gây được chú ý rộng rãi. Cũng 
giống như những đổi mới của các công ty đã châm lửa cho sự 
tăng trưởng cổ phiếu nhất thời, bây giờ những tiến bộ trong lĩnh 
vực viễn thông (điện thoại di động và sự truyền tín hiệu qua cáp 
quang), truyền thông (bao gồm như cầu vô hạn về “nội dung” để 
lấp đây các kênh giải trí mới) và công nghệ thông tin (đặc biệt là 
Tnternet) đang làm bùng cháy trí tưởng tượng của các nhà đầu tư. 


268 


HOWARD MARKS 


“Internet sẽ làm thay đổi cả thế giới” là câu khẩu hiệu của 
cuộc chiến, và như thường lệ, được theo sau bởi “đối với một cổ 
phiếu về thương mại điện tử, không có mức giá nào là quá cao”. 
Cổ phiếu Nifty Fifty được bán ở mức cao hơn quá nhiều so với 
thu nhập của công ty, nhưng đó lại không phải là vấn đề với các 
cổ phiếu Internet: Những công ty phát hành chúng không có thu 
nhập. Không những đầu tư vào chúng đơn thuần chỉ là một khái 
niệm trừu tượng, mà kể cả các công ty này cũng vậy. Vì vậy, 
thay vì sử dụng tỷ số p/e, cổ phiếu được bán ở giá gấp nhiều lần 
so với doanh thu (nếu có) hoặc dựa trên “số người xem“ - tức số 
người truy cập vào website của các công ty. 

Cũng như cổ phiếu Nifty Fifty, chỉ có ít sự thật đẳng sau 
những gì hình thành nên xu hướng đầu tư nhất thời, nó là điều 
cần phải có để bong bóng tồn tại. Nhưng các nhà đầu tư bỏ qua 
những lý lẽ và tính kỷ luật khi họ đưa ra kết luận rằng giá cả 
không phải là vấn đề. Họ đã đúng; Internet chắc chắn đã làm 
thay đổi cả thế giới, khiến thế giới ngày nay là một điều gì đó mà 
ta không thể tưởng tượng được vào 20 năm trước đây. Nhưng, 
những công ty đứng sau phần lớn các cổ phiếu Internet năm 
1999 và 2000 đã không còn tồn tại. Người chỉ tiền cho các cổ 
phiếu Nifty Fifty mất 80 - 90% giá trị vẫn còn rất đáng ghen tị, 
những ai đầu tư vào các công ty công nghệ trên đã mất 100%. 

Điểm mấu chốt đã rất rõ ràng: Tôi nghĩ “giá cả không thành 
vấn đề” là một thành phần cần thiết - cũng như là một dấu hiệu 
nhận biết - của bong bóng. Tương tự, trong những bong bóng, 
các nhà đầu tư thường kết luận rằng bạn có thể kiếm tiền bằng 
cách vay tiền để mua cổ phiếu trong thời kỳ điên cuồng. Bất kể 
lãi suất khoản vay của bạn là bao nhiêu, tài sản bạn mua chắc 


269 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


chắn sẽ đem về mức lợi nhuận còn cao hơn thế. Rõ ràng đây là 
một ví dụ khác khi phân tích mà không thèm hoài nghi. 

“Không có giá nào là quá cao“ là thành phần cuối cùng tạo 
nên một bong bóng, và đo vậy đây là dấu hiệu cho thấy một thị 
trường đã đi quá xa. Không có cách nào an toàn để tham gia vào 
một bong bóng, chỉ tôn tại duy nhất sự nguy hiểm. Tuy nhiên, 
nên chú ý rằng “định giá quá cao” rất khác với “sẽ đi xuống vào 
ngày mai”. Nhiều nhà đầu tư nổi trội đã bỏ cuộc vào đầu những 
năm 2000 bởi việc kháng cự lại bong bóng công nghệ khiến họ 
quá đau đớn. Một số người đã thấy khách hàng của họ rút ra rất 
nhiều vốn, một số trở nên thất vọng và từ bỏ đầu tư, và những 
người khác thì từ bỏ và lao vào bong bóng... đúng vào thời điểm 
bong bóng sụp đổ, làm sai lầm của họ càng thêm lồi tệ. 


Tiến trình dưới đây tổng hợp lại dao động đi lên của chu kỳ 
thị trường. Nó thể hiện chu kỳ kinh tế, lợi nhuận, tâm lý, sự thận 
trọng với rủi ro và hành vi truyền thông kết hợp lại với nhau 
như thế nào để đẩy giá thị trường vượt cao hơn giá trị nội tại, 
cũng như cách mà một sự phát triển dẫn tới sự phát triển kế tiếp. 

s Nền kinh tế tăng trưởng, những báo cáo về nền kinh tế 

mang tính tích cực. 

s Thu nhập của các công ty tăng và vượt hơn mong đợi. 

s Giới truyền thông chỉ đưa những thông tin tốt. 

e Thị trường chứng khoán mạnh lên. 


e Các nhà đầu tư ngày càng tự tin và lạc quan. 


270 


HOWARD MARKS 


e Rủi ro được cho là hiếm gặp và không mấy gây hại. 


s Các nhà đầu tư nghĩ chấp nhận rủi ro là con đường chắc 
chắn sinh ra lợi nhuận. 

se Lòng tham trở thành động lực thúc đẩy hành vi. 

se Nhu cầu đầu tư vượt qua ngưồn cung. 

ø Giá tài sản tăng vượt giá trị nội tại. 

s Thị trường vốn mở rộng cửa, khiến dễ đàng gọi vốn hoặc 
gia hạn các khoản nợ. 

ø Việc vỡ nợ ít xảy ra. 

e Thái độ hoài nghỉ chỉ ở mức thấp và sự tin tưởng tăng cao, 
có nghĩa là có thể thực hiện những giao dịch rủi ro cao. 


s Không ai tưởng tượng được mọi thứ lại có thể đi sai 
hướng. Những sự phát triển không thuận lợi dường như 
không thể xảy ra. 


s Mọi người cho rằng tình hình sẽ mãi mãi tốt đẹp. 


s Các nhà đầu tư lờ đi nguy cơ thua lỗ và chỉ lo lắng sẽ bỏ lỡ 
các cơ hội đầu tư. ` 


s Không ai có thể nghĩ ra lý do để bán và không ai bị buộc 
phải bán. 

se Số người mua vượt trội số người bán. 

e Các nhà đầu tư sẽ vui vẻ mua vào nếu thị trường đi xuống. 

e Giá đạt được mức cao mới. 

e Truyền thông ăn mừng sự kiện tuyệt vời này. 


e Các nhà đầu tư trở nên hưng phấn và vô lo. 


271 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Những người nắm giữ chứng khoán ngỡ ngàng trước sự 

thông minh của chính họ, có lẽ họ sẽ mua nhiều hơn nữa. 

s Những người đứng ngoài cuộc cảm thấy hối hận, thế là họ 

đầu hàng và mua vào. 

se Lợi nhuận tương lai thấp (hoặc âm). 

e Rủi ro cao. 

se Các nhà đầu tư nên quên đi việc sẽ bỏ lỡ cơ hội đầu tư và 

chỉ nên lo lắng về nguy cơ mất tiền. 

ø Đây là thời điểm phải cảnh giác! 

Điều quan trọng nhất phải được chú ý là tâm lý lên tới cực 
điểm, sự sẵn có của tín dụng đạt mức tối đa, giá tối đa, lợi nhuận 
tiềm năng tối thiểu và rủi ro tối đa - tất cả chúng sẽ đạt cực điểm 
cùng một lúc, và thường những cực điểm này thường xuyên xảy 
ra đồng thời với cơn bộc phát mua vào cuối cùng. 

Tương tự như vậy, tiến trình dưới đây cho biết những gì xảy 
ra ở một thị trường đi xuống. 

s Nền kinh tế phát triển trì trệ, các báo cáo tiêu cực. 

s Thu nhập của các tập đoàn không thay đổi hoặc giảm, 

không có triển vọng rõ ràng. 

se Giới truyền thông chỉ đưa ra những thông tin xấu. 

« Thị trường chứng khoán yếu đi. 

s Các nhà đầu tư trở nên lo lắng và trầm lặng. 

e Rủi ro xuất hiện ở mọi nơi. 

se Các nhà đầu tư nghĩ việc chấp nhận rủi ro chẳng là gì 

ngoài một hành động gây mất tiền. 


272 


HOWARD MARKS 


e Nỗi sợ hãi thống trị tâm lý của các nhà đầu tư. 

s Nhu cầu mua chứng khoán giảm thấp hơn so với ngưồn cung. 

ø Giá tài sản giảm xuống dưới giá trị nội tại. 

s Thị trường vốn đóng sầm cửa, việc phát hành các loại chứng, 
khoán hoặc tái cấp vốn các khoản nợ trở nên khó khăn. 

se Các vụ vỡ nợ tăng đột biến. 

s Thái độ hoài nghỉ tăng cao, niềm tin suy giảm, có nghĩa là 
chỉ những giao dịch an toàn mới được thực hiện, hoặc có 
thể không thực hiện giao dịch gì hết. 

s Không ai nghĩ sự cải thiện lại có thể xảy ra. Không có kết 
quả nào là quá tiêu cực để không thể thành hiện thực. 

e Mọi người cho rằng mọi thứ sẽ tồi tệ mãi mãi. 

ø Các nhà đầu tư lò đi nguy cơ bỏ lỡ cơ hội và chỉ lo lắng về 
việc mất tiền. 

s Không ai có thể nghĩ ra lý do để mua vào. 

s Số lượng người bán vượt quá số người mua. 

se “Đừng cố gắng bắt dao rơi” đã thay thế “hãy mua cổ phiếu 
giảm giá”. 

ø Giá tiếp tục đạt đến những điểm thấp mới. 

s Phương tiện truyền thông chỉ tập trung vào xu hướng tồi tệ. 

se Các nhà đầu tư thất vọng và hoảng loạn. 

se Những người nắm giữ chứng khoán cảm thấy bản thân 
mình ngu ngốc và võ mộng. Họ nhận ra họ không thực sự 
hiểu lý do vì sao mình lại thực hiện các khoản đầu tư đó. 


273 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Những người kìm nén không mua vào (hoặc những người 
đã bán ra) cảm thấy mình hành động thật hợp lý và được 
chúc mừng vì đã rất sáng suốt. 

s Những người đã từ bỏ và bán ra ở giá thấp lại tiếp tục bị 
cuốn vào vòng xoáy đi xuống. 

s Lợi nhuận tiềm năng lên rất cao. 

® Rủi ro thấp. 

s Các nhà đầu tư nên quên đi rủi ro mất tiền và chỉ nên lo 
lắng sẽ bỏ lỡ cơ hội đầu tư. 

s Đây là thời điểm phải quyết liệt! 

Khi “đỉnh” của chu kỳ thị trường quay ngược lại, bây giờ 
chúng ta lại nhìn thấy tâm lý xuống mức thấp nhất, khả năng 
tiếp cận với tín dụng là con số 0, mức giá rơi xuống thấp nhất, 
lợi suất tiềm năng lên tối đa và rủi ro tối thiểu, tất cả cùng xảy 
ra ở dưới đáy - khi người người lạc quan cuối cùng cũng phải 
đầu hàng. 

Các tiến trình đưa ra ở trên đã được đơn giản hóa. Thực 
tế, chúng có thể giống như một bức tranh biếm họa mô tả con 
đường dẫn đến thất bại. Nhưng chúng không phải tưởng tượng 
hay phóng đại. Hoàn toàn hợp lý khi mỗi sự kiện sẽ dẫn đến một 
sự kiện kế tiếp, theo cả hai hướng... cho đến khi đạt tới một cực 
điểm vô lý và ngôi nhà được dựng nên bởi những lá bài sụp đổ. 

Các sự kiện không phải lúc nào cũng xảy ra theo trình tự 
và không phải tất cả chúng đều xuất hiện trong mọi chu kỳ thị 
trường. Nhưng những hành vi này đều có thật và chúng chắc 
chắn là những nhân tố lặp lại trên thị trường qua nhiều thập kỷ. 


274 


HOWARD MARKS 


Vào lần đầu tiên một nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm được 
trải nghiệm một chu kỳ thị trường đi lên, sự khởi đầu của tiến 
trình đó dường như rất hợp lý, bởi mọi sự kiện tích cực đã hợp 
lại trong một thị trường tăng giá - hay còn gọi là bong bóng. 
Thực tế rằng có quá nhiều thông tin tốt đẹp và tâm lý vui vẻ vẫn 
có thể kết thúc bằng sự thua lỗ mới gây nên bất ngờ. Tất nhiên, 
những người chưa thành thạo không thể không cảm thấy như 
vậy, bởi nếu tiến trình không được lên tới cực điểm vì những sai 
lầm trong phán đoán, thì thị trường sẽ không lên tới đỉnh tăng 
giá rồi sau đó sụp đổ (hoặc xuống tới đáy giảm giá rồi phục hồi 
trở lại). 


à 


Ở trang 32-35, tôi đã thảo luận về mối quan hệ giữa vị trí 
chúng ta đang đứng trong chu kỳ và nó có ngụ ý gì về lợi nhuận 
tương lai. Bây giờ để kết thúc chương, tôi sẽ minh họa kỹ hơn 
nữa về sự liên kết này. 

Ở một vài tuần vừa qua - trong khi sắp gửi đi bản thảo 
cuối cùng của cuốn sách này - tôi đã tìm ra cách để thể hiện 
mối quan hệ mà tôi đã nghĩ trong đầu. Đầu tiên hãy giả sử chu 
kỳ thị trường đang ở điểm giữa của nó. Điều này thường ngụ 
ý rằng sự tăng trưởng của nền kinh tế đang là xu hướng, lợi 
nhuận ở mức bình thường, các thước đo định giá hợp lý khi 
xét vào bối cảnh lịch sử, giá tài sản phù hợp giá trị nội tại, và 
các cảm xúc không bị quá đà. Với tất cả những, điều trên, triển 
vọng về lợi nhuận cũng “bình thường”, có nghía là sự phân 
phối xác suất chỉ phối lợi nhuận tương lai sẽ giống như hình ở 
trang 32. 


275 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Chu kỳ thị trường 


Triển vọng về lợi nhuận 


0 


Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi thị trường đạt mức cao trong 
chu kỳ? Bất kể những điều cơ bản đang diễn ra như thế nào, 
điều đó có nghĩa là việc định giá trở nên vượt mức, giá tài sản 
vượt quá giá trị nội tại và tỉnh thần lạc quan cấp độ cao xuất 
hiện. Tại thời điểm đó, triển vọng về lợi nhuận ở dưới mức 
trung bình và hướng về mức âm, như hình thể hiện sự phân 
phối mới ở dưới đây. 


276 


HOWARD MARKS 


Chu kỳ thị trường 


Triển vọng về lợi nhuận 


0 


Vậy tình hình sẽ như thế nào nếu thị trường rơi xuống mức 
thấp trong chu kỳ? Bây giờ, vì tâm lý thất vọng của các nhà đầu 
tư, các thước đo định giá rơi xuống mức thấp nhất, ngụ ý rằng 
các khoản đầu tư giá hời đang xuất hiện và do đó, giá tài sản 
đang ở mức thấp hơn hẳn giá trị nội tại. Bây giờ sự phân phối 
về lợi nhuận tương lai sẽ dịch chuyển sang bên phải, tức là lợi 
nhuận tiềm năng cao một cách bất thường. 


277 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Chu kỳ thị trường 


Triển vọng về lợi nhuận 


Mô tả mang tính khái niệm này đã chỉ ra mối quan hệ giữa 
mức độ của chu kỳ và lợi nhuận tiềm năng. Nó không thực sự 
khoa học, nhưng mọi điều tôi biết đều nói với tôi rằng mô tả này 
là chính xác. 


278 


CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CHU KỲ 
THỊ TRƯỜNG 


" so ải gh , 
⁄ˆ mm 


lÍ ụ `. ' T " 


40000 


yÉ 


300.06 


nh 
Laabaifiaanl I-:1ll:1 J[Í HH lui snnitminagltrauae tới, 
Ha HP ng xi £ 


: 1 
_12:BB' 12765 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Điểm mấu chốt của tất cả những điều này là gì? Để biết được 

những biến động của tâm lý và chu kỳ ta xét tới đang đứng 

ở đâu trong quá trình dao động. Để từ chối mưa - và có lẽ để 

quyết định bán - khi tâm lý quá tích cực và sẵn sàng định giá 

quá cao khiến giá tăng vọt lên tới đỉnh. Và để mua khi tâm lý 
chán nản, khi việc không có những tiêu chuẩn định giá lúc dao 
động đi xuống khiến các nhà đầu tư hoảng loạn bán ra những 
món hời và làm giá xuống thấp. 
ục tiêu của nhà đầu tư là định vị vốn của mình để 
hưởng những lợi ích từ sự phát triển trong tương 
lai. Anh ta muốn đầu tư nhiều hơn khi thị trường 
tăng, hơn là khi thị trường giảm, và muốn sở hữu nhiều thêm 
những tài sản đang tăng giá nhiều hơn hoặc đang giảm giá ít 
hơn, cũng như muốn bớt sở hữu các loại tài sản khác. Mục tiêu 
Tất rõ ràng. Câu hỏi là làm sao để thực hiện được. 

Bước đầu tiên là quyết định xem bạn sẽ đối phó với tương 
lai như thế nào. Một số người tin vào những dự báo về kinh tế 
và thị trường, rồi thực hiện những hành động tuân theo dự báo. 
Do đó, họ đầu tư mạnh mẽ hơn khi dự báo đưa ra những sự kiện 
thuận lợi và ngược lại. 

Như tôi đã làm rõ, tôi không tin vào những dự báo. Rất ít 
người có thể biết đủ về tương lai để làm tăng thêm lợi nhuận của 
họ. Những thống kê về hầu hết những nhà dự báo - xét về cả 
người dự đoán sự kiện tốt hơn người khác lẫn người đạt được 
hiệu suất đầu tư tốt hơn người khác - đều không mấy sáng sủa. 
Một vài người trở nên nổi tiếng vì những thành công ngoạn mục 
mang tính đơn lẻ, nhưng thường thì phải mất nhiều năm sau đó 
họ mới có dự đoán chuẩn xác tiếp theo. 


280 


HOWARD MARKS 


Trong trường hợp không có khả năng thấy trước tương lai, 
làm thế nào để chúng ta có thể định vị danh mục đầu tư của 
mình cho những gì đang chờ đợi? Tôi nghĩ câu trả lời chủ yếu 
nằm ở việc ta hiểu được thị trường đang đứng ở đâu trong chư 
kỳ của nó và điều đó ngụ ý gì cho sự chuyển dịch của chu kỳ 
trong tương lai. Như tôi đã viết trong The Most Important Thing: 
“Chúng ta có thể không bao giờ biết mình sẽ đi về đâu, nhưng 
chúng ta nên nắm được mình đang đứng ở đâu.” 

Để làm được điều đó, ta phải hiểu biết về bản chất cơ bản 
của chu kỳ nói chung: Điều gì khiến chúng chuyển động, điều 
gì khiến chúng tiến tới đỉnh và đáy, điều gì khiến chúng rời xa 
những thái cực đó? Chúng ta đã chạm tới những yếu tố mấu 
chốt cần phải bận tâm: 

e các chủ đề cơ bản cũng như lịch sử có xu hướng lặp lại 


s mọi hiện tượng đều có xu hướng tăng và giảm, đặc biệt là 
những hiện tượng được quyết định bởi bản chất của con người 

s cách mà mỗi một sự phát triển trong chu kỳ lại liên quan 
tới sự phát triển tiếp theo 

s cách mà các chu kỳ tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau 


e vai trò của tâm lý trong việc thúc đẩy các hiện tượng mang 
tính chu kỳ vượt quá mức độ hợp lý 


s do vậy, các chu kỳ có xu hướng đi đến các cực điểm 

s chu kỳ có xu hướng di chuyển từ những cực điểm hướng 
về điểm chính giữa 

e chuyển động đó tiếp tục vượt qua điểm chính giữa, hướng, 
về các điểm cực đối diện một cách đều đặn 


281 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Đây là những điểm chung ảnh hưởng đến tất cả các loại chu 
kỳ. Ngoài ra, chúng ta phải ghi nhớ các yếu tố cụ thể ảnh hưởng 
đến chu kỳ thị trường: 

se chu kỳ kinh tế và chu kỳ lợi nhuận hình thành nên môi 

trường đầu tư 

s tâm lý có xu hướng phản ứng quá đà trước sự phát triển 

của môi trường 

s cách mà đôi khi, rủi ro được cho là không tồn tại, lành tính 

và sau đó lại trở nên rất to lớn, không thể trốn tránh và có 
thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng 

s cách mà tại một thời điểm, giá thị trường chỉ phản ánh 

những điểm tích cực và phóng đại chúng; nhưng đến một 
lúc khác, mức giá đó lại chỉ phản ánh sự tiêu cực, lờ đi tất 
cả những mặt tích cực 

Đó là những nền tảng - các yếu tố cơ bản nhìn chung liên 
quan đến chu kỳ và những cách cụ thể mà chúng hoạt động trên 
thị trường. Đây là điều chúng ta phải nhận thức, quan tâm và 
tuân thủ. Chúng ta phải sử dụng những hiểu biết chuyên sâu 
mình thu thập được để đánh giá thị trường đang đứng ở đâu, 
điều đó gợi ý gì về những chuyển động tương lai của nó và từ 
đây, điều chúng ta nên làm là gì. 


Sau khi thấu hiểu sâu sắc những điều trên, chúng ra sẽ chuyển 
sang nhiệm vụ tìm ra mình đang đứng ở đâu trong chu kỳ. 
Điểm mấu chốt của tất cả những điều này là gì? Để biết được 


những biến động của tâm lý và chu kỳ ta xét tới đang đứng ở 


282 


H0OWARD MARKS 


đâu trong quá trình dao động. Để từ chối mua - và có lẽ để 
quyết định bán - khi tâm lý quá tích cực và sẵn sàng định giá 
quá cao khiến giá tăng vọt lên tới đỉnh. Và để mua khi tâm lý 
chán nản, khi việc không có những tiêu chuẩn định giá lúc dao 
động đi xuống khiến các nhà đầu tư hoảng loạn bán ra những 
món hời và làm giá xuống thấp. Như ngài John Templeton đã 
nói: “Để mua khi những người khác đang bán một cách tuyệt 
vọng và bán khi những người khác đang tham lam mua vào yêu 
cầu con người phải sở hữu lòng kiên cường lớn nhất và người 
đó sẽ có được phần thưởng lớn nhất.” 

Sự chuyển động đi lên của giá, từ giá hợp lý đến giá quá đà, 
thường liên quan đến sự kết hợp các yếu tố quan trọng: 

s thông tin nhìn chung tốt đẹp 

e thỏa mãn với các sự kiện 

e truyền thông cùng nhau đưa ra những tin tức tích cực 

s chấp nhận những báo cáo lạc quan mà chẳng hề thắc mắc 

se thái độ hoài nghỉ giảm 

© sự thận trọng với rủi ro không mấy xuất hiện 

e thị trường tín dụng mở cửa 

se tâm trạng chung tích cực 

Trái ngược lại, sự sụp đổ giá, từ giá hợp lý xuống đến giá như 
cho thường xuất hiện khi có vài hoặc tất cả các yếu tố dưới đây: 

s thông tin nhìn chung tồi tệ 

s tăng cảnh giác đối với các sự kiện 


e truyền thông đưa tin rất tiêu cực 


283 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s mọi người đều chấp nhận các câu chuyện đáng sợ 
« thái độ hoài nghỉ tăng mạnh 

s sự thận trọng với rủi ro tăng đáng kể 

s thị trường tín dụng đóng sầm cửa 

s tâm trạng chung đầy chán nản 


Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể biết được vị 
trí của thị trường trong chu kỳ của nó. Quan trọng là các yếu tố 
góp phần làm thị trường tăng trưởng sẽ biểu lộ qua các thước 
đo đánh giá, như tỷ số p/e của cổ phiếu, lợi suất của trái phiếu, 
tỷ số vốn hóa bất động sản và đòng tiền đến từ việc mua lại. 
Các thước đo này đều tăng cao so với chuẩn mực của lịch sử. 
Tất cả chúng đều dự báo lợi nhuận tiềm năng thấp. Điều ngược 
lại sẽ điễn ra khi sự sụp đổ của thị trường khiến giá tài sản rơi 
xuống mức giá như cho. Tình trạng đó có thể quan sát và định 
lượng được. 

Ngoài ra, hiểu biết của chúng ta về vị trí của chu kỳ có thể 
được hỗ trợ rất nhiều nhờ nhận thức về hành vi của các nhà 
đầu tư. Để phản ứng lại với chu kỳ thị trường và hiểu được 
những thông điệp của chúng, có một nhận thức quan trọng 
hơn tất cả, đó là rủi ro trong đầu tư trước hết không đến từ nền 
kinh tế, các công ty, chứng khoán, chứng chỉ cổ phiếu hoặc sở 
giao dịch. Mối nguy đến từ hành vi của những người tham gia 
thị trường. Hầu hết các cơ hội kiếm lợi nhuận vượt trội cũng 
xuất phát từ đây. 

Khi các nhà đầu tư hành động một cách thận trọng, thể hiện 
sự đề phòng với rủi ro, áp dụng chủ nghĩa hoài nghỉ và kiềm 
chế những cảm xúc tích cực, giá chứng khoán sẽ có xu hướng trở 


284 


HOWARD MARKS 


nên hợp lý so với giá trị cơ bản, khiến thị trường trở thành một 
nơi an toàn và lành mạnh. Mặt khác, khi các nhà đầu tư hưng 
phấn, sự quá nhiệt tình mua vào của họ sẽ đẩy giá lên mức nguy 
hiểm. Và khi họ thất vọng, sự bán tháo hoảng loạn của họ sẽ đẩy 
giá xuống thấp. 

Warren Buffett nói với chúng ta rằng: “Người khác càng ít 
thận trọng khi tiến hành công việc của họ thì chúng ta càng nên 
thận trọng khi tiến hành công việc của mình.“ Khi những người 
khác phấn khích, chúng ta nên cảm thấy sợ hãi. Và khi những 
người khác sợ hãi, chúng ta nên hành động, quyết liệt. 

Điều quyết định kết quả của bạn không phải là những thứ 
bạn mua, mà là bạn trả giá bao nhiêu cho chúng. Và việc bạn trả 
bao nhiêu - cho giá chứng khoán cũng như mối quan hệ của nó 
với giá trị nội tại - được xác định bởi tâm lý của nhà đầu tư và 
hành vi xuất phát từ tâm lý đó. Chìa khóa để có thể cư xử phù 
hợp với tình hình thị trường chủ yếu nằm ở việc đánh giá tâm 
lý và hành vi của những người khác. Bạn phải biết được liệu 
thị trường có đang cực kỳ nóng và mọi thứ có bị định giá quá 
cao hay không, hay nó đang đóng băng và do đó có thể có một 
món hời. 

Trong bài viết “Nó là như thế” (tháng 3 năm 2006) - và 
cũng trong The Most Important Thing - tôi đã tổng hợp lại 
những điều tôi gọi là cẩm nang đánh giá thị trường. Tôi 
không thể nghĩ ra lý do không đưa nó vào cuốn sách này. Làm 
ơn chú ý rằng những điều đưới đây không mang tính khoa 
học, không mang tính định lượng và thậm chí hơi hài hước. 
Nhưng chúng sẽ cho bạn một cảm nhận chung về những điều 
cần chú ý: 


285 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Nền kinh tế: 

Triển vọng: 

Người cho vay: 

Thị trường vốn: 
Nguồn vốn: 

Điều kiện: 

Lãi suất: 

Chênh lệch lợi suất: 
Nhà đầu tư 


Chủ sở hữu tài sản: 
Người bán 

Thị trường: 

Quỹ 


Hiệu suất gần đây: 
Giá tài sản 

Lợi nhuận tương lai: 
Rồi ro 

Quan điểm phổ biến: 


Quan điểm chính xác: 


286 


Phát triển mạnh mẽ 
"Tiêu cực 

Háo hức 

Nơi lỏng 

Đôi dào: 

Dễ dàng 

Thấp 

Thấp 

Lạc quan 

Đầy tin tưởng 

Háo hức mua 

'Vưi vẻ “ôm” tài sản 
Ít 

Đông đúc 

Rất khó để tiếp cận 
Người mới tham gia 
hằng ngày 

Thành viên chung 


(General Partner) nắm 
giữ các điểu khoản 


Mạnh 

Cao 

Thấp 

Cao 

Quyết liệt 

Mua tất cả 

Thận trọng và kỷ luật 
Chọn lọc 

Mua quá nhiều 

Trả giá quá cao 

Chấp nhận quá nhiều 


rủi ro 


Trì trệ 

Tích cực 

Thận trọng 

'Thắt chặt 

Khan hiểm 

Nghiêm ngặt 

Cao 

Cao 

Bí quan 

Đau khổ 

Không hứng thú mua 
'Vội vàng tháo chạy 
Nhiều 

Thèm khát được chú ý 
Mở cửa đón chào tất cả 
Chỉ có người tốt nhất có 
thể gọi vốn 

Thành viên trách nhiệm 
hữu hạn (Limited. 
Partner) nắm giữu quyển 
thương lượng 

Yếu 

"Thấp 

Cao 

Thấp 

Thận trọng và kỷ luật 
Chọn lọc 

Quyết liệt 

Mua tất cả 

Mua quá ít 

Bỏ cuộc 


Chấp nhận quá ít rủi ro 


HOWARD MARKS 


Như tôi đã nói trong phần giới thiệu cẩm nang: “Đối với mỗi 
cặp yếu tố, hãy đánh dấu điều mà bạn nghĩ mô tả đúng nhất thị 
trường hiện tại. Nếu bạn thấy rằng hầu hết các đánh dấu của 
bạn nằm ở cột bên trái thì hãy giữ lấy ví của bạn.” 

Những dấu hiệu này có thể nói cho chúng ta biết vị trí của 
chúng ta trong chu kỳ và dự báo những điều có thể xảy ra trong 
tương lai. Do vậy, chúng hữu ích cho điều mà tôi gọi là “nắm bắt 
nhiệt độ của thị trường”. Dưới đây là cách tôi mô tả quá trình đó 
trong cuốn The Most Important Thỉng: 

Nếu chúng ta cảnh giác và tỉnh táo, chúng ta có thể đánh giá 

hành vi của những người xung quanh và từ đó biết mình nên 

làm gì. 

Thành phần chủ chốt ở đây là sự sư luận, một trong, những 

từ yêu thích nhất của tôi. Mọi người đều nhìn thấy những 

điều xảy ra mỗi ngày, thông qua những bản tin truyền thông. 

Nhưng liệu có bao nhiêu người cố gắng hiểu các sự kiện hằng 

ngày đó nói gì về tâm lý của những người tham gia thị trường, 

về tình hình đầu tư và từ đó biết phải hành động phản hồi lại 

như thế nào? 

Nói một cách đơn giản, chúng ta phải quyết tâm hiểu được 

ý nghĩa của những điều đang diễn ra xung quanh mình. Khi 

những người khác tự tin hết mức và mua vào mạnh mẽ, chúng, 

ta nên nâng cao cảnh giác; khi những người khác sợ hãi không 

đám hành động hoặc hoảng hốt bán ra, chúng ta lại cần trở nên 

quyết liệt. 

Vì vậy, hãy quan sát xung quanh và tự hỏi bản thân rằng: Liệu 

các nhà đầu tư đang lạc quan hay bi quan? Những tiêu đề đăng, 

tải trên các phương tiện truyền thông cho biết ta nên tham gia 
hay rút chân khỏi thị trường? Các kế hoạch đầu tư mới mẻ có 
được chấp thuận nhiệt tình không, hay chúng đã bị loại bỏ? 


287 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Các chứng khoán được đề xuất và sự mở cửa của các quỹ sẽ 
được coi là cơ hội làm giàu hay nguy cơ thất bại? Chu kỳ tín 
dụng khiến ngưồn vốn trở nên sẵn có hay ta sẽ không thể tiếp 
cận vốn? Tỷ số p/e đang cao hay thấp khi so sánh với các số liệu 
quá khứ? Chênh lệch lợi suất đang thắt chặt hay hào phóng? 

Tất cả những yếu tố này đều quan trọng, nhưng không điều gì 

trong số chúng đòi hỏi ta phải dự báo trước. Chúng ta có thể đưa 

ra những quyết định đầu tư xuất sắc dựa trên những quan sát cơ 

bản ở thời điểm hiện tại, mà không cần phải dự đoán về tương lai. 

Điểm mấu chốt là hãy chú ý tới những điều như trên và hãy để 

chúng nói cho bạn biết phải làm gì. Dù thị trường không kêu 

gọi bạn phải hành động theo các yếu tố này mỗi ngày, thì bạn 

sẽ cần phải tuân theo chúng khi thị trường lên tới cực điểm và 

những báo hiệu của chúng trở nên cực kỳ quan trọng. 

Tại bất kỳ thời điểm nào, luôn có rất nhiều điều đang xảy ra 
trên thế giới, trong rền kinh tế và môi trường đầu tư. Không ai 
có thể nghiên cứu, phân tích, thấu hiểu và kết hợp tất cả các sự 
kiện để tạo nên quyết định đầu tư. Và không ai cần cố gắng làm 
vậy. Dù thế nào, các sự kiện khác nhau sẽ xảy ra ở mỗi chu kỳ 
và theo một trình tự khác nhau, tạo ra những kết quả khác nhau. 

Quan điểm của tôi ở đây là không phải mọi chỉ tiết đều quan 
trọng. Thay vào đó, chìa khóa là (a) tìm ra đâu là những điều quan 
trọng, (b) đưa ra suy luận xem những gì sẽ diễn ra từ những điều 
quan trọng đó (và sau đó có thể xem xét thêm mọi điều ít quan 
trọng hơn trong phạm vi cho phép), và (c) tổng kết từ những suy 
luận đó, tìm ra một hoặc hai điều đặc trưng nhất của môi trường 
đầu tư và ta nên hành động như thế nào dựa trên các đặc trưng 
này. Nói cách khác, hãy điều chỉnh sao cho hài hòa với những sự 
phát triển mang tính chu kỳ và ý nghĩa của nó. 


288 


H0WARD MARKS 


Tuy nhiên, trong tình huống cụ thể, bạn không thể đi tới cực 
điểm của chu kỳ mà không lệch hướng khỏi các thước đo định 
giá tiêu chuẩn. Do vậy, định giá là kết quả, là đấu hiệu hoặc biểu 
hiện của tâm lý các nhà đầu tư. 

Các yếu tố tâm lý và cảm xúc mà tôi đã liệt kê tạo ra tác động, 
ban đầu của chúng thông qua thuyết phục các nhà đầu tư rằng 
các tiêu chuẩn định giá trong quá khứ đã không còn phù hợp và 
giờ ta có thể đi lệch hướng. Khi các nhà đầu tư đang bay cao và 
thu được tiền, họ đễ đàng tìm thấy các lý do thuận lợi để giải 
thích tại sao nên “giải phóng” tài sản khỏi những ràng buộc của 
tiêu chuẩn định giá. Sự lý giải thường bắt đầu với câu “Tần này 
mọi thứ sẽ khác”. Hãy coi chừng dấu hiệu đáng lo ngại này, khi 
người ta sẵn lòng không hoài nghỉ nữa. Tương tự như vậy, khi 
giá tài sản suy sụp trong một cuộc đổ vỡ, lý do luôn vì người ta 
nhận định rằng mọi thứ từng nâng giá trị lên trong quá khứ sẽ 
không thể tạo ra hiệu quả trong tương lai. 

Vì vậy, chìa khóa để hiểu được chúng ta đang đứng, ở đâu 
trong chu kỳ phụ thuộc vào hai hình thức đánh giá: 

ø Điều đầu tiên hoàn toàn mang tính định lượng: Hãy đo 
lường sự định giá. Đây là điểm xuất phát hợp lý, vì nếu 
việc định giá không khác thường so với những, gì đã xảy 
ra trong lịch sử, thì thị trường khó có khả năng trở nên quá 
mức, dù là theo hướng nào. 

ø Điều thứ hai cơ bản mang tính định tính: Hãy nhận thức 
điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, cụ thể là hành 
vi của nhà đầu tư. Điều quan trọng là, chúng ta vẫn có thể 
duy trì tính kỷ luật cao ngay cả khi quan sát những hiện 
tượng gần như là phi định lượng này. 


289 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Tất cả có thể rút lại thành hai câu hỏi quan trọng: Mọi thứ 
được định giá như thế nào? Các nhà đầu tư xung quanh chúng 
ta cư xử ra sao? Việc đánh giá hai yếu tố này - nhất quán và có 
tính kỷ luật - có thể rất hữu ích. Những câu trả lời sẽ cho chúng 
ta biết được mình đang đứng ở đâu trong chu kỳ. 

Để kết thúc chủ đề này, tôi muốn nhắc lại một điều mà tôi đã 
thường xuyên nói đến: Ngay cả sử dụng những cách đo lường 
tốt nhất cũng không giúp ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo... ta 
chỉ có thể biết được các xu hướng. 

Vì các đợt chu kỳ thị trường sẽ thay đổi về biên độ, tốc độ 
và thời gian chúng dao động, nên chúng không đủ đều đặn để 
cho phép chúng ta chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo dựa trên 
những gì đã xảy ra trước đó. Do đó, từ một điểm nhất định của 
chu kỳ, thị trường có khả năng di chuyển theo bất kỳ hướng nào: 
đi lên, giữ ổn định hoặc đi xuống. 


290 


HOWARD MARKS 


Nhưng điều đó không có nghĩa là ba xu hướng này có khả 
năng xảy ra như nhau. Vị trí của chúng ta trong chu kỳ sẽ ảnh 
hưởng đến các xu hướng hoặc các xác suất, kể cả khi nó không 
xác định được chắc chắn sự phát triển trong tương lai. Khi tất 
cả mọi điều khác đều như nhau, thì khi thị trường đạt mức cao 
trong chu kỳ, một sự điều chỉnh giảm xuống sẽ có khả năng xảy 
ra hơn là xu hướng tiếp tục tăng, và ngược lại. Tất nhiên là mọi 
thứ không chắc đã diễn ra như vậy, nhưng đó là sự đặt cược an 
toàn hơn. Việc xác định vị trí của ta trong chu kỳ không nói cho 
ta biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà chỉ nêu lên những điều 
có nhiều/ít khả năng xảy ra hơn. Nhưng từng đó thôi cũng là rất 
nhiều rồi. 


ầ 


Cách tốt nhất để có thể nhận biết được những dao động, 
quá mức của chu kỳ là thông qua các ví dụ về cách hành động 
ở các thái cực — vị trí quan trọng, nhất. Do vậy, ở những trang 
sau đây, tôi sẽ viết về sự hình thành của hai bong bóng gần 
đây và sự đổ vỡ xảy ra sau bong bóng thứ hai. Ngay cả khi hai 
bong bóng này khác nhau, mỗi sự kiện trong số ba sự kiện thị 
trường này đều chứng minh tâm quan trọng của việc đánh giá 
nhiệt độ thị trường. 

Đầu tiên, hãy xem lại sự tăng giá nhanh chóng của cổ phiếu 
vào cuối những năm 1990 và đầu năm 2000, đặc biệt là sự hình 
thành của bong bóng Internet. Các nhà đầu tư cảnh giác nên chú 
ý gì trong khoảng thời gian nay? 

se Trong thập niên 1990, riền kinh tế Mỹ tận hưởng giai đoạn 

mở rộng thanh bình kéo đài nhất lịch sử. 


291 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


292 


s Vào tháng 12 năm 1996, khi chỉ số S&P 500 đang ở 721, 
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan đã hỏi: 
“Làm sao chúng ta có thể biết được khi nào thì sự hào 
hứng phi lý sẽ vượt quá mức giá trị tài sản?“ Nhưng ông 
ấy không bao giờ nghe thấy vấn đề này được nhắc lại nữa, 
ngay cả khi S&P 500 đã cao gấp hơn hai lần, lên mức 1.527 
điểm vào năm 2000. 


s Vào năm 1994, Giáo sư Jeremy Siegel của trường Wharton 
đã xuất bản cuốn sách Sfocks for the Long Rưn (tạm dịch: 
Những cổ phiếu cho dài hạn). Trong sách, ông chỉ ra chưa 
bao giờ chứng khoán không thể hiện sự vượt trội so với 
trái phiếu, tiền mặt và lạm phát trong một thời gian dài. 


Dù các nhà nghiên cứu ở Đại học Chicago đưa ra kết luận 

rằng lợi suất thông thường của nguồn vốn tại Mỹ nằm 

trong khoảng 9% một năm, vào những năm 1990, lợi suất 

trung bình của S&P lên tới gần 20%. 

s_ Hiệu suất của cổ phiếu càng tốthơn, các nhà đầu tư càng phân 
bổ nhiều vốn hơn vào chúng. Điều này đặc biệt đúng với cổ 
phiếu công nghệ, loại cổ phiếu đang dẫn đầu thị trường. 

s Nhiều cổ phiếu công nghệ đã được thêm vào các chỉ số 
vốn như S&P 500 — có nghĩa là các nhà đầu tư theo chỉ số 
hoặc gần như theo chỉ số phải mua nhiều hơn các cổ phiếu 
này, thế là chúng tăng giá và lại thu hút thêm vốn đầu tư. 
Đây là một vòng tròn đi lên cổ điển và không ai có thể 
tưởng tượng được nó sẽ kết thúc. 

s Hầu hết các công ty “kinh tế mới” đều không có lợi nhuận, 

niên cổ phiếu của chúng không cần phải bán ở tỷ số p/e hợp lý. 


HOWARD MARKS 


s Vào những giai đoạn sau của bong bóng, giá của một vài 
cổ phiểu dot-com tăng lên vài trăm phần trăm trong đợt 
phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Để sẵn lòng mua 
những cổ phiếu mới ở mức giá bị thổi phồng sau IPO, 
những người mua cân nhắc về nó sẽ phải đưa ra kết luận 
rằng (a) những người sáng lập công ty đã rất vui khi bán 
ra cổ phiếu với mức giá thể hiện một phần giá trị thật của 
chúng, hoặc (b) những người sáng lập biết ít hơn người 
mua về giá trị của cổ phiếu. Cả hai kết luận này đều chẳng 
mấy hữu dụng. 

s Để chia sẻ điều kỳ diệu này - và để tránh nỗi đau phải thấy 
những người khác kiếm chác - các nhà đầu tư đã tham gia 
vào các đọt IPO của những công ty không có thu nhập (và 
một số còn không có doanh thu) nhưng chỉ biết rất ít hoặc 
không biết gì về mô hình kinh doanh của chúng. 


Năm 1999, Dơu 36.000 - cuốn sách của các tác giả James 
Glassman và Kevin Hassett được xuất bản. Cuốn sách 
này cho rằng khi mức rủi ro của cổ phiếu xuống rất thấp, 
chúng không cần đưa ra phần bù rủi ro lớn như trong quá 
khứ. Điều đó có nghĩa là giá của cổ phiếu nên lập tức tăng 
tới những mức độ mà tại đây, chúng sẽ đem về lợi suất 
tương lai đã được cắt giảm một cách hợp lý. Do vậy, Chỉ 
số trung bình công nghiệp Dow Jones xứng đáng tăng 
gấp hơn ba lần, thay vì chỉ ở mức hơn 10.000 điểm vào 
lúc đó. 

s Tỷ số p/e của S&P 500 - điều được thúc đẩy bởi sự tăng 
trưởng vũ bão và các cổ phiếu công nghệ - đã đạt tới mức 
33 trong thời kỳ bùng nổ của cổ phiếu công nghệ, gấp 


293 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


đôi mức thông thường sau chiến tranh. Đây cũng là mức 
định giá cao nhất trong lịch sử của chỉ số tính tới thời 
điểm ấy. 

Vậy, những thành phần nào thực sự xuất hiện? 

s thông tin kinh tế tốt đẹp 

s các bài báo và những cuốn sách ủng hộ xu hướng 

s hành vi vô lo, bỏ qua rủi ro của các nhà đầu tư 

e lợi suất đầu tư cao bất thường, 

se định giá cực kỳ cao so với lịch sử 

e nhiều người sẵn lòng trả những mức giá không hề hợp lý 

(khi tiến hành phân tích) 

s niềm tin rằng cỗ máy sẽ chuyển động vĩnh viễn, không 

bao giờ dùng lại 

Điểm cuối cùng cực kỳ quan trọng. Mỗi một bong bóng đều 
bắt đầu chỉ với một chút xíu sự thật, như tôi đã lưu ý trước đó. 
Nhưng tầm quan trọng và lợi nhuận tiềm năng của sự thật đó 
đã bị đánh giá quá cao trong bong bóng, không một ai hoài nghỉ, 
và niềm tin rằng lợi nhuận có thể kéo dài mãi mãi đã được chấp 
nhận rộng rãi. 

Chắc chắn một người đánh giá thị trường khách quan có thể 
đã biết những vấn đề đã xuất hiện trong quả bong bóng khổng 
Tô sắp “đáp” xuống mặt đất. Dưới đây là một vài hiện tượng 
được tôi mô tả trong “bubble.com“ (tháng 1 năm 2000): 

s Tập đoàn Webvan bắt đầu kinh đoanh vào năm 1999, đã có doanh 


số là 3,8 triệu đô la Mỹ và thu về 350.000 đô la lợi nhuận vào quý 
tháng 9. Giá trị thị trường cổ phiếu khi đó đạt 7,3 tỷ đô la Mỹ. 


294 


HOWARD MARKS 


® Vào ngày 9 tháng 12, VA Linux lên sàn ở mức 30 đô la và tăng 
vọt 698% chỉ trong ngày hôm đó, lên tới 239 đô la trong một 
thị trường có giá trị 9,5 tỷ đô la Mỹ, và bằng một nửa so với cổ 
phiếu Apple. Đến ngày hôm đó, doanh số năm 1999 của công ty 
đạt 17,7 triệu đô la và nó đã lỗ 14,5 triệu đô la (trong 12 tháng 
gần nhất, lợi nhuận của Apple là 600 triệu đô la). 


s Bởi vì tỷ số giá/thu nhập của các công ty Internet rất lạ thường, 
~ luôn ở mức âm, nên người ta buộc phải nhìn vào tỷ số giá/ 
doanh số để định giá công ty. Ví dụ như Red Hat có doanh số 
gấp khoảng 1.000 lần doanh thu hằng năm của nó trong quý 
tháng 8 năm 1999, 


® Yahool có giá trị 119 tỷ đô la Mỹ, cao hơn General Motors và 
Ford cộng lại. Ở thời điểm giá cổ phiếu đạt 432 đô la, tỷ số p/e 
của nó vào năm 1999 vượt hơn 1.000. 


Trong những trường hợp bất thường như trên, tờ Wll Street 
Journal vào ngày 10 tháng 12 năm 1999 đã viết: “Định giá cổ 
phiếu góp phần quan trọng khác thường trong việc đánh giá 
hiệu quả hoạt động của công ty.” Nói cách khác - trong trường. 
hợp không còn dấu hiệu nào - mọi người phải nhìn vào giá 
cổ phiếu để biết được công ty đang hoạt động ra sao. Điều đó 
không phải là đi ngược lại quy trình sao? Ngày trước, các nhà 
đầu tư phải xác định công ty đang làm ăn như thế nào rồi mới 
đưa ra giá cổ phiếu để phản ánh nó. 

Khi những thước đo định giá không có ý nghĩa, thì “tâm lý 
vé số” dường như sẽ chỉ phối quyết định mua vào. Mô hình 
đầu tư trong các công ty công nghệ và dot-com sẽ không có 
khả năng đem về lợi suất hằng năm là 20% hoặc 30% dựa trên 
những dự đoán về thu nhập và tỷ số p/e, mà lợi suất sẽ tăng 
một phát lên tới 1.000% dựa trên một khái niệm vận hành. Lời 
chào bán có thể là: “Chúng tôi đang kêu gọi vốn vòng đầu tiên 
cho một công ty được định giá 30 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi 


295 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


nghĩ công ty này có thể IPO trong hai năm nữa với giá trị đạt 2 

tỷ đô la.“ Hoặc lời mời gọi cũng có thể như sau: “Mức giá khi 

IPO sẽ là 20 đô la Mỹ. Cuối ngày, nó có thể sẽ đạt 100 đô la và 

lên tới 200 đô la trong vòng sáu tháng.” 

Bạn có muốn tham gia không? Liệu bạn có thể chấp nhận rủi 

ro khi nói không và trở nên sai lầm? Áp lực phải mua vào là 

rất lớn. 

Luôn luôn có các ý tưởng, các cổ phiếu, các vụ IPO tạo ra lợi 

nhuận rất lớn. Tuy nhiên, áp lực tham gia mua vào không lớn 

như ngày nay, bởi trong quá khứ những người chiến thắng 
kiếm được hàng triệu đô la chứ không phải hàng tỷ đô la, và 
họ phải mất nhiều năm chứ không phải mấy tháng. Các giao 
dịch đã được thực hiện có thể đem lại số tiền cao gấp 100 lần. 

Với loại tiềm năng đó, (a) những điều có thể đạt được trở nên 

không thể chối từ, và (b) không cần phải có xác suất thành công, 

cao để “biện hộ” cho hoạt động đầu tư. Tôi từng nói rằng thị 
trường thường bị chỉ phối bởi nỗi sợ hãi và lòng tham, nhưng 
đôi khi động lực lớn nhất lại là nỗi lo sẽ bỏ lỡ cơ hội đầu tư. 

Chưa bao giờ điều đó đúng như hôm nay. Điều này chỉ làm 

tăng thêm áp lực phải tham gia và tiến sâu vào rủi ro. 

Điều trọng điểm là trong một bong bóng cực điểm như thế 
này, những nhà đầu tư lý trí không cần phải trở nên xuất sắc 
vượt trội. Tất cả những gì bạn cân phải làm là xác định những 
hành vi mất trí khi bạn nhìn thấy nó. Đối với tôi - với tư cách 
là một người quan sát nhìn nhận thị trường từ bên ngoài, chứ 
không phải một cá nhân đang tham gia vào trò chơi đầu tư công 
nghệ - các sự kiện của cơn sốt công nghệ/Internet giống như 
truyện cổ tích của Hans Christian Andersen. Những người tham 
gia vào cơn sốt rất muốn mọi thứ cứ diễn ra, đến nỗi không ai có 
thể bước lên để nói rằng hoàng đế không mặc quần áo. Những 


296 


H0WARD MARKS 


phát triển như vừa mô tả là dấu hiệu của sự điên cuồng hàng 
loạt, và đó chính là một phần của mọi bong bóng. 

Những người trở nên giàu có bởi hiệu suất của vốn đầu 
tư vào những năm 1990 - và đặc biệt giàu lên nhờ cổ phiếu 
công nghệ và Internet - đã dự báo trước một kỷ nguyên mới 
của sự thịnh vượng và giàu có, với lợi suất mình đã đạt được, 
họ tăng thêm kỳ vọng vào những lợi nhuận trong tương lai. 
(Như Charlie Munpger đã trích dẫn lời của chính khách và nhà 
hùng biện Hy Lạp cổ Demosthenes: “Khi mong muốn điều gì, 
người ta cũng sẽ tin nó là sự thật.) Nhưng những cái đầu lạnh 
đã đưa ra kết luận rằng việc mua cổ phiếu vì hưng phấn trong, 
những năm 1990 đã đẩy giá lên quá cao so với giá trị và đã 
“vay mượn” hiệu suất của tương lai, cũng như có nhiều dấu 
hiệu tiêu cực. Chỉ mất vài năm để nhận định này được chứng, 
minh là đúng. 

Kết quả cuối cùng vào năm 2000-2002 là (a) thị trường cổ 
phiếu lần đầu tiên giảm trong ba năm liên tiếp kể từ sau năm 
1929-1931, với mức giảm là 49% đối với chỉ số S&P 500 (không, 
tính thu nhập), (b) các cổ phiếu công nghệ suy sụp kinh khủng, 
và (e) thua lỗ 100% đối với rất nhiều cổ phiếu Internet và thương, 
mại điện tử. 


ầ 


Thông thường người ta sẽ nghĩ rằng sự sụp giảm đau đớn 
từ một bong bóng như vậy - thứ bị thúc đẩy bởi lạc quan và tin 
tưởng quá mức - sẽ tạo nên những bài học vô cùng, đắt giá, có 
nghĩa là phải mất một hoặc hai thập kỷ nữa thì một bong bóng 
khác mới phát sinh. Nhưng không. Bởi vì nó rất quan trọng, nên 


297 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


tôi sẽ nhắc lại một lần nữa những gì John Kenneth Galbraith đã 
nói về việc tiếp thu những bài học tài chính: 

Điều góp phần tạo nên... trạng thái hưng phấn là hai yếu tố 

nữa Ít được chú ý trong thời đại của chúng ta cũng như trong 

quá khứ. Thứ nhất là ký ức tài chính cực kỳ ngắn ngủi. Kết quả 

là ta nhanh chóng lãng quên những thảm họa tài chính. Một hệ 

quả sau đó là khi những tình huống tương tự hoặc gần giống 

xảy ra một lần nữa, đôi khi chỉ trong một ít năm, chúng sẽ được 
tung hô bởi một thế hệ mới, thường là thế hệ trẻ trung và luôn 

tự tin tột bậc. Thế hệ này coi đây như một khám phá có tính 

cách tân tuyệt vời trong thế giới tài chính, và rộng hơn, trong 

thế giới kinh tế. 

Chỉ một vài năm sau đó, đã có những sự kiện gây ra cuộc 
bùng nổ cho vay thế chấp dưới chuẩn (đã được mô tả ở phần 
trước cuốn sách này). Các sự kiện cung cấp một ví dụ tuyệt vời 
về cách những cực điểm mang tính chu kỳ được hình thành từ 
những sai lầm: 

s Như tôi đã viết ở trang 166, một số nhà lãnh đạo Hoa Kỳ 
đã quyết định rằng việc tăng quyền sở hữu nhà ở chỉ đem 
lại những điều tốt đẹp. 

s Các cơ quan liên bang chịu trách nhiệm phát hành các 
khoản vay thế chấp tiếp nhận thông điệp và tăng cường, 
các khoản cho vay sẵn có. 

s Lãi suất được cắt giảm khiến các khoản vay thế chấp cũng 
như quyền sở hữu nhà đất trở nên dễ tiếp cận. 

s Khả năng mua nhà tăng và khoản vay thế chấp sẵn có giúp 
số lượng người mua nhà và như cầu mua nhà ở tăng lên. 


298 


HOWARD MARKS 


se Nhu cầu tăng khiến giá nhà ở tăng đáng kể. Tuyên bố “Giá 
nhà chỉ có tăng mà thôi” trở thành một sự thật được chấp 
nhận, tiếp tục làm tăng lên nhu cầu mua nhà ở. 

s Xuất hiện tuyên bố ở mức độ cao hơn nữa: “Không bao giờ 
có thể có một làn sóng vỡ nợ các khoản vay thế chấp trên 
phạm vi toàn quốc”, nó khiến các chứng khoán được đảm 
bảo bằng thế chấp trở thành điều thích hợp nhất để đầu 
tư, cụ thể là được đầu tư bởi các tổ chức tài chính. 

e Phố Wall đưa ra một mô hình để chứng khoán hóa các tài 
sản bình thường, chuyển các khoản thế chấp nhà đáng tin 
cậy thành các nghĩa vụ nợ thế chấp (CDO). Đây là điều 
tiếp theo mang về lợi nhuận cao, rủi ro thấp. 

ø Việc hình thành và bán các khoản CDO cũng như các 
chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS) khác đã 
bổ sung rất nhiều lợi nhuận cho các ngân hàng. 

e Với các điều kiện nới lỏng cho phép ngân hàng áp dụng, 
mức đòn bẩy lớn hơn, một lượng lớn vốn đã trở nên sẵn có 
để đầu tư vốn cần thiết nhằm tạo thành MBS. 


s Sự tăng trưởng nhanh chóng của các gói MBS đã tạo ra 
nhu cầu tăng nhanh về những nguyên liệu cơ bản thiết yếu 
trong quá trình: các khoản thế chấp mới được phát hành. 

se Đểnâng cao số lượng các khoản thế chấp mà họ phát hành, 
những người cho vay đã tạo ra những phương pháp mới 
để thu hút người mua: các khoản vay thế chấp chỉ trả lãi có 
thể tối thiểu số tiền phải thanh toán hằng tháng (bằng cách 
loại bỏ yêu cầu truyền thống rằng số dư gốc phải được 
thanh toán); các khoản vay thế chấp có thể điều chỉnh lãi 


299 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


300 


suất cho phép người vay hưởng lợi từ lãi suất cực thấp 
thuộc phần cuối của đường cong lãi suất; và quan trọng 
nhất, các khoản vay thế chấp “dưới chuẩn” (đôi khi còn 
được gọi là “khoản vay nói dối”) không yêu cầu người vay 
phải nộp bất cứ tài liệu nào về thu nhập và việc làm. 

Với các khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn được đóng 
gói thành các chứng khoán và bán ra (ngược với giữ lại 
như trong quá khứ), trọng tâm của những người cho vay 
đã chuyển từ uy tín của người vay sang khối lượng của 
khoản vay. Vì những người cho vay phải trả phí chỉ để 
cho vay - và có thể bán chúng ngay lập tức nên không có 
nguy cơ vỡ nợ - nên không có lý do gì để họ phải lo lắng 
về uy tín của người vay. Rõ ràng, điều này đem tới cho 
họ những động lực sai lầm. (Những động lực như thế 
này khiến những người tham gia thực hiện các hành vi 
vô cùng rủi ro mà không phải lo ngại đến hậu quả. Trong 
Khủng hoảng tài chính toàn cầu, chúng được miêu tả là 
đã tạo nên “rủi ro đạo đức” - một thuật ngữ được sử 
dụng phổ biến. Dù ngày nay thuật ngữ này ít xuất hiện, 
nhưng khái niệm nó thể hiện thì vẫn tồn tại và vô cùng 
nguy hiểm.) 

Chìa khóa để hướng tới thành công kỳ vọng của các MBS 
dưới chuẩn chính là “kỹ thuật tài chính” được thực hiện 
bởi những nhà quản lý tài chính và nhiều tiến sĩ, rất nhiều 
người trong số họ mới chỉ lần đầu làm việc này. Họ đã 
mô hình hóa rủi ro dựa trên những giả định sai lâm rằng 
việc vỡ nợ ở các khoản vay thế chấp sẽ không liên quan tới 
nhau và vẫn lành tính như trong quá khứ. 


H0OWARD MARKS 


se Việc tạo ra một số lượng lớn MBS dưới chuẩn có nghĩa là 
các tổ chức xếp hạng tín dụng có rất nhiều việc phải làm, 
bởi sự phê chuẩn của họ là không thể thiếu được. Nhưng 
nhiệm vụ đem lại lợi nhuận cao này chỉ thuộc về tổ chức 
nào đưa ra những mức xếp hạng cao nhất. Điều đó dẫn 
đến việc “mua” xếp hạng và càng tạo ra thêm những động, 
lực sai lầm, lần này chúng gây ra lạm phát xếp hạng tín 
dụng trên diện rộng. 

s Những xu hướng này khiến các tổ chức xếp hạng tín dụng 
phát hành hàng ngàn các MBS xếp hạng AAA (khi đó, chỉ 
có bốn công ty của Mỹ được hưởng xếp hạng AAA). Nhân 
viên của các tổ chức xếp hạng đó rõ ràng không có năng lực 
hiểu rõ tính phức tạp của các MBS mà họ đang đánh giá. 

e Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác đã mua vào 
một lượng lớn MB§S, do bị xúi giục bởi các kỹ thuật “quản trị 
rủi rơ” như thước đo Giá trị Rủi ro (Value at Risk), thước đo 
này phụ thuộc rất nhiều vào lịch sử ngắn hạn và lành tính. 
Những xếp hạng quá hào phóng - và do đó đánh giá thấp 
rủi ro trên diện rộng - chỉ là những điều mang tính giả định. 

se Tất cả những điều trên đã xảy ra và được thúc đẩy nhờ 
thái độ lãng quên rủi ro, điều được đặc trưng bởi tinh thần 
rủi-ro-đã-biến-mất-rồi. 

Vậy, gốc rễ hình thành các bong bóng là gì? Theo bài “Bây 

giờ, tất cả mọi thứ đều tồi tệ ư?“ (tháng 9 năm 2007), câu trả lời là: 

... một sự kết hợp tiêu chuẩn gồm những điều sau đã tạo ra vụ cháy: 

s lòng tham 
s lợi nhuận tốt trong giai đoạn chu kỳ đi lên 


301 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s sự hưng phấn và tự mãn 

s thị trường tín dụng miễn-phí-và-đễ-đàng 

* sự sáng tạo và nghệ thuật bán hàng của Phố Wall 
*s sự ngây thơ của các nhà đầu tư 

Những phát triển được tạo ra sau đó cho thấy một xu hướng 

đi lên rõ ràng: 

s sự thận trọng với rủi ro giảm đi rất nhiều, dẫn tới việc chủ 
nghĩa hoài nghi biến mất 

s mọi người chấp nhận những khái quát hóa tích cực có tác 
động sâu rộng liên quan đến nhà cửa và thế chấp 

e tin tưởng quá đà vào những công cụ mới như kỹ thuật tài 
chính và quản trị rủi ro 

s mọi người gần như đều mù mắt trước những tác động của 
các động lực thiếu thích đáng lên những người tham gia 
quá trình 

Bên cạnh ký ức ngắn ngủi, sự quá đà về tâm lý và những sai 

lầm hợp lý, bong bóng phát sinh từ chứng khoán đảm bảo bằng 
thế chấp càng trở nên nghiêm trọng bởi hai yếu tố sau: 

e Bởi vì bong bóng mới này phát sinh trong lĩnh vực thế 
chấp nhà đất - một phần của thị trường tài chính hoàn 
toàn tách biệt khỏi “khu vực” đã bị bong bóng công nghệ 
và Internet ghé qua, nên các nhà đầu tư có thu nhập cố 
định và các tổ chức tài chính bị nó cuốn vào là những bên 
chưa phải chịu tác động của các bong bóng trước đó và 
chưa rút ra được bài học. 


302 


HOWARD MARKS 


e Hiệu suất tệ hại khi đó của cổ phiếu đã khiến các nhà đầu 
tư nản lòng, cũng như lãi suất thấp do chính sách ôn hòa 
của Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lợi suất sẵn có của 
các khoản đầu tư đem về thu nhập cố định, đến mức các 
nhà đầu tư từ bỏ việc thu về lợi suất cao từ cổ phiếu và trái 
phiếu. Điều đó khiến họ rất đễ bị ảnh hưởng bởi những 
hứa hẹn từ một nguồn lợi nhuận mới không có rủi ro: các 
chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp. 

Đây là thời điểm để nói về một nhận xét giá trị. Bị “ngã” 
vào một điều mang tính chắc chắn - loại tài sản sẽ mang lại 
lợi nhuận mà không có bất cứ rủi ro gì, hay điều mà tôi gọi là 
“viên đạn bạc” (lấy từ phim The Lone Ranger [Ky sĩ cô độc], một 
bộ phim kể về miền Viễn Tây vào thập niên 1950, với nhân vật 
chính là một sĩ quan có những phát súng không bao giờ trượt), 
là một trong những cú ngã đau nhất có thể xảy đến với các nhà 
đầu tư. Nó minh họa cho ý “những gì người ta mong muốn“ 
như Demosthenes đã nói, nhưng nó không hề hợp lý chút nào. 
Nếu nó đúng thật là một viên đạn bạc, thì: 

se Tại sao nhà cung cấp lại chào bán nó cho bạn chứ không 
tự mua nó? 

se Không phải mọi người khác đều sẽ mua nó và đẩy giá lên 
tới điểm nó không còn là một điều chắc chắn nữa hay sao? 

Tôi đã thấy hàng chục viên đạn bạc được chào mời trong, 
suốt sự nghiệp kéo dài 48 năm của mình. Không viên đạn nào 
được chứng minh tính hiệu quả. Không có chiến lược hay chiến 
thuật đầu tư nào lại mang về lợi nhuận cao mà không có rủi ro, 
đặc biệt là khi chúng được tiến hành bởi những người mua thiếu 


303 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


kỹ năng đầu tư chuyên nghiệp. Kết quả đầu tư vượt trội chỉ có 
thể đến từ những kỹ năng tuyệt vời (hoặc có lẽ đến từ những 
khoảnh khắc gặp may mắn). 

Như tôi đã nói trước đó, nhìn chung, bong bóng xuất phát 
chỉ từ một sự thật nhỏ xíu. Nhưng tất cả các bong bóng đều đi 
quá xa, và cuối cùng, khi chúng bị thủng, chúng gây ra những 
nỗi đau lớn nhất cho thế giới đầu tư. Niềm tin vào một viên đạn 
bạc là nền tảng của nhiều bong bóng. Thực tế rằng các nhà đầu 
tư luôn sẵn sàng “nuốt trọn” những lời hứa về lợi nhuận mà 
không có rủi ro đi kèm chính là một dấu hiệu không thể sai, báo 
động ta đang không hoài nghỉ đủ, tâm lý bị quá khích, và tài sản 
bị đánh giá vượt mức nên giá của nó hẳn đã lên quá cao. Hãy coi 
chừng và kháng cự lại nếu bạn có thể. Khi bong bóng xuất hiện, 
rất ít người có thể làm vậy. 

Tôi sẽ tổng hợp lại kết luận mấu chốt như sau: Bong bóng 
các khoản vay thế chấp dưới chuẩn nảy sinh từ sự chấp nhận 
rộng rãi rằng các hiện tượng được hứa hẹn sẽ có hiệu quả, mặc 
dù chưa ai từng thấy chúng hoạt động ra sao. Việc phân tích các 
phương tiện đầu tư đòi hỏi phải (a) áp dụng các giả định một 
cách hoài nghỉ và thận trọng và (b) kiểm tra chúng trong một 
khoảng lịch sử kéo dài, trong đó có những thời điểm khó khăn. 
Những điều này rõ ràng đã không được tiến hành. 

Thực tế, hầu hết các bong bóng, nếu không muốn nói là tất 
cả, đều được đặc trưng bởi sự chấp nhận chẳng chút hoài nghỉ 
về những điều chưa bao giờ diễn ra trong quá khứ; về những 
mức định giá hoàn toàn lệch ra khỏi chuẩn mực của lịch sử; và/ 
hoặc chấp nhận các kỹ thuật và công cụ đầu tư chưa bao giờ 
được thử nghiệm. 


304 


HOWARD MARKS 


ầ 


Bong bóng các khoản vay thế chấp dưới chuẩn đã thể hiện 
một quy tắc cực kỳ quan trọng mà tôi vẫn chưa nhắc tới từ trước 
đến nay. Môi trường tài chính và đầu tư - và hiệu suất của các 
kỹ thuật và công cụ đầu tư - không phải không thể thay đổi 
được. Thay vì thế, như tôi đã nói rất nhiều lần về chủ kỳ, những 
điều này bị ảnh hưởng bởi sự tham gia của con người. 

Không thị trường nào có thể tách biệt và không bị ảnh hưởng 
bởi những người tạo ra nó. Hành vi của những người trong thị 
trường sẽ làm thay đổi thị trường. Khi thái độ và hành vi của họ 
thay đổi, thị trường sẽ thay đổi. 

Trong trường hợp ở đây: 

e những nguồn lực của thị trường đã làm thay đổi động lực 

của những người tham gia 

se những động lực bị thay đổi này đã làm thay đổi hành vi 

của người tham gia 

e những hành vi bị thay đổi của họ rõ ràng đã quyết định 

kết quả 

Một sự phát triển thiết yếu đã diễn ra, ta nhận thấy rõ: 

se Người ta vin vào lịch sử, cho rằng không thể có một làn sóng 

vỡ nợ ở các khoản vay thế chấp trên phạm vi toàn quốc. 

e Lịch sử “lành tính” được chấp nhận, khiến mọi người đầu 

tư lớn vào các chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp. 

e Điều này cho phép các chứng khoán được hình thành một 

cách mạnh mẽ. 


305 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Nó cũng khiến các tổ chức xếp hạng tín dụng suy luận tới 
những trải nghiệm tốt đẹp và xếp hạng tín dụng ở mức cao. 

s Quan trọng nhất, nhu cầu lớn về các chứng khoán được 
đảm bảo bằng thế chấp đã kích thích nhu cầu về nguyên 
liệu cơ bản — tức là các khoản vay thế chấp - và dẫn đến 
việc phát hành chúng vô cùng háo hức, làm giảm các tiêu 
chuẩn cho vay. 

s Những sự phát triển này khi gộp lại cùng nhau, gần như 
đã đảm bảo rằng sẽ có một làn sóng vỡ nợ các khoản vay 
thế chấp ở phạm vi toàn quốc. 

Bởi vì những tác động của các hoạt động cho vay bất cẩn 
(tầm quan trọng của chúng hầu như không được chú ý và không 
được ghi nhận tại thời điểm đó), trải nghiệm về những vụ vỡ nợ 
ở các khoản vay thế chấp được phát hành từ cuối những năm 
1990 đến năm 2007 trở nên tồi tệ hơn nhiều so với bất kỳ thời 
điểm nào khác trong lịch sử. Nó còn tồi tệ hơn những gì mà 
các nhà phát hành chứng khoán và những tổ chức xếp hạng tín 
dụng có thể nghĩ ra. Nó cũng tồi tệ hơn dự kiến đến từ những 
mô hình của người mua. Việc bỏ qua nguy cơ này đã góp phần 
đáng kể vào việc tạo ra bong bóng cho vay thế chấp dưới chuẩn. 
Bong bóng đã gây nên hậu quả là một cuộc khủng hoảng. 

Điều quan trọng là phải hiểu rằng hành vi của các nhà đầu 
tư có thể thay đổi thị trường, cũng như thay đổi kết quả mà các 
nhà đầu tư tưởng rằng thị trường sẽ mang lại. Nó đã phản ánh 
học thuyết về phản hồi của George Soros: 

Trong những tình huống có thành phần tham gia là những 

người biết suy nghĩ, những quan điểm méo mó... của những, 


306 


HOWARD MARKS 


người tham gia có thể tác động đến tình huống mà chúng có 
liên quan, bởi vì các quan điểm sai lầm dẫn đến hành động 
không phù hợp. 
(Trích “Soros: Lý thuyết chung về phản hồi”, Fimancial Times, 
ngày 26 tháng 10 năm 2009) 
Những người cố gắng hiểu cách mọi thứ vận hành trong nền 
kinh tế và thế giới tài chính nên ghi nhớ nằm lòng bài học này. 


% 


Tất cả những điều cần thiết để một cỗ máy chuyển động 
vĩnh viễn dừng lại là sự thất bại của một hoặc hai giả định, cũng, 
như sự xuất hiện của một vài quy tắc chung: 

s Bên cạnh giảm xuống, lãi suất cũng có thể tăng. 

s Những tuyên bố trước kia trở nên không chính xác. 

s Những động lực không đích đáng có thể dẫn đến những 

hành vi phá hoại. 

se Nỗ lực định lượng trước rủi ro - cụ thể là xác định rủi ro 

của những sản phẩm tài chính mới chưa từng xuất hiện 
trong lịch sử - thường sẽ không hiệu quả. 

s “Trường hợp xấu nhất” rõ ràng có thể xấu hơn những gì 

ta dự kiến. 

Những sai lầm luôn trở nên rõ ràng khi mọi thứ đã muộn 
màng. Nhưng những hành động rủi ro liên quan đến thế chấp 
và các chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp - điều đã trở nên rất 
quan trọng - đang diễn ra tại một góc khuất trong thế giới tài 
chính. Do vậy, các giám đốc đầu tư, các chiến lược gia về danh 


307 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


mục đầu tư, những nhà đầu tư vốn, nhà quản lý đầu tư thay thế, 
những người mua trái phiếu truyền thống và thậm chí cả những 
người đầu tư vào các khoản cho vay thế chấp đều không nhận 
ra vấn đề. 


Tại Oaktree, chúng tôi đã may mắn trong những năm mà 
bong bóng thế chấp phát sinh và dẫn đến Khủng hoảng tài chính 
toàn cầu. Chúng tôi đã hiểu rằng chu kỳ tín dụng đang được mở 
rộng theo chiều hướng đi lên, và do đó thị trường ngày càng bấp 
bênh. Điều này khiến chúng tôi đã bán tài sản; thay thế những 
quỹ đầu tư vào nợ xấu lớn, có tính thanh khoản thành các quỹ 
có quy mô nhỏ hơn; nâng cao mức độ nhận thức và thận trọng 
trước rủi ro; tăng vốn một quỹ dự phòng lên gấp nhiều lần để 
tận dụng cơ hội từ các khoản nợ xấu mà chúng tôi cảm thấy có 
thể trở thành sự thực. 

Cơ sở để chúng tôi làm như vậy là gì? Khi nhìn lại, mọi thứ 
thật dễ dàng... mặc dù nó chưa bao giờ có vẻ gì là đễ đàng trong 
thực tế. Tất cả những gì bạn thực sự phải làm trong những năm 
2005 - 2007 là có những quan sát tổng quát sau đây: 


s Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống 
rất thấp để tránh các tác động tiêu cực khi bong bóng công 
nghệ bị vỡ, cũng như vì lo ngại sự kiện Y2KI. 


1Y2K là từ chỉ sự cố máy tính diễn ra năm 2000, vào khoảnh khắc chuyên giao giữa 
hai thiên niên kỷ. Khi sắp hết năm 1999, các lập trình viên nhận ra máy tính thời đó 
không phân biệt được năm 2000 và năm 1900, nên các hoạt động lập trình dựa trên 
ngày tháng năm sẽ bị lỗi. Sai sót này được dự đoán sẽ làm tê liệt mạng lưới máy tính 
toàn cầu. (Ví dụ: Ngân hàng sử dụng máy tính để tính lãi suất hằng ngày, nhưng nếu 
'Y2K thành sự thực, thì thay vì tính lãi suất cho 1 ngày, máy sẽ tính lãi suất âm 100 
năm, từ 31/12/1299 nhảy về 1/1/1900 thay vì chuyển sang 1/1/2000). Nhiều quốc gia 
đã rất lo ngại về sự kiện Y2K, họ thực hiện một loạt biện pháp để ngăn ngừa khủng 
hoảng có thể xảy ra. Nhưng sau cùng, khi thế giới bước sang thiên niên kỷ mới, mọi 
thứ vẫn diễn ra bình thường. Sự có Y2K được dự đoán đã không trở thành hiện thực. 


308 


HOWARD MARKS 


e Bởi vì trái phiếu kho bạc và trái phiếu được xếp hạng cao 
chỉ có lợi suất thấp, cũng như cổ phiếu đã sụt giảm liên 
tiếp trong ba năm 2000-2002, các nhà đầu tư rất muốn rót 
tiền vào các công cụ thay thế. 


s Các nhà đầu tư đã rũ bỏ nỗi đau sau cuộc sụp đổ của bong, 
bóng công nghệ năm 2000, cuộc khủng hoảng viễn thông 
và các bê bối của những tập đoàn vào năm 2001-2002. 

© Do vậy, sự thận trọng với rủi ro còn lại rất ít (đặc biệt là 
trong các lĩnh vực ngoài cổ phiếu - thứ không còn được 
ưa chuộng), khiến các nhà đầu tư nhìn chung mong muốn 
tham gia vào các khoản đầu tư ở những công cụ mới, được 
lên cấu trúc và nhân tạo. 

s Sau tất cả những điều trên, các thị trường được mở rộng, 
cửa để phát hành công cụ nợ chất lượng thấp, có cấu trúc 
kém và các giải pháp thay thế chưa được kiểm tra. 

Đây là những quan sát của chúng tôi, và đó là lần cuối cùng 
chúng tôi chú ý nhiều đến các xu hướng tiêu cực đang diễn 
ra như vậy. Có vẻ như không một ngày nào mà Bruce Karsh 
hoặc tôi lại không đến văn phòng của nhau để phàn nàn về một 
chứng khoán mới được ban hành, và nói rằng: “Đáng ra không 
thể phát hành một mẫu rác như thế này. Thực tế rằng nó vẫn 
được phát hành có nghĩa là thị trường đang gặp vấn đề.” Những, 
thương vụ rủi ro đó cho chúng tôi biết sự sợ hãi, hoài nghi, thận 
trọng với rủi ro đang bị thiếu sót; còn lòng tham, sự cả tin và thái 
độ chấp nhận rủi ro lại lên ngôi. Những ngụ ý đến từ sự kết hợp 
này không bao giờ tốt đẹp. 

Tất cả những điểm được chú ý ở trên đều rất hiển nhiên và 
không phải tranh cãi. Tất cả những gì quan trọng là liệu bạn có 


309 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


thực hiện những quan sát này và đưa ra những kết luận phù 
hợp hay không. Bạn không cần phải hiểu đầy đủ những vấn đề 
về các khoản vay thế chấp dưới chuẩn, về các chứng khoán đảm 
bảo bằng thế chấp được dựng lại, về các nghĩa vụ nợ thế chấp có 
cấu trúc cao. Chưíns tôi chắc chắn không hiểu đầu đủ. 

Và nhân tiện, trong những năm mà bong bóng các khoản 
vay thế chấp được hình hành, cổ phiếu hoạt động không tốt 
hoặc bị bán ra hàng loạt, và nền kinh tế không bùng nổ (và do 
vậy, tất yếu sẽ có xu hướng suy thoái). Nhưng nếu bạn thực hiện 
những quan sát như đã liệt kê, bạn có thể đưa ra kết luận như 
chúng tôi, rằng đây chính là thời điểm cắt giảm lượng rủi ro có 
trong danh mục đầu tư của bạn. Đó thực sự là tất cả những gì 
phải làm. 

Và dưới đây là kết quả xảy ra khi bong bóng các khoản vay 
thế chấp bị vỡ và những ảnh hưởng liên quan, thể hiện trong 
hiệu suất của một vài chỉ số đầu tư tiêu chuẩn trong năm 2008, 
năm mà tất cả đều đổ vỡ. Rõ ràng đó là một năm mà việc giảm 
thiểu rủi ro trở nên vô cùng quan trọng: 


Cổ phiếu S&P 500 (37,00% 
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones 
Chỉ số tổng hợp NASDAO 


Cổ phiếu MSCI tại châu Âu, khu vực châu Đại Dương, vùng | (45,1) 
Viễn Đông 


Chỉ số Citigroup về thị trường lợi suất cao. 


Chỉ số Merrill Lynch Global về các nhà phát hành chứng khoán S 
lợi suất cao tại châu Âu (tính theo đồng Euro) 


Chỉ số Credit Suisse về các khoản vay đòn bẩi 


Chỉ số Credit Suisse về các khoản vay tại Tây Âu (tính theo | (30,2) 
đồng Euro) 


310 


HOWARD MARKS 


à 


Cuối cùng, thảo luận về cách phát hiện và đối phó với các 
cực điểm của chu kỳ thị trường, tôi muốn đề cập lại sự hoảng, 
loạn lan rộng sau khi sự kiện phá sản của Lehman Brothers diễn 
ra vào tháng 9 năm 2008. 


Mặc dù cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn bắt 
ngưồn từ một góc nhỏ của thế giới tài chính và đầu tư, những 
tác động của nó sớm được lan rộng, cụ thể là sự tác động lên các 
tổ chức tài chính đã đánh giá thấp những rủi ro của các chứng 
khoán đảm bảo bằng thế chấp và đã đầu tư quá nhiều vào chúng. 
Vì mối nguy xảy đến với các tổ chức quan trọng này, tác động 
đã lây lan sang thị trường chứng khoán và trái phiếu ở tất cả các 
quốc gia - và sau đó lan đến mọi riền kinh tế trên thế giới - dưới 
hình thức là Khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Do vậy, như tôi đã mô tả trước đó, các quỹ của thị trường, 
tiền tệ và các thương phiếu phải được chính phủ Mỹ bảo lãnh. 
Một số ngân hàng và các tổ chức tài chính to lớn đã suy sụp hoặc 
phải được hỗ trợ/giải cứu/mua lại. Không ai biết được cuộc “đổ 
máu” này sẽ lan rộng đến đâu. Thị trường chứng khoán và thị 
trường nợ sụp đổ. Bây giờ, sự khái quát hóa trở nên tiêu cực: 
“Hệ thống tài chính hoàn toàn có thể bị tan chảy”. Đó là một 
vòng tròn đi xuống luẩn quẩn không hồi kết. 

Bởi vì sự khái quát hóa trở nên tiêu cực, cỗ máy tạo-sai-lầm 
vận hành theo cách ngược lại. Không có lòng tham, chỉ có sự 
sợ hãi. Không có sự lạc quan, chỉ có sự bi quan. Không, đễ đàng 
chấp nhận rủi ro, chỉ có thận trọng với rủi ro. Không sẵn lòng 


311 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


diễn giải một cách tích cực, chỉ có thể đi theo hướng tiêu cực. 
Không có khả năng tưởng tượng ra những kết quả tốt, chỉ có thể 
là những kết quả xấu. Do vậy, chúng ta đã đi đến ngày mà hôm 


đó tôi có cuộc trò chuyện đã viết ở trang 181-182. Lúc này, người 


đứng đầu quỹ hưu trí coi mọi nhận định về nguy cơ vỡ nợ đều 


chưa đủ thận trọng. 


Những quan sát cần có ở đây là gì? Dưới đây là những gì 


tôi đã viết trong bài “Những giới hạn của chủ nghĩa tiêu cực” 
(tháng 10 năm 2008): 


312 


Chủ nghĩa tương phản - tức làm theo điều ngược lại với những 
điều người khác làm, hoặc “đi ngược chiều gió” - là một điều 
cần thiết để đầu tư thành công. Nhưng khi cuộc khủng hoảng, 
tín dụng đạt tới đỉnh điểm vào tuần trước, mọi người đã gục 
ngã trước cơn gió thay vì chống cự nó. Tôi chỉ thấy rất ít người 
lạc quan, phần lớn họ bi quan ở những mức độ nào đó. Một số 
người trở nên thực sự chán nản — ngay cả một vài nhà đầu tư 
tuyệt vời mà tôi biết cũng không ngoại lệ. Những câu chuyện 
ngày càng tiêu cực về cuộc khủng hoảng sắp tới đã được trao 
đổi qua email. Không ai áp dụng chủ nghĩa hoài nghỉ hoặc nói 
rằng “câu chuyện kinh đị đó khó lòng trở thành hiện thực”. Sự 
bi quan tự bản thân nó phát sinh. Mối quan tâm duy nhất của 
mọi người là mặc một lớp áo giáp cho danh mục đầu tư của 
họ để vượt qua sự sụp đổ sắp xảy ra, hoặc là tăng thêm lượng 
tiền mặt đủ để chuộc lại tài sản. Nhưng trong tuần trước, có 
một điều mà họ không làm, đó là quyết liệt trả giá mua chứng 
khoán. Vì vậy, giá giảm và giảm nhiều điểm một lúc. 

Như thường lệ, điểm mấu chốt là hãy hoài nghỉ về những gì 
“mọi người” đang nói và làm. Người ta có thể nói rằng: “Chắc 
chắn, câu chuyện tiêu cực có thể trở thành sự thật, nhưng tất 
nhiên nó cũng được định giá cho phù hợp với thị trường. Vì 


H0WARD MARKS 


vậy, ta chỉ nhận về rất ít lợi ích khi đặt cược vào câu chuyện đó. 

Mặt khác, nếu nó không phải sự thật, thì tính từ mức độ “chán 

đời hiện nay, sự định giá cao sau này sẽ biến thành khổng lồ. 

Tôi mua!“ Câu chuyện tiêu cực có thể rất khó cưỡng lại, nhưng 

chính câu chuyện tích cực mà chẳng mấy người tin mới đã và 

đang nắm giữ những tiềm năng thu về lợi nhuận lớn hơn. 

Ở cực điểm này của thị trường, tất cả các thông tin thực ra 
đều tiêu cực... và tất nhiên chúng không phải là tưởng tượng. 
Tôi chỉ nhận được những câu hỏi như “Chuyện sẽ đi xa tới đâu?“ 
và “Nó sẽ gây ra tác động gì?”. Vì giá tài sản không phản ánh bất 
cứ điều gì khác ngoài sự bi quan khốn khổ, tôi sẽ nói lên một tư 
duy (gần như) tự sát, rằng chìa khóa để tạo ra lợi nhuận nằm ở 
việc nhận ra là dù những thông tin xấu có ở khắp mọi nơi, gần 
như không có triển vọng gì, thì sự bi quan vẫn có thể trở nên thái 
quá và lúc đó, tài sản lại có thể trở nên quá rẻ. 

Chính sự bi quan thái quá đã khiến tôi viết “Những giới hạn 
của chủ nghĩa tiêu cực” tại thời điểm thị trường tín dụng xuống 
thấp nhất vào tháng 10 năm 2008. Ở bài viết đó, như đã đề cập ở 
chương thái độ đối với rủi ro, tôi đã chỉ ra rằng chủ nghĩa hoài 
nghỉ cần thiết của một nhà đầu tư vượt trội sẽ “cần tính bi quan 
xuất hiện khi sự lạc quan quá mức xảy ra. Nhưng nó cũng sẽ đòi 
hỏi tỉnh thần lạc quan phải hiện hữu khi ta bi quan quá mức”. 
Tất nhiên, sự biến chuyển của chủ nghĩa hoài nghỉ đã hoàn toàn 
không hiện hữu trong những ngày đen tối nhất của thị trường. 

Không lâu sau khi Lehman tuyên bố phá sản vào ngày 15 
tháng 9 năm 2008, Bruce Karsh và tôi đã cùng đưa ra kết luận 
rằng (a) không ai có thể biết được sự sụp đổ của các tổ chức tài 
chính sẽ đi xa đến đâu, nhưng (b) chắc chắn sự tiêu cực đang 
tràn lan, rất có thể mọi thứ đã đi quá xa và các tài sản trở nên 


313 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


rẻ một cách kinh khủng. Tư duy theo một cách có chiến lược, 
mà không ai có thể loại trừ - thì việc chúng tôi có mua vào hay 
không cũng không quan trọng nữa. Nhưng nếu thế giới không, 
kết thúc và chúng tôi cũng không mua vào, chúng tôi sẽ thất bại 
trong chính công việc của mình. 

Vì vậy, chúng tôi đã tích cực mua các khoản nợ. Oaktree đã 
đầu tư hơn nửa tỷ đô la mỗi tuần, trong suốt 15 tuần kể từ ngày 
15 tháng 9 cho đến tận cuối năm. Có một vài ngày chúng tôi nghĩ 
mình đang đi quá nhanh và một vài ngày khác thì lại nghĩ mình 
hành động quá chậm; điều đó hẳn có nghĩa là chúng tôi đang 
đi đúng hướng. Thế giới không kết thúc; vòng tròn đi xuống 
của các tổ chức tài chính bị sụp đổ đã dừng lại ở vụ Lehman 
Brothers; thị trường vốn mở cửa trở lại; các tổ chức tài chính 
sống dậy; các khoản nợ có thể tiếp tục được tái tài trợ; những vụ 
phá sản hóa ra chỉ ở mức thấp khi xét cả chiều dài lịch sử; và các 
tài sản chúng tôi đã mua cơ bản được định giá cao. Nói tóm lại, 
sự quan tâm đến chu kỳ đã nhận được phần thưởng xứng đáng. 


Tình hình tài chính vào cuối năm 2008 cũng là ví dụ phù hợp 
để ta thảo luận về hành vi của các nhà đầu tư trên con đường di 
chuyển và chạm tới đáy của thị trường. 

Đầu tiên, đáy của thị trường là gì? Đó là điểm mà chư kỳ đạt 
tới mức giá thấp nhất. Do vậy, đáy có thể được xem như ngày 
mà những người hoảng loạn cuối cùng cũng phải bán ra, hoặc 
ngày cuối cùng mà số người bán vượt trội số người mua. Cho 
dù thế nào thì đó chính là ngày cuối cùng mà giá đi xuống, tức 


314 


HOWARD MARKS 


là ngày giá xuống thấp nhất. (Tất nhiên những định nghĩa này 
đã được phóng đại. Cách viết “đáy” - cũng như “đỉnh” - thểhiện 
một khoảng thời gian, chứ không chỉ một ngày. Do vậy, cụm từ 
“ngày cuối cùng” chủ yếu chỉ là một cách nói.) Từ đưới đáy, giá 
tăng lên, bởi vì không còn người nào cầm cổ phiếu để đầu hàng 
và bán ra nữa, hoặc bởi vì bây giờ người ta lại uốn mua nhiều 
hơn bán. 

Câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây là: “Khi nào chúng ta nên bắt 
đầu mua?” Ở những chương trước tôi đã nhắc tới “những con 
đao rơi”, một khái niệm rất quan trọng. Khi một thị trường đi 
xuống như thác đổ, các nhà đầu tư có thể thường nghe thấy câu: 
“Chúng ta sẽ không cố gắng bắt dao rơi.” Nói cách khác: “Xu 
hướng đang đi xuống và ta không thể biết được khi nào nó sẽ 
dừng lại, vì vậy tại sao chúng tôi lại nên mua vào, trước khi có 
thể chắc chắn mình đã chạm tới đáy thị trường?” 

Tôi nghĩ điều mọi người đang thực sự nói là: “Chúng tôi sợ 
- cụ thể là sợ phải mua trước khi sự suy giảm dừng lại, và khiến 
tình hình xấu đi - vì vậy chúng tôi sẽ đợi cho tới khi chạm đáy 
thị trường, sự hỗn loạn lắng xuống và những điều không chắc 
chắn được giải quyết.” Nhưng hy vọng rằng tới lúc này, tôi đã 
làm mọi thứ trở nên rất rõ ràng, đó là khi hỗn loạn lắng xuống 
và tâm trí của các nhà đầu tư trở nên ổn định, các món hời sẽ 
biến mất. 

Ở Oaktree, chúng tôi mạnh mẽ loại bỏ ý tưởng đợi giá chạm 
đáy rồi mới bắt đầu mua. 

s Đầu tiên, không có cách tuyệt đối để biết được khi nào ta 

chạm tới đáy thị trường. Chẳng có tín hiệu nào rõ ràng 
cả. Ta chỉ có thể nhận thấy đáy của thị trường khi nó đã 


315 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


trôi qua, bởi theo định nghĩa, đó là ngày ngay trước khi 
sự phục hồi điễn ra. Theo định nghĩa đó, ta chỉ có thể xác 
định đáy sau khi mọi điều đã xảy ra. 

s Thứ hai, thường là khi thị trường trượt xuống, bạn có 
thể mua nhiều nhất những gì bạn muốn, mua từ những 
người bán đã đầu hàng và khi những người không-bắt- 
đao-rơi chỉ đứng ngoài lề. Nhưng một khi đường trượt 
chạm đáy, thì theo lý thuyết, chỉ còn rất ít người muốn 
bán và ở những phiên giao dịch tiếp theo, người mua lại 
chiếm ưu thế. Do vậy, việc bán ra trở nên hiếm hoi và 
những người mua sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày 
càng tăng. 

Chúng tôi bắt đầu mua lại những khoản nợ xấu ngay sau khi 
Lehman tuyên bố phá sản vào giữa tháng 9 năm 2008, và chúng, 
tôi tiếp tục mua vào qua cả cuối năm, khi giá cứ xuống thấp hơn 
và thấp hơn. Đến quý đầu tiên năm 2009, các nhà đầu tư khác 
tỉnh táo lại, nhận ra các giá trị đang hiện hữu và thu thập vốn để 
đầu tư. Nhưng khi những người nhiệt tình bán đã bán xong và 
sự mua vào bắt đầu diễn ra, thì đã quá muộn để họ có thể mua 
vào số lượng lớn mà không đẩy giá lên cao. 

Cũng giống như nhiều điều khác trong thế giới đầu tư có thể 
dựa trên sự chính xác và chắc chắn, việc chờ xuống đáy mới bắt 
đầu mua là ví dụ điển hình của sự điên rồ. Vì vậy, nếu mua vào 
ở điểm đáy là sai, thì khi nào bạn nên mua? Câu trả lời rất đơn 
giản: Mua khi giá của tài sản thấp hơn giá trị nội tại. Nếu giá tiếp 
tục giảm xuống thì sẽ làm gì? Mua nhiều hơn, lúc này nó có thể 
đã trỏ thành một món còn hời hơn nữa. Tất cả những gì bạn cần 
để đạt được sự thành công sau chót liên quan đến những vấn đề 


316 


HOWARD MARKS 


sau: (a) ước tính giá trị nội tại, (b) vững vàng cảm xúc để kiên 
nhẫn, và (c) cuối cùng, giá trị ước tính của bạn được chứng minh 
là chính xác. 


ầ 


Dưới đây là các chỉ số đầu tư nổi bật trong năm sau đó. Lợi 
nhuận trong năm 2009 cho thấy tầm quan trọng của việc nhận ra 
chu kỳ đang ở cực điểm tiêu cực và tiến hành mua vào trong sự 


hỗn loạn (hoặc ít nhất là giữ cổ phiếu lại trong suốt thời gian đó). 


454 
Cổ phiếu MSCT tại châu Âu, khu vực châu Đại Dương, vùng 2/8 
Viễn Đông (tính theo đồng đô la Mỹ) 

Chỉ số BofA Merrill Lynch Global về các nhà phát hành chứng 830 
khoản lợi suất cao tại châu Âu * 
[Chzố CredtSubee vềcáckboinvy đabÐ ——— |MĐ-| 
Chỉ số Credit Suisse về các khoản vay tại Tây Âu (tính theo 
đồng Euro) 


Đã đến lúc nêu lên một nhận xét khác: Nếu bạn nhìn vào hai 
bảng số liệu ở chương này - những bảng chỉ ra những khoản 
thua lỗ lớn trong năm 2008 và các khoản lãi lớn trong năm 2009 - 
hẳn là ta không thể ngờ hai năm này đã diễn ra liên tiếp nhau. Ví 
dụ: Nếu bạn đặt 100 đô la vào chỉ số Credit Suisse về các khoản 
vay đòn bẩy vào ngày đầu tiên của năm 2008, bạn sẽ mất 29% 
trong suốt năm đó và chỉ còn lại 71 đô la ở cuối năm. Nhưng sau 
này, bạn lại lãi 45% vào năm 2009 và kết thúc với 103 đô la khi 
hết hai năm đầu tư, với mức lãi ròng là 3 đô la. Như vậy, sau hai 


31 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


năm, các tài sản được xếp hạng ở trên nằm trong khoảng từ lỗ 
vừa phải đến lãi vừa phải (cả hai đều tính giá trị ròng). 

Tuy nhiên, những gì bạn làm trong khoảng thời gian hai năm 
đó là vô cùng quan trọng. Đúng vậy, nắm giữ tài sản sẽ cho phép 
bạn phục hồi hầu hết hoặc tất cả những khoản lỗ và kết thúc một 
cách tốt đẹp, với kết quả như được mô tả ở trên. Nhưng nếu bạn 
mất bình tĩnh và bán ở dưới đáy (hoặc nếu bạn mua vào bằng 
những khoản tiền đi vay, bạn sẽ phải nhận yêu cầu tăng thêm vốn 
mà bạn không thể đáp ứng), bạn sẽ phải chấp nhận sự suy giảm 
nhưng lại không được tận hưởng sự phục hồi, và kết quả ròng của 
bạn sau hai năm “không thể ngờ” này là một thảm họa. 

Vì lý do trên, điều quan trọng cần chú ý là việc tháo chạy 
khỏi thị trường sau một đợt giảm sút - và do đó, không được 
tham gia vào sự phục hồi mang tính chu kỳ - thật sự là một sai 
lầm chí mạng trong đầu tư. Trải qua sự thua lỗ điều chỉnh theo 
giá thị trường (mark-to-market) trong giai đoạn chu kỳ đi xuống 
không gây chết người, miễn là bạn vẫn kiên trì nắm giữ để thu 
lợi khi xu hướng đi lên. Khi sự dao động đi xuống bị chuyển hóa 
thành một khoản lỗ vĩnh viễn thông qua bán ra ở dưới đáy, đó 
mới thực sự là điều khủng khiếp. 

Do vậy, hiểu được chu kỳ và có được những kỹ năng cảm 
xúc và tài chính cần thiết để vượt qua chúng là yếu tố thiết yếu 
của một phi vụ đầu tư thành công. 


% 


Trước khi tôi tuyên bố mình đã chiến thắng trong cuộc 
Khủng hoảng tài chính toàn cầu, tôi muốn khẳng định rõ ràng 


318 


H0OWARD MARKS 


rằng sự thành công của tôi và những người bạn đồng nghiệp 
trong việc hưởng lợi từ chu kỳ này không phải một điều chắc 
chắn sẽ xảy ra. Đó là bởi vì, nói theo Elroy Dimson, kết quả tốt 
đẹp mà chúng tôi nhận được không phải là kết quả duy nhất có 
thể thành hiện thực. Tôi tin chắc rằng nếu Hank Paulson, Tim 
Geithner và Ben Bernanke không hành động khi cần, hoặc nếu 
họ hành động khác đi, hoặc nếu những hành động của họ không 
thành công như chúng đã xảy ra, thì một sự suy thoái tài chính 
và một màn tái điễn của cuộc Đại suy thoái chắc chắn đã có thể 
xảy ra. Trong trường hợp đó, những hành động của chúng tôi 
không thể là nguyên do để ăn mừng nữa. 

Tôi sợ rằng mọi người có thể nhìn lại sự suy giảm vào năm 
2008 và sự phục hồi liền sau và đưa ra kết luận rằng những 
sự suy giảm chắc hẳn sẽ phục hồi ngay lập tức và dễ dàng, do 
đó chẳng có gì đáng lo nếu chu kỳ đi xuống. Nhưng tôi nghĩ 
chúng không phải là những bài học đúng đắn rút ra từ cuộc 
khủng hoảng, bởi kết quả thực sự xảy ra đã tốt hơn nhiều so với 
một vài kết quả của “những lịch sử thay thế” (theo cách Nassim 
Nicholas Taleb gọi chúng) - những điều có thể đã xảy ra. Và nếu 
ta tiếp thu những bài học sai lầm này, bởi tôi tin chúng có thể là 
một khả năng, thì sau đó chúng có thể gây nên những hành vi 
làm tăng biên độ của một chu kỳ bùng nổ/phá sản to lớn khác 
vào một ngày nào đó. Có thể đó sẽ là một chu kỳ gây ra những, 
tác động phân nhánh nghiêm trọng và kéo dài hơn rất nhiều lên 
các nhà đầu tư và toàn xã hội. 

Nhưng mọi thứ thực sự đã nghiêng về chúng tôi trong quá 
trình phục hồi từ Khủng hoảng tài chính toàn cầu, cũng như 
ủng hộ tất cả những nhà đầu tư xác định mua “dài”. Tất nhiên, 


319 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


chúng tôi đã định vị danh mục đầu tư của các khách hàng một 
cách chính xác cho tương lai, và tương lai đó đã trở thành hiện 
thực, phần lớn bởi vì chúng tôi đã có cảm giác đúng về cách 
mà chu kỳ thị trường và chu kỳ tâm lý vận hành. Do không có 
khả năng dự đoán tương lai, đó là điều tốt nhất một người có 
thể làm. 


à 


Bong bóng và đổ vỡ có một kiểu mẫu riêng của chúng, cách 
chúng lặp lại giữa những đọt liên tiếp có thể hợp lý hoặc bất hợp 
lý. Ba giai đoạn được xem xét ở đây đã cho thấy sự dao động 
của chu kỳ ở cực điểm lớn nhất của nó, và hy vọng rằng chúng 
sẽ cung cấp dấu hiệu về cách mà các chu kỳ có thể được nhận 
biết và đối phó. 

Tôi muốn đưa ra một vài điểm thiết yếu cuối cùng: 

s Đầu tiên, mọi yếu tố trong tiến trình mà tôi đã mô tả đều 
rất rõ ràng có thể nhận thấy tại thời điểm chúng diễn ra, 
giúp các nhà đầu tư có thể kiềm chế cảm xúc và không để 
nhận thức méo mó của họ can thiệp vào hành động. 

se Thứ hai, việc đưa ra những suy luận cần thiết - và thực 
hiện những hành động phù hợp - không cần phải dựa 
trên bất kỳ dự báo nào cả. Các tiến trình thực tế mới quan 
trọng, chứ không phải những phán đoán về tương lai. Các 
sự kiện và những sự thái quá mang tính chu kỳ mới quyết 
định hành vi thu về lợi nhuận. 

e Cuối cùng, dù tôi nói các sự kiện là điều hiển nhiên và 
đem lại những gợi ý rõ ràng, tôi nhất định phải khẳng 


320 


HOWARD MARKS 


định rằng vào thời điểm đó, không có gì là đễ dàng. 
Ngay cả những người giỏi nhất và kiềm chế cảm xúc 
nhất trong số chúng ta cũng phải chịu những yếu tố đầu 
vào và các kích thích y như những người khác. Chúng tôi 
không bao giờ chắc chắn, tuy nhiên, chúng tôi đã hành 
động đúng. Và dù những sai lầm dẫn đến Khủng hoảng 
tài chính toàn cầu đã được nhận thấy đễ dàng, thì thời 
điểm khắc phục chúng hoàn toàn không thể dự đoán 
được. Diều tốt nhất các nhà đầu tư có thể làm là hành 
động theo những gì họ thấy được trong môi trường đầu 
tư. Nhưng họ phải ghi nhớ những điều được cho là do 
John Maynard Keynes phát biểu: “Thời gian thị trường 
phi lý sẽ kéo dài lâu hơn thời gian bạn có thể duy trì khả 
năng thanh toán.” 


à 


Để khép lại chủ đề đối phó với các sự kiện của chư kỳ, tôi 
muốn cung cấp thêm một ví dụ nữa từ năm 1991. Các khoản 
mua lại có đòn bẩy đã bùng nổ vào những năm 1980, nhò người 
mua của các công ty có thể tiếp cận lượng vốn vay lớn, số tiền 
vay chiếm tới 95% tổng giá mua. Điều này khiến nhiều công ty 
phải gánh những khoản nợ mà họ không thể thanh toán trong 
suốt thời kỳ suy thoái sau đó. Nhiều nơi đã vỡ nợ và phá sản, 
kéo theo cuộc khủng hoảng đầu tiên của những trái phiếu có lợi 
suất cao. Những sự phát triển này đến ngay sau khi chúng tôi 
thành lập quỹ II và Ib dành cho các khoản nợ xấu. Dưới đây là 
cách tôi đánh giá môi trường trong một bức thư gửi đến các nhà 
đầu tư của các quỹ vào ngày 23 tháng 1 năm 1991: 


321 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


322 


Nhìn chung, giá thị trường đối với các khoản nợ của công 
ty sắp phá sản sụt giảm trong suốt năm 1990. Một vài khoản 
nợ bị chỉ phối bởi những yếu tố cơ bản như giá thị trường 
của tất cả các tài sản đều yếu đi cùng với nền kinh tế, hoặc 
nguyên nhân là do “điều kiện kỹ thuật” - có nghĩa là nguồn 
cung các loại nợ này bị thổi phồng và người mua đã nản 
lòng rồi rút lui. 

Nền kinh tế và hoàn cảnh tâm lý sụt giảm cho chúng tôi cơ hội 
để lựa chọn nhiều phương án đầu tư trong tương lai ở mức giá 
hời. Môi trường đang ảm đạm vì phần lớn những tài sản mà 
mọi người mua vào sẽ sớm bị định giá thấp hơn, và các nhà 
đầu tư không hề háo hức. 

Đây chính xác là những điều kiện mà chúng tôi muốn tận 
dụng. Khi những người mua đang hài lòng với chính họ, khi 
họ đập tay nhau ăn mừng bởi mọi thứ họ mua sẽ tăng giá cao 
hơn vào ngày hôm sau và khiến họ cảm thấy mình thật thông 
minh, “chỉ số đau đớn” đạt mức quá thấp và những người mua 
tràn đầy động lực. 

Các điều kiện hiện nay cho tôi biết chúng ta sẽ có nhiều khả 
năng đạt được những món hời hơn so với khi chúng ta đang 
vui vẻ. Chỉ có rất ít người đấu giá cạnh tranh để đẩy giá của 
những thứ chúng ta muốn mua lên cao. Mỗi mức giá mua cuối 
cùng đều có khả năng sẽ “thấp” chứ không “cao”. Nói tóm lại, 
đây là thời điểm tốt để đặt tiền vào những lĩnh vực đầu tư trái 
ngược, như cách chúng tôi đang làm. 

Chúng ta không thể mạo hiểm bắt đầu đầu tư vào ngày mà nền 
kinh tế và thị trường chạm đáy. Hy vọng lớn nhất của chúng ta 
là điểm giá thấp sẽ xuất hiện trong giai đoạn chúng ta tích cực 
đầu tư vào quỹ, và chúng ta sẽ mua vào ở trước, trong, và sau 
thời điểm đó. 


HOWARD MARKS 


Đây là một ví dụ tốt về việc nắm bắt nhiệt độ thị trường trong 
thực tế... Nó tốt, không chỉ bởi vì tôi là người đã thực hiện, hay 
vì hành động đó đã đúng (các quỹ nợ xấu mà chúng tôi đầu tư 
tại thời điểm khi ấy đã đem về một số khoản lợi nhuận cao nhất 
mà chúng tôi từng đạt được). Thực ra, đây là ví dụ tốt vì nó đã 
phát hiện ra và chống lại những tác động của cảm xúc chán nản 
— thứ khiến những người khác không đám mua vào. Nó cũng 
chỉ ra cho chúng ta rằng các điều kiện “tồi tệ” và những tổn 
thất điều chỉnh theo giá thị trường (điều chi phối người mua) có 
nhiều khả năng đã gợi ý các yếu tố thuận lợi (hơn là bất lợi) để 
thu về lợi nhuận sau đó, và việc giá bị giảm xuống là một điều 
tốt cho người mua, chứ không phải điều xấu. 

Hiểu được mọi điều thực sự có ý nghĩa gì - chứ không phải 
chúng khiến các nhà đầu tư có cảm xúc gì - là bước đầu tiên để 
thực hiện những hành động phù hợp với thời điểm. 


% 


Sau khi đã viết chương này khá dài, tôi sẽ kết thúc bằng một 
thảo luận chung về cách suy nghĩ khi định vị một danh mục đầu 
tư vào thời gian thị trường dịch chuyển trong chu kỳ của nó. 

Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích khi tiến hành một cách tiếp cận có tổ 
chức đối với điều mà tôi gọi là “rủi ro sinh đôi“. Điều tôi đang 
nói ở đây là thực tế rằng các nhà đầu tư hằng ngày phải đối phó 
với hai sai lầm có thể xảy ra. Đầu tiên là điều rất hiển nhiên: Rủi 
ro mất tiền. Điều thứ hai khó thấy hơn một chút: Rủi ro bỏ lỡ cơ 
hội. Các nhà đầu tư có thể loại bỏ một trong hai điều, nhưng làm 
như vậy sẽ khiến họ phải gánh chịu toàn bộ điều rủi ro còn lại. 
Vì vậy, hầu hết mọi người cân bằng hai ngưồn rủi ro. 


323 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Quan điểm thông thường của một nhà đầu tư về hai loại rủi 
ro này nên là gì: cân bằng hay nghiêng về một phía? Câu trả lời 
tùy thuộc phần lớn vào mục tiêu, tình hình, tính cách và năng 
lực kháng cự lại rủi ro của người đó (và cũng tùy thuộc vào 
những yếu tố tương tự ở khách hàng của người này, nếu có). 

Khi tách rời khỏi những quan điểm thông thường, liệu nhà 
đầu tư có nên thay đổi cán cân theo thời gian? Và nếu có, thì làm 
như thế nào? Tôi nghĩ các nhà đầu tư nên cố gắng có những điều 
chỉnh phù hợp nếu họ (a) cảm thấy có thông tin chuyên sâu cần 
thiết và (b) sẵn sàng nỗ lực hết sức và chấp nhận rủi ro nếu sai 
Tâm. Họ nên hành động dựa trên vị trí của thị trường trong chu 
kỳ của nó. Nói tóm lại, khi thị trường đang ở mức cao trong chu 
kỳ, họ nên tập trung giới hạn nguy cơ thua lỗ; còn khi thị trường 
đang ở mức thấp của chu kỳ, họ nên tập trung cắt giảm nguy cơ 
bỏ lỡ cơ hội. 

Làm như thế nào? Hãy thử du hành vào tương lai và nhìn 
lại. Vào năm 2023, liệu bạn có nghĩ rằng bạn có nhiều khả năng 
sẽ nói: “Nhớ hồi năm 2018, tôi ước mình đã hành xử quyết liệt 
hơn.“ Và liệu có điều gì sẽ xảy ra để khiến bạn nói: “Vào năm 
2018, tôi đã bỏ lỡ cơ hội đáng giá nhất đời để mua xyz?“ Nghĩ 
về những gì bạn nghĩ rằng bạn có thể sẽ nói vào vài năm sau có 
khả năng giúp bạn tìm ra những gì bạn nên làm ngày hôm nay. 

Những điều thảo luận ở trên liên quan trực tiếp đến lựa chọn 
giữa quyết liệt hay thận trọng. Khi một nhà đầu tư muốn cắt 
giảm nguy cơ thua lỗ của anh ấy, anh nên đầu tư một cách thận 
trọng hơn. Còn khi nỗi lo lắng về bỏ lỡ cơ hội đầu tư trở nên lớn 
hơn? Trong trường hợp đó, hãy nâng cao tính quyết liệt. Việc 
thay đổi quan điểm ở một cá nhân nên được thực hiện để phản 


324 


HOWARD MARKS 


hồi lại với vị trí của thị trường trong chu kỳ. Điều này có thể 
được thực hiện bằng cách thắc mắc thị trường đang được định 
giá như thế nào và các nhà đầu tư khác đang cư xử ra sao — đó là 
hai yếu tố đánh giá thị trường đã được đề cập từ trước. 

Khi hầu hết các nhà đầu tư đang hành xử quyết liệt, đó là 
dấu hiệu rõ nét của một thị trường đầy rủi ro, bởi sự thận trọng 
với rủi ro không được áp dụng nhiều. “Sự hung hăng” của nhà 
đầu tư có thể làm giá tài sản tăng cao, khiến thị trường trở nên 
rủi ro hơn cho chúng ta. 

Một cách hay để nghĩ về quyết định này là xem xét những 
đặc điểm nào đã góp phần hình thành môi trường hiện tại của 
thị trường. Vào cuối năm 2008 đầu năm 2009, một nhà đầu tư chỉ 
cần hai điều để kiếm thật nhiều tiền: có tiền để đầu tư và dám 
dũng cảm để chỉ tiền. Nếu anh ta có cả hai điều này, anh sẽ kiếm 
được một khoản tiền lớn trong những năm sau đó. Khi nhìn lại, 
những gì anh ấy không cần là sự thận trọng, bảo thủ, kiểm soát 
rủi ro, chặt chẽ, chọn lọc và kiên nhẫn. Anh ta càng có nhiều thứ 
trong số những điều trên, anh ta càng chỉ kiếm được ít tiền. 


Liệu “tiền và lòng dũng cảm” có luôn là công thức tuyệt vời 
để đầu tư thành công? Không hoàn toàn như vậy. Nếu một nhà 
đầu tư có tiền và lòng dũng cảm vào đầu năm 2007, anh ta sẽ 
phải chịu đau đớn từ Khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đó là khi 
anh cần thận trọng, bảo thủ, kiểm soát rủi ro, chặt chế, chọn lọc 
và kiên nhẫn. Hơn nữa, thậm chí vào cuối năm 2008 đầu năm 
2009, những nhà đầu tư thông minh vẫn không thể từ bỏ hoàn 
toàn sự thận trọng và tính kỷ luật, bởi họ không có cách nào 
biết được sự phục hồi sau Khủng hoảng tài chính toàn cầu lại có 
thể diễn ra nhanh chóng đến vậy và hậu quả sau cùng gần như 


325 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


không khiến các nhà đầu tư phải đau đớn. Ở Oaktree, chúng tôi 
đã đầu tư rất nhiều, nhưng chúng tôi tập trung vào các khoản 
nợ cao cấp của các công ty chất lượng cao, chứ không đầu tư 
vào các khoản nợ thứ cấp và các bên phát hành yếu hơn mà hóa 
ra nếu đi theo hướng này, chúng tôi thậm chí sẽ còn kiếm được 
nhiều tiền hơn nữa. š 

Thực tế rằng không có chiến thuật hay cách tiếp cận nào 
luôn hiệu quả chính là một trong những nhân tố khiến việc đầu 
tư trở nên thú vị. Cách duy nhất để cố gắng xác định vị trí chính 
xác khi chu kỳ di chuyển là đưa ra những phán đoán hợp lý và 
điều chỉnh những yếu tố tạo thành các phán đoán đó. Nhưng, 
việc này không hề dễ dàng. 

Ngày nay, mọi người thường có một cách để phản hồi với 
những thử thách, đó là đặt ra câu hỏi: “Chúng ta đang ở hiệp đấu 
nào vậy?” Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2008, 
tôi đã thường xuyên gặp phải câu hỏi này. Những gì mọi người 
thực sự muốn nói là: “Chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ?” 
Vào quý thứ tư của năm 2008, họ băn khoăn: “Bao nhiêu đau đớn 
đã xảy ra, còn bao nhiêu đau đớn đang chờ ở phía trước?“ Gần 
đây, họ chủ yếu thắc mắc về chu kỳ tín dụng: Nó sẽ tiếp tục đi 
lên trong bao lâu nữa - tức là dễ dàng vay tiền hơn - và khi nào 
sự sẵn có của nguồn cung ứng tín dụng sẽ bắt đầu bị thắt chặt? 

Tôi cân nhắc những câu hỏi này theo cảm giác của mình về 
việc mọi thứ đã đi được bao xa, và tôi trả lời theo hình thức 
mà người hỏi muốn: hiệp thứ hai (chỉ mới bắt đầu), hiệp thứ 
năm (nửa trận đấu) hoặc hiệp thứ tám (gần kết thúc trận đấu)". 
' Từ gốc của “hiệp đấu” là “inning”, chỉ các hiệp đầu trong một trận bóng chày. Môn 
bóng chày diễn ra trong chín hiệp đấu. 


326 


H0OWARD MARKS 


Nhưng gần đây tôi đã biết rõ hơn về giới hạn của cách trả lời 
này: Không giống như một trận bóng chày thông thường, chúng 
tôi không có cách nào biết được một chu kỳ cụ thể sẽ diễn ra bao 
lâu. Không có một quy định vào về độ dài của chu kỳ. Một trận 
bóng chày bình thường sẽ kéo dài chín hiệp, nhưng một chu kỳ 
kinh tế hoặc chu kỳ thị trường có thể diễn ra trong bảy, chín, 
mười hai hoặc mười bốn hiệp. Ta không thể biết được. 

Không có cách tiếp cận nào trên đây có thể cung cấp một kỹ 
thuật dễ sử dụng để quyết định cách định vị danh mục đầu tư. 
Tất cả chỉ là những cách để suy nghĩ có hệ thống về một điều 
không dễ dàng trả lời. Nhưng hy vọng rằng chúng sẽ đưa ra 
được một lộ trình hữu ích hơn, thay vì quyết định dựa trên cảm 
xúc, dự đoán hoặc theo xu hướng đám đông. 

Cách bạn đối phó với chu kỳ là một trong những điều quan 
trọng nhất trong đầu tư. Chu kỳ sẽ xảy đến với bạn. Bạn làm gì 
để phản ứng lại chính là chìa khóa. 


327 


ĐỊNH VỊ CHU KỲ 


Í... 
sự j\ 


40000 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Việc định vị thành công một danh mục đầu tư theo các biến 
động thị trường tương lai phụ thuộc vào những gì bạn thực 
hiện (trỏ nên quyết liệt hay thận trọng) và khi nào bạn thực hiện 
điều đó (dựa trên một hiểu biết vượt trội về những gì chu kỳ gợi 
ý cho những chuyển động của thị trường trong tương lai). 
ôi đã từng biết một người rất lạc quan và năng nổ, 
có lẽ bởi vì anh ấy sinh ra trong giàu có và có một 
cuộc sống sung sướng. Anh không bao giờ thể hiện sự 
nghỉ ngờ bản thân, thắc mắc tính chính xác của những dự báo 
mình đưa ra, hay băn khoăn liệu những chiến lược của anh ấy có 
thành công. Anh luôn quyết liệt trong suốt khoảng thời gian tôi 
quen biết anh, và hóa ra đây là thời gian thích hợp để quyết liệt 
như vậy. Kinh nghiệm này đã truyền cho tôi cảm hứng để mô tả 
cách vận hành của sự quyết liệt: 
Có ba thành phần tạo nên thành công - sự quyết liệt, thời điểm 
và kỹ năng - và nếu bạn đủ quyết liệt vào đúng thời điểm, bạn 
sẽ không cần quá nhiều kỹ năng. 


% 


Vào tháng 2 năm 2017, tôi đã viết những chương cuối cùng 
của cuốn sách này trong khi đi nghỉ ở Ấn Độ. Vào một ngày, tôi 
đến thăm một trong những thắng cảnh tuyệt vời nhất của thế 
giới - pháo đài Amer ở Jaipur - và cố gắng lưu giữ lại một phần 
nhỏ vẻ đẹp của nó trong các bức ảnh. Trong khi xem lại ảnh, thật 
may mắn vì tôi đã nhìn lại vài bức ảnh mà mình đã chụp một vài 
tháng trước ở một địa điểm mê hoặc khác: Trung Quốc. 

Trong chuyến đi đó, một khách hàng ở Bắc Kinh đã hỏi tôi 
một loạt câu hỏi đầy khiêu khích và khi trả lời họ, như thường 


330 


HOWARD MARKS 


lệ, tôi đã viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên bảng trắng. 
Những câu trả lời đến với tôi ngày hôm đó chưa từng xuất hiện 
trong tâm trí tôi. Nhận thấy vậy, tôi đã chụp lại tấm bảng trắng 
bằng chiếc iPhone của mình trước khi rời đi. (Thật là một cải 
tiến: 20 năm trước tôi sẽ không bao giờ có một chiếc máy ảnh 
trong một buổi thuyết trình.) Ba tháng sau, khi xem lại những 
bức ảnh chụp ở pháo đài Amer, tôi đã bắt gặp những bức ảnh 
từ Trung Quốc và lần đầu tiên tôi nghĩ lại những ý tưởng đó. 
Chúng sẽ đưa ra hầu hết các vấn đề có trong chương này. 

Bây giờ, tôi nằm trên giường ở Ấn Độ, sau khi không ngủ 
đấy giấc vì sự chênh lệch múi giờ 10,5 tiếng so với New York. Vì 
một vài lý do, sự kết nối được hé lộ giữa những câu nói ở trên về 
thành công, những bức ảnh của tôi ở Bắc Kinh và câu hỏi về cách 
đối phó với các chu kỳ. Nói ngắn gọn, tôi suy nghĩ cách phân 
tích các thành phần chính của kỹ năng đầu tư. 

(Chú ý rằng tôi nói “sự kết nối được hé lộ“ chứ không phải 
“tôi tạo ra sự kết nối”. Tôi có chủ ý khi lựa chọn hình thức bị 
động ở đây, bởi vì tôi thực sự thường cảm thấy bị động, khi đó 
những ý tưởng “đến với tôi” hơn là tôi tự phát triển chúng thông 
qua một quá trình cố gắng có chủ đích. Đó là cách rất nhiều hiểu 
biết của tôi phát sinh, chúng thường được hỗ trợ bằng cách “tiêu 
giảm” suy nghĩ thành hình ảnh, như những bức ảnh tôi đã chụp 
ở Trung Quốc. Đó đơn thuần là cách tâm trí tôi hoạt động.) 

Quay lại với lần đầu tiên tôi nghĩ về cách giải nghĩa cho sự 
thành công đã nêu ở trên. Khi dùng từ “thời điểm”, tôi muốn nói 
tới “thời điểm may mắn”. Sau cùng, điều gì có thể tốt hơn việc 
trở nên quyết liệt vào đúng thời điểm bất ngờ? Nhưng khi nằm 
trên giường ở Ấn Độ, tôi nhận ra thời điểm tốt đó không nhất 


331 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


thiết phải là kết quả của sự may mắn. Thay vào đó, thời điểm tốt 
trong đầu tư có thể đến từ việc cần mãn đánh giá chúng ta đang 
ở đâu trong một chu kỳ và sau đó có những hành động phù 
hợp. Nghiên cứu về chu kỳ thực chất là nghiên cứu về cách định 
vị danh mục đầu tư của bạn trước những kết quả có thể xảy ra 
trong tương lai. Một câu nói này chính là nội dung của toàn bộ 
cuốn sách trên tay bạn. 


à 


Tôi muốn bổ sung thêm một chút ý kiến về công thức để đầu 
tư thành công. Tôi đi tới kết luận rằng công thức nên được xem 
xét với sáu thành phần chính, theo ba cặp: 

e Định vị chu kỳ: quá trình quyết định mức rủi ro có trong, 

danh mục đầu tư của bạn trước những phán đoán (của 
bạn) về các chu kỳ chính. 


e Lựa chọn tài sản: quá trình quyết định thị trường, thị 
trường ngách, loại chứng khoán hoặc tài sản đặc biệt nào 
cần đánh giá cao và cần đánh giá thấp. 

Định vị và lựa chọn là hai công cụ chính trong việc quản lý 
danh mục đầu tư. Nó có thể đã được đơn giản hóa quá mức, 
nhưng tôi nghĩ mọi điều nhà đầu tư thực hiện đều sẽ thuộc một 
trong hai vấn đề này. 

e Quyết liệt: có thể rủi ro sẽ tăng lên: rủi ro khi chỉ nhiều 
vốn hơn, giữ trong tay những tài sản chất lượng kém hơn; 
thực hiện các khoản đầu tư phụ thuộc vào những kết quả 
vĩ mô thuận lợi, và/hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc 
các tài sản và chiến lược có hệ số beta cao (hệ số thể hiện 
mức độ nhạy cảm với thị trường). 


332 


HOWARD MARKS 


s Thận trọng: cắt giảm rủi ro: đầu tư ít vốn và thay vào đó 
là nắm giữ tiền mặt, tập trung vào các tài sản an toàn hơn, 
mua những thứ có thể hoạt động tương đối tốt ngay cả khi 
ở trong giai đoạn không thịnh vượng, và/hoặc tránh sử 
dụng đòn bẩy và hệ số beta cao. 


Lựa chọn giữa quyết liệt và thận trọng là nhân tố cơ bản để 
các nhà đầu tư định vị danh mục đầu tư trước những nhận định 
của họ về vị trí của mình trong chu kỳ, cũng như điều đó sẽ gợi 
ý gì về các phát triển của thị trường trong tương lai. 

e Kỹ năng; khả năng đưa ra những quyết định chính xác 
để đạt được sự cân bằng (mặc dù chắc chắn không phải 
lúc nào cũng có thể cân bằng), thông qua một quá trình trí 
tuệ có thể lặp lại và dựa trên những nhận định hợp lý về 
tương lai. Ngày nay, điều này được biết đến dưới cái tên 
học thuật là hệ số “alpha”. 

s May mắn: những điều sẽ xảy ra trong trường hợp mà kỹ 
năng và những nhận định hợp lý không có hiệu quả. Khi 
đó, sự ngẫu nhiên ảnh hưởng nhiều đến các sự kiện hơn 
là các quá trình hợp lý, cho đù kết quả đạt được là “may 
mắn” hay “không may”. 

Kỹ năng và may mắn là những yếu tố quan trọng quyết định 
sự thành công của các quyết định quản trị danh mục đầu tư. Khi 
các nhà đầu tư không có kỹ năng, những quyết định sẽ khó lòng 
dẫn tới thành công. Thực tế, có một điều được gọi là kỹ năng, 
âm, và với những người nắm giữ kiểu kỹ năng này, thì việc tung 
đồng xu hoặc tránh không ra quyết định sẽ dẫn đến những kết 
quả tốt hơn. Và may mắn là một quân bài bất ngờ, nó có thể 
khiến những quyết định tốt trở thành thất bại và biến những 


333 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


quyết định tệ trở nên thành công, nhưng chủ yếu chỉ trong ngắn 
hạn. Trong dài hạn, kỹ năng mới là yếu tố quyết định. 

Một phần của sự thức tỉnh tại Ấn Độ của tôi - xuất phát từ 
những suy nghĩ của tôi ở Trung Quốc - liên quan đến sự phân 
tách giữa lựa chọn và định vị, cũng như cách mà kỹ năng ảnh 
hưởng đến kết quả của hai hoạt động đó. 

Một thị trường sẽ diễn ra theo cách nó phải diễn ra. Một vài 
kết quả sẽ là kết quả của các sự kiện kinh tế và khả năng sinh 
lời của các công ty, một vài kết quả được quyết định bởi tâm lý 
của nhà đầu tư và hành vi sau đó của họ; và một vài kết quả thì 
được quyết định bởi sự ngẫu nhiên hoặc may mắn. Chúng ta có 
thể có một vài ý tưởng về những gì sẽ xuất hiện ở tương lai, xét 
về hiệu suất của thị trường. Các ý tưởng đó có thể được dựa trên 
những căn cứ mạnh mẽ hoặc còn khiếm khuyết, và kết quả cuối 
cùng của chúng có thể đúng hoặc sai. Nhưng hãy coi hiệu suất 
của thị trường trong tương lai - bất kể nó như thế nào, bất kể ta 
có thể biết được nó hay không - là điểm khởi đầu để ta thảo luận. 
Ở đây, ta bộc lộ kỳ vọng thông thường về hành vi của thị trường 
dưới dạng đồ thị phân phối xác suất. 


334 


HOWARD MARKS 


Xác suất 
tương 
đối của 
sự kiện 


0 Lợi nhuận 


Đây là điểm bắt đầu, vạch chuẩn, hoặc tấm vải trắng đểhình 
thành hành động của nhà đầu tư. Câu hỏi là liệu anh ấy có kỹ 
năng cần thiết để nâng cao hiệu suất của thị trường thông qua 
các quyết định đầu tư chủ động, hay anh ấy nên từ bỏ và thay 
vào đó là đầu tư một cách thụ động, chấp nhận nương theo hiệu 
suất của thị trường. 

Tôi đã đề cập ở trên hai cách chính để một nhà đầu tư có thể 
tăng thêm lợi nhuận: định vị chu kỳ và lựa chọn tài sản. Tôi sẽ 
bắt đầu bằng cách đi sâu vào cách đầu tiên. 

Như tôi cũng đã nói, tôi tin định vị chu kỳ chủ yếu bao gồm 
việc chọn lựa giữa quyết liệt và thận trọng: tăng hoặc giảm mức 
độ tiếp xúc với các biến động của thị trường. 

Giả sử bạn kết luận rằng mình đang ở trong một môi trường 
thuận lợi: 

e Chu kỳ kinh tế và chu kỳ lợi nhuận đang trong giai đoạn 

tăng và/hoặc có khả năng đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng 
của mợi người. 


335 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s Tâm lý nhà đầu tư và thái độ của họ đối với rủi ro là chán 

nản (hoặc ít nhất là tỉnh táo), chứ không sốt sắng. 

se Giá tài sản đạt từ mức bằng đến thấp hơn so với giá trị 

nội tại. 

Trong trường hợp như vậy, hãy quyết liệt. Khi đó, bạn sẽ 
tăng mức độ cam kết, tăng thêm rủi ro và hệ số “beta“ vào danh 
mục đầu tư của mình. Đường nét đứt bên dưới thể hiện triển 
vọng về hiệu suất đầu tư của bạn. Bạn sẽ tăng được tiềm năng 
thu về lợi nhuận nếu thị trường hoạt động tốt øà thua lỗ nếu nó 
hoạt động kém. 


Xác suất 
tương 
đổi của 
sự kiện 


Lợi nhuận 
Nếu những đánh giá của bạn được xác thực bởi sự đi lên 
của thị trường, thì danh mục đầu tư đang ở vị thế quyết liệt của 
bạn - cùng với mức nhạy cảm với thị trường được gia tăng của 
nó - sẽ còn lên cao hơn nữa, thậm chí sẽ giúp bạn trở thành một 
nhà đầu tư vượt hiệu suất như trong hình dưới đây: 


336 


H0OWARD MARKS 


Xác suất 
tương 
đối của 
sự kiện Thị trường 


` Nhà đầu tư 
vế quyết liệt 
` 


0 ®Ý” Lợinhuận 
Hiệu suất tăng 
thêm nhờ quyết liệt 
đúng thời điểm 

Công thúc để thành công ở đây bao gồm (a) những phân tích 
thận trọng về vị trí của thị trường trong chu kỳ của nó, (b) sự 
quyết liệt được nâng cao, và (c) các đánh giá được chứng minh 
là chính xác. Những điều này có thể được tóm tắt thành “kỹ 
năng” hoặc hệ số “alpha” khi định vị chu kỳ. Tất nhiên, mục 
(c) - được chứng minh là chính xác - không phải là một vấn đề 
nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai, đặc biệt là khi thị trường 
phải chịu tác động của sự ngẫu nhiên ở một mức độ nào đó. Vì 
vậy, việc được chứng minh là chính xác sẽ không xảy ra mọi lúc, 
ngay cả khi các đánh giá được đưa ra bởi những nhà đầu tư giàu 
kỹ năng biết lý giải tốt các hiện tượng. 

Mặt khác, những phân tích của bạn có thể cho bạn biết chu 
kỳ đang không ở vị trí tốt - nền kinh tế hoạt động uể oải, tâm lý 
lạc quan quá mức và giá tài sản cũng vậy - có nghĩa là bạn nên có 
xu hướng thận trọng. Trong trường hợp đó, bạn nên rút bớt vốn 
khỏi cuộc chơi và giảm rủi ro có trong danh mục đầu tư theo đồ 
thị tiếp theo. 


337 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


0 Lợi nhuận 

Bây giờ, bạn đã cắt giảm hệ số beta của mình và chuẩn bị cho 
khoảng thời gian tồi tệ. Nếu bạn nhận định đúng về chu kỳ, hiệu 
suất thị trường sẽ bị dịch chuyển từ phía bên trái của phân phối 
xác suất, và vị thế thận trọng của bạn sẽ giúp bạn vượt trội hơn so 
với thị trường, thua lỗ ít hơn - điều một lần nữa được thể hiện bởi 
đường nét đứt trong đồ thị sau đây. Danh mục đầu tư của bạn, do 
thận trọng, đã ít phải tiếp xúc với những biến động của thị trường, 
và do đó trở nên phù hợp với một thị trường hoạt động kém: 


338 


H0WARD MARKS 


Xác suất 
tương 
đối của 
sự kiện 


Hiệu suất tăng thêm 
nhờ thận trọng vào 
đúng thời điểm 


Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều có những hiểu 
biết vượt trội về chu kỳ, do vậy không phải mọi nỗ lực định vị 
chu kỳ đều sẽ thành công. Đồ thị dưới đây thể hiện việc một nhà 
đầu tư thiếu kỹ năng về định vị chu kỳ đã quyết định trở nên 
thận trọng và cắt giảm tiếp xúc với thị trường. Nếu những điều 
bất ngờ của thị trường lại điễn ra theo chiều hướng tốt, anh ta 
hóa ra lại sai lầm và các hoạt động đầu tư của anh trở nên kém 
hiệu quả. 


339 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


=“— 
0 `>” Lợinhuận 
Hiệu suất giảm đi 
do thận trọng sai 
thời điểm 


Ở chương đầu tiên, tôi đã giới thiệu khái niệm “những xu 
hướng”. Triển vọng về thị trường nên được xem xét thông qua 
một phân phối xác suất, và sự phân phối đó - nếu được xây 
dựng một cách chính xác - sẽ giúp bạn cảm giác được xu hướng 
nào có khả năng xảy ra. Sự chuyển động của thị trường trong 
chu kỳ sẽ định vị lại phân phối, và do vậy ảnh hưởng đến xu 
hướng có khả năng xảy ra trong tương lai, như tôi đã trình bày 
ở trang 276-278. 

Khi thị trường đang ở mức thấp trong chu kỳ, lợi nhuận có 
khả năng cao hơn thông thường và việc thua lỗ ít có khả năng 
xảy ra hơn. Điều trái ngược lại sẽ đúng khi thị trường đang ở 
mức cao trong chu kỳ. Định vị các chuyển động - dựa trên nơi 
mà bạn tin rằng thị trường đang đứng trong chu kỳ của nó - sẽ 
giúp bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho danh mục đầu tư trước các 
sự kiện đang chờ phía trước. Dù bạn luôn luôn có thể kém may 
mắn khi đứng trước mối quan hệ giữa những điều hợp lý nên 


340 


HOWARD MARKS 


xảy ra và những điều xảy ra trong thực tế, thì việc có các quyết 
định định vị tốt vẫn có thể làm tăng cơ hội để xu hướng của thị 
trường - cũng như cơ hội để đạt được hiệu suất vượt trội - đứng 
về phía bạn. 


Vào năm 1977, thành phố New York đã phải chứng kiến một 
chuỗi những vụ giết người tại con hẻm tình nhân, thủ phạm là 
kẻ giết người hàng loạt được gọi là “con trai của Sam”. Vào năm 
2014, tôi đã đọc bản cáo phó của Timothy Dowd, thám tử đã bắt 
được hắn ta. Tôi rất thích phần trích dẫn lời Dowd nói về công 
việc của mình, đó là anh phải “chuẩn bị để may mắn”. Vì tôi 
nghĩ tương lai là một điều gì đó mơ hồ và phụ thuộc rất nhiều 
vào sự ngẫu nhiên, tôi cho rằng trích dẫn trên là cách tuyệt vời 
để nghĩ về tương lai. Mặc dù nghe có vẻ như tôi đang ủng hộ 
việc đầu tư thụ động và phó mặc cho số phận, thì sự thật là dẫu 
các nhà đầu tư vượt trội có sở hữu những phân phối lệch chuẩn 
thuận lợi, nó vẫn không hoàn hảo. Họ vẫn cần những kết quả 
ủng hộ cho mình: Họ cần rút được tấm vé độc đắc khi chơi xổ số. 

Một trong những cách tốt nhất để tận hưởng sự phân phối 
lệch chuẩn về kết quả - điều tạo nên những nhà đầu tư vượt trội 
- là hướng xu thế của thị trường nghiêng về phía bạn. Kết quả 
cuối cùng sẽ không bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của bạn, 
nhưng nếu bạn đầu tư khi xu hướng thị trường đang thiên về 
những điều kiện thuận lợi, thì bạn sẽ được gió đẩy từ sau lưng; 
còn nếu xu hướng thiên về những điều kiện bất lợi, điều ngược 
lại sẽ xảy ra. Phân tích khéo léo về các chu kỳ có thể giúp bạn 
hiểu rõ hơn về các xu hướng có khả năng xảy ra của thị trường, 
và từ đó cải thiện được cơ hội định vị chính xác danh mục đầu 
tư của bạn trong tương lai. 


341 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


à 


Những điều tiếp theo sẽ hoàn toàn không liên quan đến các 
chu kỳ, nên nếu đó là tất cả những gì bạn quan tâm, thì bạn 
không cần phải đọc. Nhưng tôi muốn hoàn thành cuộc thảo luận 
về những hành động mà các nhà đầu tư có thể tiến hành để cải 
hiện hiệu suất. Vì vậy, tôi viết về một thành phần khác của hoạt 
động quản lý danh mục đầu tư: Lựa chọn tài sản. 

Lựa chọn tài sản bao gồm xác định thị trường, các phân khúc 
của thị trường đó và những tài sản sẽ thể hiện tốt hơn hoặc kém 
hơn so với những tài sản khác, qua đó chúng sẽ chiếm tỷ trọng 
cao hơn hay ít đi trong danh mục đầu tư. Giá của một tài sản 
càng cao so với giá trị nội tại, ta càng không nên đầu tư vào nó 
(khi các điều kiện khác đều như nhau) và ngược lại. Trong khía 
cạnh này, điều kiện quan trọng để đạt hiệu suất vượt trội là có 
những hiểu biết trên mức trung bình về giá trị nội tại của tài sản, 
khả năng giá trị đó thay đổi trong tương lai và mối quan hệ giữa 
giá trị nội tại và mức giá hiện có của thị trường. 

Tất cả các nhà đầu tư quan tâm đến một tài sản nhất định sẽ 
có (hoặc nên có) những quan điểm về giá trị nội tại của nó. Giá 
thị trường của tài sản phản ánh sự đồng thuận của những quan 
điểm đó, có nghĩa là các nhà đầu tư cùng nhau đưa ra mức giá. 
Đó là mức giá mà người mua và người bán đồng ý giao dịch. 
Những người mua sẽ mua bởi họ nghĩ đầu tư ở mức giá hiện tại 
là thông minh, và những người bán có thể bán bởi họ nghĩ tài 
sản đã đạt đến mức giá chuẩn hoặc đã vượt quá mức đó. Chúng 
ta biết những gì về tính chính xác của những quan điểm này? 


342 


HOWARD MARKS 


s Theo lý thuyết: Học thuyết thị trường hiệu quả khẳng 
định rằng tất cả các thông tin sẵn có đều đã kết hợp lại để 
định giá “một cách hiệu quả”, vì vậy giá tài sản đạt mức 
hợp lý và các nhà đầu tư không thể “đánh bại thị trường” 
thông qua lựa chọn tài sản. 


Xét về tính hợp lý: Những điều chúng ta đang nói là khả 
năng đưa ra những phán đoán tốt hơn so với những nhà 
đầu tư trung bình, và từ đó đạt được hiệu suất trên mức 
trung bình. Tuy nhiên, một điều chúng ta biết chắc chắn 
là nhìn chung, tất cả nhà đầu tư đều ở mức trung bình. Vì 
vậy, hợp lý mà nói, không phải ai cũng có thể đưa ra các 
phán đoán trên mức trung bình. 

e Theo kinh nghiệm: Những nghiên cứu về hiệu suất chỉ 
ra rằng chỉ có rất ít các nhà đầu tư thường xuyên đưa ra 
những phán đoán đúng hơn các nhà đầu tư khác. Hầu hết 
các nhà đầu tư thể hiện tệ hơn thị trường, đặc biệt là sau 
khi trừ đi phí giao dịch, phí quản lý và các phí tổn khác. 
Đó là lý do vì sao việc đầu tư thụ động theo chỉ số lại trỏ 
nên phổ biến. 


Điều đó không có nghĩa là không ai có thể đánh bại được 


thị trường. Nhiều người đã làm được như vậy mỗi năm, nhưng 
thường có rất nhiều người chỉ thành công nhờ ngẫu nhiên. Nằm 
ngoài sự ngẫu nhiên, chỉ có ít người thường xuyên đạt kết quả 
tốt hơn trung bình và một số người trong số họ đã trở nên nổi 
tiếng. Thành phần quan trọng - sự hiểu biết vượt trội về giá trị 
nội tại - là điều đã mang lại cho họ khả năng đó. Tôi gọi đó là 
“tư duy cấp độ hai”: khả năng có những suy nghĩ khác biệt và 
tốt hơn so với đám đông. 


343 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Điểm mấu chốt là những nhà đầu tư vượt trội - những người 
có khả năng tư duy cấp độ hai - là các cá nhân có thể lựa chọn 
nhiều tài sản thể hiện tốt hơn so với các tài sản thể hiện kém, và 
do đó đầu tư nhiều hơn vào những tài sản tốt và ít đi vào những 
tài sản kém. Công thức để lựa chọn tài sản vượt trội đơn giản 
như vậy thôi. 

Vậy dấu hiệu đặc biệt của sự vượt trội là gì? Những kết quả 
bất đối xứng. : 

Những nhà đầu tư không có kỹ năng lựa chọn sẽ có tỷ lệ 
chọn tài sản tốt ngang bằng với tài sản kém. Vì vậy anh ta sẽ thể 
hiện tốt khi thị trường tốt, và thể hiện kém khi thị trường kém: 


Xác suất 

tương 

đối của Thị trường và 
guiliện nhà đầu tư 


0 Lợi nhuận 


Một nhà đầu tư với kỹ năng lựa chọn tài sản âm sẽ có 
tỷ lệ chọn tài sản thua lỗ cao hơn tài sản thu lợi và do vậy, 
anh ta có hiệu suất kém hơn so với thị trường, trong cả hai 
trường hợp thị trường đi lên và đi xuống. Nói cách khác, 
phân phối xác suất của anh ta sẽ dịch về phía bên trái của 
phân phối thị trường: 


344 


HOWARD MARKS 


Xác suất 
tương 
đối của 
sự kiện 


Nhà đầu tư có 
kỹ năng âm 


0 Lợi nhuận 


Nhưng những người lựa chọn tài sản khéo léo có tỷ lệ tài 
sản thu lợi trên thua lỗ tốt hơn so với thị trường. Anh ta có thể 
đầu tư nhiều hơn vào những tài sản chiến thắng của mình hơn 
là những tài sản thua cuộc, và mức độ thành công của những 
tài sản chiến thắng sẽ lớn hơn múc thất bát của những tài sản 
thua cuộc. 


s Cổ phần của một nhà đầu tư theo xu hướng quyết liệt - 
những người có khả năng đưa ra những lựa chọn vượt 
trội - sẽ vượt trên thị trường khi thị trường đi lên, và có 
thể giảm xuống nhiều hơn so với thị trường khi thị trường 
đi xuống. Nhưng biên độ vượt trội của anh ta khi hưởng 
lợi sẽ vượt quá mức độ thất bát khi đi xuống, bởi vì anh 
ta có khả năng lựa chọn các tài sản mang về tiềm năng 
tăng giá mà không gây rủi ro giảm giá tương đương. Kết 
quả là anh sẽ thể hiện tốt hơn thị trường khi thị trường đi 
lên, nhưng lại không quá tệ khi thị trường đi xuống. Đó 
là một ví dụ về sự bất cân xứng chứng tỏ ai là nhà đầu tư 
vượt trội: 


345 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Xác suất 
tương 
đối của 
sự kiện Thị trường và 
nhà đầu tư 


Ìx _ Nhà đầu trquyết 
` liệt có kỹ năng 
Ñ 
\ 


0 Lợi nhuận. 


s Tương tự như vậy, ở các nhà đầu tư theo xu hướng thận 
trọng, nếu họ có kỹ năng lựa chọn tài sản vượt trội thì sẽ 
thể hiện tốt hơn so với thị trường khi thị trường đi xuống, 
và kỹ năng lựa chọn sẽ giúp anh ta không thể hiện kém hơn 
khi thị trường đi lên. Kỹ năng lựa chọn tài sản cho phép 
anh tìm ra những tài sản an toàn mà sự thể hiện của chúng 
trong thời kỳ đi lên sẽ bất cân đối với rủi ro khi đi xuống 
của chúng. Nó cũng cho anh một phân phối bất đối xứng: 


Xác suất 
tương 
đối của 
sự kiện Thị trường 


Nhà đầu tư quyết 
liệt có kỹ năng, 


346 


HOWARD MARKS 


Cả hai nhà đầu tư sở hữu kỹ năng lựa chọn tài sản vượt 
trội - một người theo xu hướng quyết liệt và một người theo xu 
hướng thận trọng - đều thể hiện một sự bất cân xứng so với thị 
trường. Khi đó, cả hai người đều có phân phối hiệu suất thiên về 
hướng thuận lợi. Cả hai đều có tiềm năng thu lợi bất cân đối với 
rủi ro thua lỗ (mặc dù theo những cách khác nhau). Đó là cách 
hệ số alpha trong việc lựa chọn tài sản được bộc lộ. 


Cuối cùng, nhà đầu tư không theo xu hướng quyết liệt và 
cũng không theo xu hướng thận trọng - nhưng lại sở hữu cả hai 
kỹ năng định vị chu kỳ và lựa chọn tài sản - sẽ có thể điều chỉnh 
chính xác mức độ tiếp xúc với thị trường vào đúng thời điểm uà 
có hiệu suất bất đối xứng xuất phát từ tỷ lệ tài sản thành công 
trên thất bại tốt-hơn-trung-bình. Đây chính là điều tốt nhất thế 
giới có thể xảy ra. 


k Nhà đầu tư 
*ZZ quyết liệt 
*\ cókỹnăng 

` 


0 Lợi nhuận 


Gần như tất cả mọi người đều có thể kiếm tiền khi thị trường 
tăng và bị mất tiền khi thị trường giảm, và gần như tất cả mọi 
người đều có tỷ lệ tài sản thắng cuộc và thua cuộc giống như 
mức chung của thị trường. Cần phải có kỹ năng vượt trội để cải 


347 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


thiện những khía cạnh trên và tạo ra sự bất đối xứng - biểu hiện 
của các nhà đầu tư vượt trội. 

Hãy chú ý rằng trong thảo luận này, tôi đã tách biệt kỹ năng 
định vị chu kỳ khỏi kỹ năng lựa chọn tài sảri. Sự phân chia này 
có phần không tự nhiên. Tôi làm vậy để mô tả hai yếu tố ảnh 
hưởng đến hiệu suất, nhưng rất nhiều nhà đầu tư tuyệt vời có 
cả hai, và hầu hết những nhà đầu tư còn lại không có kỹ năng 
nào. Các nhà đầu tư có cả hai kỹ năng sẽ có nhận thức tốt hơn về 
các xu hướng của thị trường øà có thể kết hợp các danh mục đầu 
tư thích hợp hơn cho môi trường thị trường có khả năng diễn ra 
trong tương lai, xét về mặt ty lệ tài sản thu lợi trên tài sản thua 
lỗ. Đó là những điều khiến họ trở nên tuyệt vời... và hiếm gặp. 


% 


Sự thức tỉnh của tôi ở Ấn Độ đã đạy tôi rằng việc định vị 
thành công một danh mục đầu tư theo các biến động thị trường 
tương lai phụ thuộc vào những gì bạn thực hiện (trở nên quyết 
liệt hay thận trọng) và khi nào bạn thực hiện điều đó (dựa trên 
một hiểu biết vượt trội về những gì chu kỳ gợi ý cho những 
chuyển động của thị trường trong tương lai). Mục tiêu của cuốn 
sách này là hỗ trợ bạn giải quyết những vấn đề trên. 


348 


š ch, ~ mm 
NHỮNG GIỚI HẠN CỦA ĐỐI PHÓ 


20903 


sooeo 


ll| 
lN II "ng gi" _ 


s08 


Ì VÃ 


MỊỄ j 


Aanon 
on 


—¬.. Xe. ) 
m".— À~— ShóSG, se=ẽ — ^=—— L `? so. 
anrMaslllffftEE 1 À St ngh 
atntrlrr.l[UE I1: h EUuii, sniiileinllfliaa.s th 
SeN(627] 6586 AA-BL cỗ 


m4 
TnTBB 12185” 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Theo quan điểm của tôi, hoàn toàn hợp lý khi cố gắng cải thiện 
kết quả đầu tư dài hạn bằng cách thay đổi định vị trên cơ sở 
thấu hiểu chu kỳ thị trường. Nhưng một điều thiết yếu khác 
phải nắm được là những giới hạn, cũng như những kỹ năng cần 
thiết và những khó khăn của việc thấu hiểu chu kỳ thị trường. 
ôi viết cuốn sách này để có cơ hội tóm tắt lại những 
hiểu biết của bản thân về chu kỳ, và bởi vì tôi thích viết 
lách, nhưng lý do chính - như tôi đã nói - là giúp độc 
giả đối phó được với sự lên xuống của thị trường. 

Ở những chương trước, tôi đã đề cập nhiều vấn đề cần phải 
quan tâm trong quá trình tìm hiểu về chu kỳ, cũng như những 
biến cố có thể hạn chế sự tự tin mà mọi người nên có trong quá 
trình tìm hiểu đó. Mục tiêu của tôi ở chương này là nhắc lại và 
tóm tắt những vấn đề đã nêu. 

Đầu tư, như tôi đã nói, bao gồm việc định vị nguồn vốn để 
hưởng lợi từ những sự kiện trong tương lai. Tôi cũng đã nói 
rằng chúng ta không thể biết tương lai sẽ ra sao, và do đó chúng 
ta cũng không biết được mình sẽ đi về đâu. Nhưng chúng ta cần 
làm tất cả những gì có thể để biết mình đang ở đâu, bởi vì vị trí 
hiện tại của chu kỳ đem tới các dấu hiệu rõ ràng để chỉ ra cách ta 
nên đối phó với tương lai có thể xảy ra. 

Vị trí của chúng ta trong chu kỳ có ảnh hưởng lớn đến xu 
hướng tương lai: điều gì có thể xảy ra, và thậm chí là nó có thể 
xảy ra khi nào. Như tôi đã thảo luận trong chương I và minh hoạ 
trong chương XIV, việc định vị chu kỳ của chúng ta sẽ chuyển 
dịch sự phân bố xác suất chỉ phối tương lai. 

Rất nhiều điều có thể xảy ra. Chúng ta biết mình phải đối 
mặt với sự không chắc chắn và rủi ro. Tất cả những gì chúng ta 


350 


HOWARD MARKS 


biết về tương lai —- điều tốt nhất có thể biết - là các xác suất sẽ 
như thế nào. Biết được các xác suất có thể giúp chúng ta nhận 
biết được chính xác hơn người khác khi xét trung bình. Nhưng 
cần phải lưu ý rằng việc nắm bắt được xác suất khác xa với việc 
biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. 

Chúng ta nhìn chung không có lựa chọn nào khác ngoài hài 
lòng với việc chỉ biết được các xác suất. Nhưng kết quả (ví dụ 
như mức tăng trưởng GDP hằng năm hay lợi nhuận trong năm 
sau của mỗi cổ phiếu) thường bị hạn chế trong quan sát của mỗi 
cá nhân - hay trải nghiệm của cá nhân - có nghĩa là rất nhiều 
điều có thể xảy ra nhưng thực tế chỉ có một thứ xảy ra. Sẽ không 
có đủ quan sát để ta cho rằng thực tế xảy ra trong tương lai là 
điều có xác suất cao nhất... và chắc chắn điều có khả năng diễn 
ra nhất sẽ không xảy ra sớm. 


Ví dụ, hãy xem xét sự điều chỉnh của bong bóng - thứ 
được thúc đẩy bởi sự hưng phấn. Theo lý thuyết, bong bóng 
đó không nhất thiết phải xảy ra. Nhưng thực tế của chu kỳ cho 
thấy (a) cuối cùng nó sẽ xảy ra, và (b) rất nhiều thời gian trôi 
qua mà nó vẫn không xảy ra. Chu kỳ đi lên càng lâu, sự điều 
chỉnh được kỳ vọng càng có khả năng xảy ra (và thường sẽ 
càng sớm xảy ra). 


Tất nhiên, càng nhiều thời gian trôi qua trước khi sự kiện 
hợp lý này xảy ra - và chu kỳ ngày càng dao động theo hướng 
đi lên - thì sẽ càng có nhiều người kết luận rằng các quy luật của 
chu kỳ đã bị ngưng trệ theo một cách nào đó và việc kêu-gọi- 
điều-chỉnh sẽ không bao giờ xảy ra. Điều này dẫn đến xu hướng 
mua mà chúng ta đã thấy ở năm 2000, và cuối cùng là gây ra hậu 
quả cực kỳ đau đớn. 


351 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Chúng ta phải bảo đảm an toàn cho đanh mục đầu tư (và 
công việc quản lý danh mục đầu tư của mình) khỏi những mối 
nguy hiểm phát sinh từ thực tế rằng điều có nhiều khả năng xảy 
ra nhất - điều mà sự hiểu biết của chúng ta về chu kỳ có thể nói 
cho ta biết - có thể sẽ không xảy ra cho tới rất lâu sau. Và chúng 
ta phải vững vàng về mặt cảm xúc để có thể sống qua quãng thời 
gian “trễ” có thể kéo dài, trước khi có được những kết luận hợp 
lý và biết chắc rằng chúng chính xác. 


% 


Vậy hãy thử nhìn lại lịch sử. Giữa những năm 1990, thị 
trường phát triển nhanh và phân khúc công nghệ tăng vượt bậc 
đã mang đến cơ hội cho những nhà đầu tư bảo thủ, họ kết luận 
rằng cổ phiếu đang được định giá quá cao. Lý do có thể rất vững 
chắc - dựa vào việc diễn giải hiệu quả những dữ liệu liên quan 
~ và sự cảnh giác có thể rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, có thể phải 
mất nhiều năm để thị trường chứng minh rằng những nhà đầu 
tư này đã đúng, như một trong những câu nói quan trọng nhất 
trong ngành đầu tư: “Không thể phân biệt được việc đi trước 
thời đại quá xa với việc hành động sai lầm.” Thực tế là những 
kết luận rất có cơ sở của họ có thể không mang về mấy kết quả 
tốt đẹp. Trước khi sự điều chỉnh năm 2000-2002 diễn ra, họ có 
thể đã mất rất nhiều vốn vì sự quản lý của mình. 

Tuy nhiên, trí tuệ khôn ngoan đã dẫn lối các nhà đầu tư đến 
những kết luận của họ, cùng với niềm tin cao độ, có thể cho 
phép họ giữ vững quan điểm của mình. Hy vọng rằng họ đã giữ 
được thái độ cảnh giác thay vì đầu hàng và mua vào với giá cao 
hơn. Nếu như vậy, họ sẽ được chứng minh là hành động chính 


352 


H0OWARD MARKS 


xác sau một vài năm và phục hồi được danh tiếng và tài sản. 
Nhưng giai đoạn chuyển tiếp mà họ phải trải qua chắc hẳn sẽ 
rất khó khăn. 

Tiến nhanh đến hiện tại và mọi điều vẫn như vậy. Các nhà 
đầu tư thận trọng đã được cho một cơ hội khác để kết luận rằng 
cổ phiếu Mỹ đã quá nóng, nên họ giảm cổ phần và bỏ lỡ mất lợi 
nhuận lớn. Những khách hàng có thể lại phải đứng ra bảo lãnh, 
và tài sản của những công ty thận trọng có thể sẽ bị thu hẹp 
(trong một thị trường đi lên). 

Liệu sự thận trọng có một lần nữa trở thành điều chính 
đáng? Liệu các sự kiện tương lai có chứng minh nó là điều phù 
hợp? Liệu sự điều chỉnh có xảy ra đủ sớm để các nhà đầu tư 
thận trọng có thể tận hưởng những lợi ích từ việc phán đoán 
đúng? Liệu các nhà đầu tư có bị coi là “gấu vĩnh viễn”', những 
người hiếm lắm mới được hưởng lợi một cách may mắn khi thị 
trường đi xuống? Hay họ sẽ được coi như những chiến thuật gia 
tài giỏi, những người đúng về nguyên tắc, nhưng bao lâu nay lại 
bị cản trở bởi sự không chắc chắn của các yếu tố nhân quả trong 
thế giới đầu tư? Những câu hỏi này về cơ bản không thể trả lời 
được. Nhưng điều quan trọng nhất mà các độc giả cần ghỉ chú 
lại là bài học mấu chốt sau đây: Việc định vị các chu kỳ là không 
hề dễ dàng. 


tủ 


Theo quan điểm của tôi, hoàn toàn hợp lý khi cố gắng cải 
thiện kết quả đầu tư dài hạn bằng cách thay đổi định vị trên cơ 


' Từ gốc là “perma-bear”, chỉ những nhà đầu tư luôn cho rằng giá của cổ phiếu sẽ giảm. 


353 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


sở thấu hiểu chu kỳ thị trường. Nhưng một điều thiết yếu khác 
phải nắm được là những giới hạn, cũng như những kỹ năng cần 
thiết và những khó khăn của việc thấu hiểu chu kỳ thị trường. 

Một điều quan trọng nữa, tôi muốn mọi người chú ý đến 
một sự thật hiển nhiên, rằng thay vì những dao động hằng ngày 
của thị trường, thì những ví dụ cụ thể mà tôi đã đua ra trong 
chương XI đều liên quan đến các cực điểm mang tính chu kỳ 
xảy ra “một lần trong đời” (hiện nay, những điều mà dường 
như xảy ra một lần trong một thập kỷ). Đầu tiên, những cực 
điểm của bong bóng và đổ vỡ - cụ thể là quá trình dẫn tới các cực 
điểm đó - chủ yếu đã minh họa rõ ràng hoạt động thực tế của 
chu kỳ và cách phản ứng với nó. Thứ hai, chính vào lúc đối phó 
với những cực điểm dễ nhận thấy, chúng ta nên kỳ vọng thành 
công sẽ có khả năng xảy ra cao nhất. 

Dưới đây là cách tôi nghĩ về các tác động của những chuyển 
động thị trường, trong môi trường đầu tư mà chúng ta đang 
hoạt động. Nó đưa ra một cách nhìn đã được đơn giản hóa và 
gợi nên một thế giới có thể dễ dàng nhận biết và có tính đều 
đặn hơn nhiều so với thế giới thực. Nhưng phương pháp này 
đã giúp ích cho tôi trong nhiều thập kỷ với tư cách một mô hình 
tổng quát, khiến ta không phải cố gắng hiểu thế giới đầu tư theo 
một chuỗi các sự kiện bất quy tắc, lên xuống lung tung. 


354 


H0WARD MARKS 


Giá trị nội tại 


Thời gian 


Giữa hai thái cực “giá cao” và “giá thấp” - tức khi chu kỳ ở 
khu vực giữa mang tên “giá hợp lý” - thì mối quan hệ giữa giá 
và giá trị không thể thấy rõ như khi chu kỳ đạt cực điểm. Kết 
quả là: 

se Rất khó để phân biệt được chúng một cách thường xuyên 
và chính xác. 

e Do vậy, sự khác biệt ở khu vực giữa không có khả năng 
sinh lời cao như khi ở các cực điểm, và không thể kỳ vọng 
những khác biệt này có thể tạo ra kết quả đáng tin cậy. 

Việc phát hiện và khai thác các cực điểm thực sự là điều tốt 
nhất mà ta hy vọng có thể làm được. Và tôi tin chắc chúng ta có 
thể làm được việc đó - nếu bạn có khả năng phân tích, có những 
cái nhìn chuyên sâu, có kinh nghiệm (hoặc hiểu biết về lịch sử) 
và không bị cảm xúc chỉ phối. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bạn 
không nên mong đợi mình sẽ đạt được những kết quả thu về lợi 
nhuận hằng ngày, hằng tháng, hoặc thậm chí hằng năm. 

Chúng ta không thể tạo ra những cơ hội tuyệt vời để “định 
thời điểm” của thị trường thông qua hiểu biết của ta về chư kỳ. 


355 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Thay vào đó, thị trường sẽ quyết định khi nào thì chúng ta có 
được cơ hội. Hãy nhớ rằng, khi không thể làm được gì khôn 
ngoan thì sai lâm nằm ở chỗ cố tỏ ra là mình khôn ngoan. 


Sự hợp lý của những nỗ lực định thời điểm chu kỳ đơn 
thuần phụ thuộc vào những gì bạn kỳ vọng. Nếu bạn thường 
xuyên cố gắng xác định chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ 
theo kiểu “chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai?“ hoặc “điều gì sẽ 
xảy ra với chúng ta vào tháng tới?” thì bạn sẽ khó lòng thành 
công. Tôi mô tả nỗ lực kiểu đó là “cố tỏ ra sắc sảo”. Không ai 
có thể phân biệt tỉnh tế như vậy đủ thường xuyên hoặc liên 
tục chính xác để tạo thêm những kết quả đầu tư thiết yếu. Và 
không ai biết khi nào thì những điều được cho là “có thể xảy ra” 
sẽ trở thành hiện thực. 


Mặt khác, định vị danh mục đầu tư trước các chu kỳ cốt lõi 
đã góp phần chủ yếu vào sự thành công của Oaktree. Tôi và các 
đồng nghiệp đã trở nên quyết liệt vào những năm 1990-1993, 
2002 và 2008, và chúng tôi đã thận trọng và rút lui vào những 
năm 1994-1995, 2005-2006, cũng như phần nào thận trọng trong 
một vài năm gần đây. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng chu kỳ làm 
lợi thế của mình và tăng thêm giá trị cho các khách hàng của 
chúng tôi. Tôi muốn nói rằng chúng tôi đã định vị khá chính xác 
vào các thời điểm đó. Ngoài ra, chúng tôi đã không bỏ qua bất 
cứ cơ hội lớn nào để thực hiện việc định vị. 

Cho đến bây giờ, tất cả những kêu gọi lớn để ứng phó với 
chu kỳ của chúng tôi đều đã được chứng minh là chính xác. Từ 
“tất cả” đường như ngụ ý đây là một trận chiến mà ta luôn có 
thể chiến thắng. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, “tất cả” chỉ 
bao gồm bốn hoặc năm lần trong suốt 48 năm. Bằng việc chỉ lên 


356 


HOWARD MARKS 


tiếng khi những cực điểm của chu kỳ đạt mức lớn nhất, tôi đã tối 
ưu hóa cơ hội hành động chính xác của mình. Không một ai - và 
chắc chắn không phải tôi có thể thành công một cách thường 
xuyên, có lẽ là trừ khi những cực điểm xuất hiện. 


Do đó, làm ơn hãy lưu ý - như tôi luôn cố gắng nhắc nhở 
mọi người - là việc này không hề dễ dàng. Tôi cũng không muốn 
các độc giả có ấn tượng rằng họ nên nghĩ mọi sự đều dễ dàng và 
phải thất vọng khi thấy nó không dễ như vậy. Như tôi đã đề cập 
trong “Trên đi-văng” (tháng 1 năm 2016): 

Tôi muốn khẳng định thật rõ rằng khi tôi đề nghị mọi người 

thận trọng vào những năm 2006-2007, hoặc tích cực mua vào 

cuối năm 2008, hoặc tiếp tục thận trọng trở lại vào năm 2012, 

hoặc quyết liệt hơn phần nào vào đầu năm 2016, thì tôi đã đề 

nghị như vậy dù rất không chắc chắn. Những kết luận này 
đến từ những lập luận của tôi, chúng được áp dụng cùng với 
những lợi thế kinh nghiệm tôi có (cũng như từ sự cộng tác với 
các đồng nghiệp ở Oaktree), nhưng tôi không bao giờ khẳng 

định chúng có 100% khả năng đúng, hoặc thậm chí là chỉ 80%. 

Tất nhiên, tôi nghĩ rằng chúng sẽ đúng, nhưng tôi luôn luôn 

đưa ra những khuyến nghị của mình cùng với nỗi lo lắng. 

Tôi cũng đọc những bài báo giống như mọi người. Tôi cũng 

nhìn thấy những dữ liệu kinh tế tương tự. Cũng bị vùi đập bởi 

những chuyển động thị trường y hệt. Cảm xúc của tôi cũng 
phải chịu tác động từ những yếu tố giống người khác. Có thể 
tôi có một chút tự tin hơn về những lập luận của mình, và 
chắc chắn là tôi có nhiều kinh nghiệm hơn hầu hết mọi người. 

Nhưng điều quan trọng là - dù vì bất cứ lý do gì - tôi có khả 

năng chống lại cảm xúc của mình và hành động theo những 

kết luận mình đã đưa ra. Không một kết luận nào của tôi có 
thể được minh chứng bằng tài liệu hay được chứng tỏ là chính 


357 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


xác. Nếu có thể, thì gần như mọi người thông minh đều đã đưa 
ra những kết luận như vậy, và cũng với mức độ tự tin như tôi. 
Tôi nói với bạn điều này chỉ để đưa ra cảm nhận của mình, là 
không ai nên sợ rằng không hoàn thành nhiệm vụ chỉ vì không 
chắc chắn về những kết luận của bản thân. Đây không phải 
những điều mà ta có thể đạt được sự chắc chắn. 
Peter Bernstein đã có những ý kiến rất hữu ích về chủ đề 
này. Tôi sẽ kết thúc chương bằng quan điểm của ông: 
Sau 28 năm ở vị trí này và 22 năm trước đó ở vị trí quản lý tiền 
tệ, tôi có thể tổng hợp mọi điều khôn ngoan mà mình đã tích 
lũy được như sau: Bí quyết là đừng trở thành người lựa chọn 
những cổ phiếu nóng nhất, nhà dự đoán chính xác nhất, hay 
người phát triển ra mô hình tài tình nhất - những thành công 
như vậy chỉ mang tính nhất thời. Bí quyết là phải tồn tại! Để 
thực hiện bí quyết đó, bạn cần phải có một dạ dày lớn mạnh 
để tiêu hóa được những sai lầm, bởi chúng ta sẽ mắc sai lầm 
thường xuyên hơn mình tưởng. Chúng ta không thể biết được 
tương lai. Nhưng cũng hữu ích khi biết rằng mắc sai lầm là một 
điều bình thường và không thể tránh khỏi. Nó không phải một 
thảm họa khủng khiếp, không phải là những thất bại ghê gớm 
về lập luận, thậm chí cũng không phải là xui xẻo trong hầu hết 
các trường hợp. Sai lầm xuất phát từ việc hành động những 
điều mà kết quả của chúng lại phụ thuộc vào một tương lai 
không ai biết... 
(Trích bài viết của Jeff Saut, “Mắc sai lầm nhưng vẫn kiếm 
được tiền“, trên trang Seeking Alpha, đăng ngày 13 tháng 3 
năm 2017) 


358 


ló 


CHU KỲ THÀNH CÔNG 


1000L 


H 
lị l-⁄ 
Cụ, „ 
su 


s0000 


N . 
` Ä, Vụ 
| 


4gsoa 


" BỊ, Ị Ị I, đ —< 
bi) THÌ h ta nrllipbinnllffinbe..es „2, 
khàzˆ G, YnG = —.. 


0005+ 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Một bài học quan trọng - đặc biệt trong một thế giới thông 
tin và liên kết - là mọi thứ tạo ra những lợi nhuận bất thường 
đều sẽ hấp dẫn nguồn vốn đầu tư ngày một gia tăng, cho đến 
khi dư thừa và trở nên mất tính độc lập. Tại thời điểm đó, lợi 
nhuận tiềm năng được điều chỉnh theo rủi ro sẽ dịch chuyển về 
hướng trung bình (hoặc xấu đi). 

Tương ứng với nó, những gì hoạt động kém trong một khoảng 

thời gian, cuối cùng sẽ trở nên rất rẻ, do chúng bị mất giá 

tương đối và nhà đầu tư không còn quan tâm. Điều này lại 
kích thích để chúng thể hiện vượt trội. Chính những chu kỳ 
như thế này mới nắm giữ chìa khóa để thành công trong đầu 
tư, chứ đừng kỳ vọng vào những cái cây mà ta tưởng sẽ vươn 
tới tận bầu trời. 
y vọng rằng đến bây giờ bạn đã được trang bị để 
sẵn sàng nhận biết, đánh giá và phản ứng lại với 
các chu kỳ. Điều đó có thể đóng góp đáng kể vào 
những thành công trong đầu tư của bạn. Nhưng như Peter 
Bernstein đã nói, ngay cả những nhà đầu tư giỏi nhất cũng 
không thành công mọi lúc. Việc hiểu được như vậy là một 
phần quan trọng để tồn tại và nỗ lực. Thành công, cũng giống 
như những điều khác được đề cập trong cuốn sách này, nó sẽ 
đến rồi lại đi. 

Trên thực tế, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã phát hiện 
ra một chu kỳ thành công. Ở cấp độ cao hơn, sự thăng trầm của 
thành công - cũng giống như các chu kỳ khác mà tôi đã mô tả - 
bắt nguồn từ vai trò của bản chất con người. Một lần nữa, mỗi 
sự phát triển trong chu kỳ sẽ dẫn tới sự phát triển kế tiếp. Từ lâu 
tôi đã tin chắc vào những gì mình đã đề cập ở trang 53 - và nó 
đã được củng cố mạnh mẽ hơn trong suốt 29 năm tôi làm việc 


360 


H0WARD MARKS 


với các khoản nợ xấu và các công ty ở trên bờ vực phá sản - đó 
là “thành công mang trong mình hạt giống của thất bại, và thất 
bại là hạt giống của thành công “. 

Peter Kaufman, người viết tiểu sử cho Charlie Munger và 
giám đốc điều hành của Glenair - một công ty xuất sắc trong 
việc sản xuất các thiết bị của ngành hàng không vũ trụ, đã mô 
tả hoạt động của chủ nghĩa duy vật biện chứng như sau: “Như 
mọi hệ thống đều phát triển hướng tới cực điểm hoặc đạt hiệu 
quả tối đa, chúng cũng sẽ phát triển những mâu thuẫn và điểm 
yếu nội tại - điều cuối cùng dẫn tới thoái trào và suy tàn” (trích 
bài tiểu luận thứ 49 của anh: “Ván bập bênh trường cửu”, 2010). 
Điều này đã tóm gọn một quá trình đảm bảo rằng sự thành công 
sẽ được chứng minh là mang tính chu kỳ. 


Wại TRÒ (Ủa BẢN CHẤT CON II€ƯỜI 


Tôi có một cách nói khác, đó là “đối với hầu hết mọi người, 
thành công không phải điều tốt đẹp”. Nói ngắn gọn, thành công 
có thể thay đổi con người và thường không thay đổi theo hướng 
tốt lên. Thành công khiến con người nghĩ rằng họ thông minh. 
Điều đó tốt đẹp trong một chừng mực nhất định, nhưng nó cũng, 
có thể rẽ sang những nhánh tiêu cực. Thành công cũng có xu 
hướng khiến con người giàu có hơn, và nó có thể làm giảm động 
lực của họ. 

Trong đầu tư, có một mối quan hệ phức tạp giữa sự khiêm 
tốn và sự tự tin. Bởi những món hời lớn nhất thường được tìm 
thấy giữa những điều chưa được khám phá hoặc chưa được trân 
trọng, nên để thành công, một nhà đầu tư phải có đủ tự tin về 
các phán đoán của mình để nuôi dưỡng điều mà David 5wensen 


361 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


- người đứng đầu cực kỳ thành công của quỹ đầu tư hiệu suất 
cao trường Yale - mô tả là “những danh mục đầu tư đặc biệt 
đến khó chịu, có vẻ rất thiếu thận trọng theo quan điểm thông 
thường” (theo cuốn sách Pioneering Porifolio Management [tạm 
địch: Quản trị danh mục đầu tư dẫn đầu], xuất bản năm 2000). 
Theo định nghĩa, giá của những món hời rất có khả năng sẽ xuất 
hiện cùng với những thứ hay bị bỏ qua theo kiến thức thông 
thường, điều đó khiến hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy khó chịu 
và khó lòng hiểu thấu đáo giá trị của những tài sản đó. Đầu tư 
vào chúng đòi hỏi ta phải có sức mạnh nội tại đáng kể. 

Mới đầu, khi một trong những định vị không tăng lên như 
nhà đầu tư mong đợi - hoặc phát triển theo hướng ngược lại - 
nhà đầu tư phải đủ tự tin để duy trì vị thế của mình hoặc thậm 
chí tiến vào sâu hơn nữa. Anh ta không thể coi sự đi xuống là tín 
hiệu chắc chắn “bán”. Nói cách khác, thị trường không thể biết 
rõ hơn anh trong việc đâu là vị thế khiến anh vỡ nợ. 

Nhưng mặt khác, các nhà đầu tư cũng phải biết giới hạn của 
mình và không được cho rằng mình không thể mắc sai lầm. Anh 
ta phải hiểu rằng không ai biết chắc chắn tương lai vĩ mô sẽ diễn 
ra như thế nào. Dù anh có thể có những quan điểm về tương 
lai của nền kinh tế, thị trường và lãi suất thì anh vẫn nên thừa 
nhận rằng chúng chưa chắc đã chính xác. Đối mặt với những 
điều trên, anh không nên lúc nào cũng cho rằng anh đúng còn 
thị trường thì sai - và do vậy anh cứ “ôm” tài sản hoặc mua vào 
thêm không giới hạn, không kiểm tra lại các bằng chứng và lập 
luận của mình. Đó chính là sự kiêu ngạo. 

Khi thành công được tích lãy, mọi người thường kết luận 
rằng họ thật quá thông minh. Và sau khi đã kiếm được rất nhiều 


362 


H0OWARD MARKS 


tiền trong một thị trường tăng trưởng mạnh, họ quyết định 
mình đã hoàn toàn làm chủ công việc đầu tư. Họ tin tưởng hơn 
nữa những quan điểm và bản năng của mình. Việc đâu tư của họ 
không còn phản ánh mấy sự tự nghỉ ngờ bản thân, có nghĩa là 
họ nghĩ ít hơn về nguy cơ xảy ra sai lầm và lo lắng ít hơn về rủi 
ro thua lỗ. Điều đó có thể khiến họ không còn quan tâm đúng, 
mức đến biên an toàn — điều đã tạo ra những thành công trước 
đó của họ. Đây là một trong những lý do hình thành nên một 
trong những câu phát biểu về đầu tư lâu đời và quan trọng nhất: 
“Đừng nghĩ mình là người thông mỉnh trong một thị trường 
tăng giá.” 

Sự thật đơn giản là thành công đem lại rất ít bài học có giá 
trị, Những người thành công có nguy cơ bỏ qua thực tế rằng 
họ đã may mắn hoặc họ đã nhận được giúp đỡ từ người khác. 
Trong đầu tư, sự thành công chỉ mọi người nghĩ rằng kiếm tiền 
thật đễ dàng và họ không phải lo lắng về rủi ro - hai bài học này 
đặc biệt nguy hiểm. 

Họ có thể kết luận rằng cơ hội nhỏ đem về cho họ chiến 
thắng lớn sẽ kéo dài vô hạn, điều này gần như không xảy ra. Và 
rất nhiều người - bao gồm cả những nhà đầu tư đã trở nên nổi 
tiếng vì một thành công đơn lẻ - kết luận là họ có thể tham gia 
vào bất kỳ lĩnh vực nào khác: Trí thông minh tạo ra thành công, 
tuyệt đỉnh đầu tiên hẳn sẽ có thể áp dụng rộng rãi. 

Các yếu tố giống như vậy khiến sự thành công trong đầu 
tư khó nhân lên, nghĩa là nó sẽ có tính chu kỳ hơn là điễn ra 
theo chuỗi. Thực tế, thay vì gơi ý rằng một thành công khác 
đang đến, một thành công có thể khiến thành công thứ hai ít có 
khả năng xảy ra hơn. Tôi sẽ trích dẫn Henry Kaufman, nguyên 


363 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


nhà kinh tế trưởng của Salomon Brothers: “Có hai loại người 
mất rất nhiều tiền: người không biết gì và người biết mọi thứ” 
(trích bài “Lực đẩy trên Phố Wall”, Forbøs, ngày 19 tháng 10 
năm 1998). 

Không phải vô cớ mà những nhân vật nổi tiếng xúi quẩy 
đó lại được sinh ra, được đăng hình trên trang bìa của Sports 
Tllustrated hay tạp chí Forbes. Sự xuất hiện trên trang bìa có thể là 
kết quả của một thành tựu duy nhất - điều có thể xuất phát từ 
một lần may mắn, một cơ hội duy nhất không thể lặp lại được, 
hoặc từ việc chấp nhận rủi ro một cách khinh suất. Hoặc, những 
kết quả tốt đẹp giúp người ta được lên bìa tạp chí - trong đó có 
những nhà đầu tư thành công được Forbes ca ngợi - đã khiến họ 
trở nên tự tin và tự phụ hơn, bót kỷ luật và làm việc kém chăm 
chỉ... đây không phải là công thức để thành công. 


Vai TbÒ cỦA 5ƒ PHỔ BIỆN 


Một trong những điều co bản khiến sự thành công mang 
theo hạt giống của một khoản đầu tư thất bại là tính phổ biến gia 
tăng. Tôi vừa viết những món hời thường được tìm thấy trong 
số những điều rất khó thấu hiểu, không mấy dễ chịu và đễ bị 
đám đông loại bỏ. Hiệu suất đầu tư ngắn hạn chủ yếu là một 
cuộc cạnh tranh về độ phổ biến, và phần lớn các món hời tồn 
tại vì lý do đơn giản là chúng chưa được đám đông chú ý và 
chưa phổ biến. Trái ngược lại, những tài sản đang hoạt động tốt 
thường là những tài sản đã trở nên phổ biến, bởi vì giá trị hiển 
nhiên của chúng và do vậy được định giá cao. 

Hãy nghĩ về chiến lược đầu tư. Điều cần thiết phải nắm bắt 
được là không có gì hiệu quả mãi mãi: Không phương pháp, 


364 


H0WARD MARKS 


quy tắc hoặc quá trình nào có thể vượt trội ở mọi thời điểm. Đầu 
tiên, hầu hết các cổ phiếu và các phương pháp tiếp cận chỉ chính 
xác ở một số môi trường nhất định và ở một phần của chu kỳ, 
và sai lầm trong các trường họp còn lại. Thứ hai, những thành 
công trong quá khứ sẽ khiến thành công trong tương lai ít có khả 
năng xảy ra hơn. 

Vào những năm 1960, khi ý tưởng đầu tư cổ phiếu lần đầu 
tiên trở nên phổ biến tại Mỹ, mọi người tập trung vào những 
tài sản dẫn đầu của ngành, các cổ phiếu “blue-chip”. Cổ phiếu 
với lượng vốn hóa nhỏ mới đầu hay bị bỏ qua, nhưng cuối cùng 
chúng lại được chú ý tới và được mua. Điều đó khiến chúng hoạt 
động tốt hơn so với những cổ phiếu có lượng vốn hóa lớn. Khi 
mọi người chú ý đến lợi nhuận vượt trội của những cổ phiếu có 
lượng vốn hóa nhỏ trong giai đoạn “chạy đuổi” này, chính sự 
mua vào của họ càng làm chúng thêm tăng giá... cho đến khi 
chúng đạt tới mức giá tối đa khi so tương quan với các cổ phiếu 
vốn hóa lớn. Đến lúc này, sự hứng thú của nhà đầu tư lại chuyển 
sang những cổ phiếu vốn hóa lớn - các tài sản sau đó đã lấy lại 
vị trí dẫn đầu. 


Tương tự như vậy, các cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu 
công nghệ đã thể hiện tốt hơn rất nhiều so với các cổ phiếu giá 
trị bình thường khác vào cuối những năm 1990. Tình trạng chia 
nhánh này đạt đến cực đại vào năm 1999, khi cổ phiếu tăng 
trưởng vượt hơn 25% điểm so với cổ phiếu giá trị của năm đó. 
Nhưng sự vượt trội quá lớn của các cổ phiếu tăng trưởng đã 
làm chúng bị định giá quá cao, và khi thị trường cổ phiếu điều 
chỉnh vào năm 2000-2002, chúng đã mất rất nhiều điểm so với 
cổ phiếu giá trị. 


365 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Nói cách khác, “hiệu suất vượt trội” chỉ là một từ để nói về 
một thứ được định giá cao hơn những thứ khác. Và rõ ràng, 
điều đó không thể kéo đài mãi mãi. Bất kể nó xuất sắc đến mức 
nào, “a“ khó lòng luôn luôn có giá trị lớn hơn “b”. Điều đó có 
nghĩa là nếu “a“ tiếp tục được đánh giá cao hơn “b”, thì phải 
có một điểm mà tại đó nó sẽ được định giá quá cao khi so với 
“b“. Và đúng vào lúc mà người cuối cùng từ bỏ “b“ bởi vì nó 
thể hiện quá kém, rồi nhảy sang “a”, thì đó sẽ là thời điểm để 
“b” (thứ giờ đã có giá rẻ và đầy hấp dẫn khi so với “a”) có hiệu 
suất vượt trội. 

Các nguồn lực mạnh mẽ tạo ra xu hướng để các chiến lược, 
các nhà đầu tư và các công ty quản lý đầu tư có thể thành công 
trong một thời gian trước khi mất hiệu quả. Tôi vừa viết rằng 
hầu hết các ý tưởng sẽ không kéo dài vô hạn. Nói một cách tổng, 
quát, một sự thật quan trọng về đầu tư là kết quả tốt sẽ mang lại 
nhiều tiền hơn cho các nhà quản lý tiền tệ “nóng”, nhưng nếu 
các chiến lược được phép phát triển mà không kiểm soát, thì 
việc xuất hiện nhiều tiền hơn sẽ mang đến hiệu suất kém. 

Vào giữa những năm 2000, chiến lược đầu tư chứng khoán 
có thể chuyển đổi nhanh chóng trở nên phổ biến. Nhà đầu tư 
không có tầm nhìn về triển vọng của một cố phiếu nhất định sẽ 
sẵn lòng mua những trái phiếu có thể chuyển đổi sang cổ phiếu, 
miễn là chúng có thể làm giảm cổ phần cơ bản bằng “tỷ lệ bảo 
hộ giá” phù hợp (xem bài viết của tôi: “Một trường hợp cụ thế”, 
tháng 6 năm 2005). Những người sử dụng chiến lược đầu tư 
chứng khoán có thể chuyển đổi cho biết họ đã nhận được những, 
lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro vượt trội trong mọi loại môi 
trường đầu tư... cho đến khi có quá nhiều vốn và quá nhiều đối 


366 


HOWARD MARKS 


thủ cạnh tranh bị hút về chiến lược này, đến mức không ai có thể 
tìm được mức giá hấp dẫn như trước đây. 

Một bài học quan trọng - đặc biệt trong một thế giới thông 
tin và liên kết - là mọi thứ tạo ra những lợi nhuận bất thường 
đều sẽ hấp dẫn nguồn vốn đầu tư ngày một gia tăng, cho đến 
khi dư thừa và trở nên mất tính độc lập. Tại thời điểm đó, lợi 
nhuận tiềm năng được điều chỉnh theo rủi ro sẽ dịch chuyển về 
hướng trung bình (hoặc xấu đi). 


Tương ứng với nó, những gì hoạt động kém trong một khoảng 
thời gian, cuối cùng sẽ trở nên rất rẻ, do chúng bị mất giá tương 
đối và nhà đầu tư không còn quan tâm. Điều này lại kích thích để 
chúng thể hiện vượt trội. Chính những chu kỳ như thế này mới 
nắm giữ chìa khóa để thành công trong đầu tư, chứ đừng kỳ vọng 
vào những cái cây mà ta tưởng sẽ vươn tới tận bầu trời. 

Tất cả chỉ là những thăng trầm. Trong đầu tư, mọi thứ sẽ 
hoạt động hiệu quả cho đến khi chúng không còn hiệu quả nữa. 
Hay như Ajit Jain của Berkshire Hathaway đã nói với tôi về việc 
đầu tư vào một ngày nọ: “Nó rất dễ dàng cho đến khi không còn 
dễ dàng nữa.” 

s Những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ giá rẻ thể hiện sự vượt trội 
cho đến khi chúng đạt đến điểm mà tại đó chúng không 
còn rẻ nữa. 

s Việc đầu tư theo xu hướng hoặc đầu tư theo quán tính 
- tức tiếp tục rót tiền vào các cổ phiếu hoạt động tốt - sẽ 
hiệu quả trong một thời gian. Nhưng cuối cùng, sự xoay 
vòng và mua vào những cổ phiếu đi sau lại thay thế và trở 
thành chiến lược thành công. 


367 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


s “Mua ở dưới đáy” cho phép các nhà đầu tư tận đụng được 
những điểm yếu nhất thời, cho đến khi một vấn đề to lớn 
nổi lên (hoặc thị trường đơn giản không còn hồi phục 
nữa), khiến giá cứ tiếp tục giảm, chứ không nhanh chóng, 
bật trở lại. 

e Những tài sản rủi ro cao sẽ có hiệu suất vượt trội - đến từ 
việc định giá khi tính rủi ro của chúng bị đẩy vào thế bất 
lợi quá mức - cho đến khi chúng được định giá giống như 
các tài sản an toàn. Sau đó, chúng lại có hiệu suất kém cho 
đến khi một lần nữa, chúng đưa ra phần bù phù hợp. 


Điều quan trọng đã rất rõ ràng: Không có gì hiệu quả mãi 
mãi. Nhưng điều cần thiết phải nhận ra là khi mọi người cùng 
tin rằng một thứ gì đó sẽ hiệu quả mãi mãi, đó là lúc chắc chắn 
nó sẽ không tốt đẹp như vậy. Tôi nói: “Trong đầu tư, mọi thứ 
quan trọng đều phản trực giác, và mọi thứ được người khác cho 
là hiển nhiên đều sai lầm.” 

Có lẽ ví dụ tuyệt vời nhất về tác động của sự phổ biến xuất 
hiện vào năm 1979, và số ít các nhà đầu tư hoạt động thời ấy đều 
đã quên mất nó. Vào ngày 13 tháng 8 của năm đó, sau gần một 
thập kỷ các cổ phiếu có hiệu suất đầu tư kém cỏi đầy khó khăn, 
tạp chí Busiress Week đã xuất bản một câu chuyện trang bìa với 
tiêu đề “Cái chết của cổ phiếu”. Kết luận của nó là các cổ phiếu 
đã “chết ngóm”, dựa trên cơ sở là mọi điều đối lập với những gì 
được khuyến nghị trong cuốn sách này. 

Bài báo đã đưa ra một danh sách các lý do giải thích tại sao 
hiệu suất tệ hại của các cổ phiếu sẽ tiếp tục không được cải thiện: 


ø Bảy triệu người đã từ bỏ đầu tư vào cổ phiếu. 


368 


HOWARD MARKS 


se Rất nhiều hình thức đầu tư khác có hiệu quả tốt hơn. 

s Các quỹ hưu trí đã chuyển sang “tài sản hiện vật” kiểu 

như vàng. 

se Lạm phát đã tàn phá khả năng tăng lợi nhuận của các công ty. 
Bài báo tiếp tục: 
Ngay cả các tổ chức từ trước đến này vẫn còn tồn tại trên thị 
trường tài chính đang rót tiền vào những khoản đầu tư ngắn 
hạn và các khoản đầu tư “thay thế cổ phiếu” như các giấy tờ 
được đảm bảo bằng thế chấp, chứng khoán nước ngoài, quỹ 
đầu tư mạo hiểm, cho thuê, hợp đồng bảo hiểm được bảo đảm, 
trái phiếu theo chỉ số, quyền mua cổ phiếu, và tương lai. 

Và dưới đây là kết luận của bài báo: 

Ngày nay, thái độ lỗi thời rằng hãy mua những cổ phiếu vững 

chắc để làm nền tảng tiết kiệm và nghỉ hưu đơn giản đã biến 

mất. Một giám đốc trẻ tuổi ở Mỹ đã nói: “Gần đây bạn có đến 
một cuộc họp cổ đông ở Mỹ không? Tất cả người tham gia đều 

là những người lạc hậu. Thị trường chứng khoán không, phải 

là nơi hành động.” 

Nói tóm lại, “Cái chết của cổ phiếu” nói cổ phiếu đã quá 
không được ưa chuộng, đến nỗi chúng sẽ không bao giờ hoạt 
động hiệu quả trở lại được nữa. Một người với suy nghĩ rất đơn 
giản sẽ kết luận rằng hiệu suất tệ hại trong quá khứ đã dẫn đến 
tình cảnh không được ưa chuộng ngày hôm nay, và nó ngụ ý 
báo hiệu suất ngày mai sẽ tiếp tục kém cỏi. Nhưng một cá nhân 
có suy nghĩ cấp độ hai sâu sắc lại nói hiệu suất tệ hại trong quá 
khứ đã dẫn đến tình cảnh không được ưa chuộng ngày hôm. 
nay, điều này gợi ý rằng hôm tay chúng †a có tức giá thấp, và nó 
ngụ ý báo hiệu suất ngày mai sẽ trở nên tốt đẹp. 


369 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


“Cái chết của cổ phiếu” được phát hành chỉ ít năm trước khi 
năm 1982 “mở màn” cho thị trường tăng giá lớn nhất trong lịch 
sử. Vào thời điểm bài viết được xuất bản, chỉ số S&P 500 đạt 107 
điểm và vào tháng 3 năm 2000 nó lên tới 1527 điểm. Mức giá đã 
tăng hơn 14 lần, tức 13,7% một năm trong gần như suốt 21 năm 
(và những số liệu này đã bỏ qua cổ tức, thứ sẽ khiến tổng mức 
tăng lên gấp 28 lần và tổng lợi nhuận hàng năm lên tới 17,6%). 
Bài học rất đơn giản: Các nhà đầu tư nên cảnh giác trước những 
tài sản phổ biến. Thay vào đó, chính sự không được ưa chuộng 
mới là bạn của người mua. 


W TBÒ của các CÔNG TY 

Các công ty cũng phải trải qua những thăng trầm khi xét ở 
khía cạnh thành công, cũng dựa trên một chuỗi các sự kiện có 
tính nhân quả. Một trong những quá trình rõ rệt nhất mà tôi 
được chứng kiến điễn ra tại Xerox. 

Gã khổng lồ trong lĩnh vực photocopy ở văn phòng, đơn vị 
đầu tiên giúp người dùng không phải sử dụng quy trình sao 
chụp “ướt” (yêu cầu mọi người phải gửi tài liệu đến phòng ảnh 
để photocopy) là một trong những công ty đầu tiên tôi đến thăm 
với tư cách là nhà phân tích thiết bị văn phòng mới vào nghề vào 
cuối những năm 1960. Vào thời điểm đó, Xerox đã độc quyền 
trong việc sao chép “khô” và dường như đã hoàn toàn có thể 
làm chủ vận mệnh của mình. Cấp trên và tôi đã từng gặp một 
nhà “phân tích hợp đồng” của Xerox. Với mỗi một loại máy 
photocopy trong dòng sản phẩm, anh ta sẽ giúp chúng tôi tính 
toán kế hoạch tương lai của công ty, xét về số lượng máy sẽ có 
trong năm tới cũng như đoanh thu cho thuê hằng năm tính trên 
mỗi máy. 


370 


H0OWARD MARKS 


Nhờ vị thế thống trị thị trường của Xerox, họ rất có khả năng 
biến những kế hoạch thành sự thật. Công ty có thể tính giá độc 
quyền, để tỉnh chỉnh số lượng các máy cho thuê và đem lại biên 
lợi nhuận rất cao. Họ cũng tập trung vào một mô hình chỉ cho 
mượn ngắn hạn, chứ không bán và cũng không cho thuê dài 
hạn, để họ không bị mất quyền kiểm soát máy móc của mình. 
Đúng là một cỗ máy có thể hoạt động vĩnh viễn! 

Nhưng sự quản lý của Xerox có thể đã bỏ qua nguy cơ rằng 
những biên lợi nhuận cao sẽ không bền vững. Vào năm 1975, 
Xerox đã giải quyết khiếu nại chống độc quyền trong thị trường 
máy photocopy bằng cách đồng ý đưa ra một danh mục các 
bằng sáng chế rất mạnh của mình, để các bên khác có thể dựa 
vào đây để được cấp phép hoạt động. Các đối thủ cạnh tranh 
bắt đầu sản xuất và bán máy photocopy của riêng họ. Họ có thể 
cắt giảm mức giá của Xerox và thế chân Xerox phần nào trong 
thị trường cho thuê. Điều này đã làm giảm thị phần tại Mỹ của 
Xerox trong lĩnh vực máy photocopy, từ gần 100%, xuống mức 


mười mấy phần trăm, và nó đã làm giảm cực nhiều lợi nhuận 
của Xerox. Xerox tại thời điểm đó gặp khó khăn trong việc đối 
phó với sự cạnh tranh về giá, bởi điều đó có thể làm tan nát công, 
việc kinh doanh hiện tại của họ. 

Vào năm 1968, nhờ có vị trí độc quyền, phát triển mạnh mẽ 
và lợi nhuận cao, Xerox đã là công ty dẫn đầu của Nifty Fifty 
mà tôi đã mô tả trước đó - những công ty được xem là rất mạnh 
và có tốc độ phát triển rất nhanh, đến mức “không điều gì xấu 
có thể xảy ra” và “không có mức giá cổ phiếu nào là quá cao”. 
Nhưng cây hiếm khi có thể mọc lên tận bầu trời và thành công 
hiếm khi không bao giờ kết thúc. 


371 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Bởi vì hành vi của Xerox đã kích thích sự cạnh tranh mà họ 
chưa được chuẩn bị để phản hồi lại - và cũng vì những lý do 
khác nữa - nên vào những năm đầu của thế kỷ 21, công ty phải 
trải qua những khó khăn nghiêm trọng. 

Các công ty, cũng giống như con người, tiềm ẩn nguy cơ 
phản ứng lại trước sự thành công bằng những hành vi có thể 
hủy diệt thành công đó. Các công ty có thể: 

s tự mãn và trở nên “béo ú nhưng vẫn vui vẻ” 

e trở nên quan liêu và phát triển chậm 

se không thể hành động để bảo vệ vị thế của họ 

s không còn cải tiến và không còn phù hợp, gia nhập đám 

đông tâm thường 

s kết luận rằng họ có thể làm hầu hết mọi thứ, thế là mạo 

hiểm tiến vào các lĩnh vực vượt quá khả năng của họ 

Bằng những cách này và hơn thế nữa, thành công thực sự 
mang theo những hạt mầm của thất bại. Nhưng tin tốt - như tôi 
đã nói trước đó - là sự thất bại cũng mang theo những hạt mầm 
của thành công. 

® Một khi bị tấn công, các công ty có thể lấy lại động lực và 

ý thức của họ về mục đích. 

se Họ có thể giảm quan liêu, nghiêm túc cạnh tranh và 

kiếm tiền. 

s Và trong dạng thức cuối cùng của sự không thành công, 

họ có thể phá sản, phải cắt giảm quy mô và mất đi phạm 
vi kinh đoanh hiện tại, chỉ còn những địa điểm không tạo 


372 


H0WARD MARKS 


ra lợi nhuận, các hợp đồng khó khăn và gánh nặng nợ nần. 
(Tất nhiên, chủ sở hữu của các công ty phá sản thường mất 
toàn bộ vị thế của họ.) 

Do vậy, Jahan Janjigian đã viết về Xerox như sau vào năm 2002: 


[Vào năm 2000,] một nhóm quản lý mới đã thực hiện một số 
hành động tái cấu trúc nhằm mục đích giúp công ty có được 
lợi nhuận trở lại. Các hành động bao gồm mạnh mẽ cắt giảm 
chỉ phí và sa thải 13.600 vị trí. Xerox cũng đã bán cơ sở kinh 
doanh của họ ở Trung Quốc và Hồng Kông, cũng như bán 50% 
Euji Xerox cho Fuji Photo Film. Hơn nữa, Xerox cho phép quỹ 
GE Capital kiểm soát công tác tài chính đối với các khoản phải 
thu, lúc này đã nhận về 2,7 tỷ đô la Mỹ. Và Xerox đã rời khỏi 
phân khúc kinh doanh khó khăn tại các văn phòng nhỏ và văn 
phòng tại nhà. 
Vào tháng 4, Xerox đồng ý thanh toán 10 triệu đô la Mỹ để kết 
thúc việc điều tra kéo đài hai năm của Ủy ban Chứng khoán 
và Giao dịch. Họ sau đó đã phải trình bày lại tất cả kết quả tài 
chính trong quá khứ theo yêu cầu của thỏa thuận. Thêm vào 
đó, công ty đã thành công trong việc thương thảo với các chủ 
nợ để đàm phán lại nghĩa vụ nợ của mình với các điều khoản 
dễ quản lý hơn. Có lẽ, quan trọng nhất là các sản phẩm của 
công ty hiện đã cạnh tranh hơn về giá cả và chất lượng. 
Do thành công của những, nỗ lực trên, Xerox đã tạo ra lợi nhuận 
trở lại sớm hơn mong đợi... Với sự cải thiện đáng kể trong vận 
hành của Xerox, chúng tôi nghĩ rằng Xerox là một phương án 
mua vào hấp dẫn ở mức độ hiện tại. 

(“Xerox trở về từ mép vực”, Forbes Grơiotht Iroestor, 

tháng 10 năm 2002) 


Bởi vì các công ty không tồn tại lâu như nền kinh tế và các 
thị trường, nên chu kỳ dài hạn về thành công của các công ty có 


373 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


thể cũng không kéo dài lâu. Nhưng trong suốt vòng đời của các 
công ty, lợi nhuận của chúng có thể dẫn đến sự thua lỗ, và sự 
thua lỗ lại có thể đặt nền tảng cho lợi nhuận. Đó là một chu kỳ 
để thành công trong kinh doanh. 


Vai TBÒ CỦA THỜI ĐIỂM 


Một trong số các yếu tố có thể đóng góp quan trọng vào 
thành công của một cá nhân hoặc một công ty là thời điểm. 
Cùng những điều khác, sẽ rất hữu ích khi tham gia đầu tư 
vào thời điểm trên-trung-bình. Đó là những gì đã giúp Xerox 
vụt lên vào những năm 1960, và tôi cũng được hưởng lợi từ 
thời điểm. 

Vào tháng 8 năm 1978, không lâu sau khi chuyển từ bộ phận 
nghiên cứu vốn của Citibank sang vị trí quản lý danh mục đầu 
tư trái phiếu, tôi nhận được cuộc điện thoại đã thay đổi cuộc đời 
mình. “Có một người tên Milken ở California”, sếp của tôi nói, 
“Anh ta liên quan đến một thứ gọi là trái phiếu lợi suất cao. Một 
khách hàng muốn một danh mục đầu tư gồm những trái phiếu 
như vậy. Cậu có thể nhận ra nó có nghĩa là gì không?”. 


Đúng năm 1977 hoặc 1978, việc đầu tư trái phiếu lợi suất 
cao mới đầu được hình thành. Đó là khi Michael Milken đạt 
được thành công đầu tiên trong việc thuyết phục các nhà đầu 
tư rằng các công ty có mức xếp hạng đầu tư thấp có thể phát 
hành trái phiếu - và các tổ chức cũng có thể mua chúng - nếu 
lãi suất đủ cao để bù đắp rủi ro. Thị trường lợi suất cao bao 
gồm gần 3 tỷ đô la Mỹ giá trị trái phiếu tại thời điểm tôi tham 
gia. Phần lớn các tổ chức đầu tư có quy tắc là phản đối mua 
trái phiếu bị xếp hạng đầu tư thấp, chúng thường bị gọi là “trái 


374 


H0OWARD MARKS 


phiếu rác”. Và Moody“s đã loại bỏ những trái phiếu xếp hạng 
B, nói rằng “chúng không có những đặc điểm của một khoản 
đầu tư chất lượng”. 


Làm thế nào mà những trái phiếu không được ưa chuộng 
này không được coi là những món hời bị đánh giá thấp? Làm thế 
nào việc đầu từ sớm vào chúng lại không nổi lên? 

Một thập kỷ sau đó, Bruce Karsh đã mang những kỹ năng 
pháp lý và những hiểu biết đây chiến lược của mình tới đội của 
tôi, bổ sung thêm vào kiến thức chuyên môn về tín dụng của 
Sheldon Stone, và chúng tôi đã thành lập một trong những quỹ 
nợ xấu đầu tiên từ một tổ chức tài chính lớn. Điều gì có thể rủi 
ro và vô lý hơn việc đầu tư vào các khoản nợ của những công 
ty phá sản hoặc đã bị định trước là sẽ phá sản? Mọi người còn 
có thể chán ghét điều gì hơn không? Nói cách khác, liệu còn nơi 
nào có thể kiếm được nhiều tiền một cách an toàn như vậy? 

Trong cả hai trường hợp này và nhiều nữa, tôi đã may mắn 
gặp được các loại tài sản khi chúng vẫn còn chưa được khám 
phá, chưa được mọi người biết đến và do đó chúng đã được 
định giá rất hời. Thật chẳng có mấy thứ khiến việc đầu tư trở 
nên để dàng hơn là sở hữu một thị trường gần như chỉ đành cho 
một cá nhân. Nó đánh bại hoàn toàn việc phải cố gắng thu về 
những khoản lợi nhuận ra hồn từ một thị trường mà mọi người 
đều đã khám phá hết mọi ngóc ngách, đã xác định được hết, đã 
tham gia và chen chúc cạnh tranh lẫn nhau. Đó khó có thể là 
công thức thành công. Những người đến sau trong một lĩnh vực 
đã rất đông người tham gia không phải là “người khôn ngoan 
ngay từ đầu”, mà anh ta có nhiều khả năng là “kẻ ngốc cuối 
cùng”. Những người đủ may mắn để đến sớm hơn là đến muộn 


375 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


biết rằng thành công của chúng ta không chỉ đến từ những gì ta 
làm. Thời điểm cũng góp phần quan trọng. 

Và điều đó dẫn tôi nhắc tới một quan sát tuyệt vời từ Henry 
Phipps, một đối tác ít nổi tiếng hơn của Andrew Carnegie và 
Henry Clay Frick - hai doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 19. Vào 
năm 1899, Phipps đã viết: 

Những thời điểm tốt như hiện tại sẽ tạo ra những thời điểm 

tồi tệ, đó là một định luật chắc chắn như dao động của con 

lắc. Chúng ta đã có trải nghiệm để biết về những sự thật cơ 
bản này. Liệu chúng ta có ý thức đưa chúng vào thực tiên 
hay không? 

(George Harvey, Henry Clay Frick: The Man [tạm dịch: Tiểu sử 

Henry Clay Frick, xuất bản năm 2002) 

Con người có những ví dụ thành công mang tính riêng lẻ, 
hơn là sở hữu những dấu hiệu báo trước điều tuyệt vời sẽ đến 
(điều mà họ có thể rất tin tưởng). Tương tự như vậy, thời điểm 
không hẳn lúc nào cũng giúp ta tạo ra thành công liên tục. Thời 
điểm tốt có thể khuyến khích các quyết định đầu tư, nhưng 
chúng phải phụ thuộc vào sự tồn tại mãi mãi của những thời 
điểm đó nếu muốn thành công. Tuy nhiên, những thời điểm tốt 
đẹp như vậy có thể dẫn đến những thời điểm tồi tệ, lúc mà các 
quyết định bị thử thách và chúng không thể vượt qua được. 

Không chỉ thời điểm tốt sẽ bị theo sau bởi thời điểm xấu, dẫu 
sớm hay muộn; mà - cũng như rất nhiều ví dụ khác về chu kỳ 
- thời điểm tốt thường sẽ fzo za thời điểm xấu. Thời điểm tốt có 
thể dẫn đến phát hành những khoản nợ thiếu khôn ngoan (như 
chúng ta thảo luận trong chu kỳ nợ xấu), hoặc dẫn đến xây dựng 
quá nhiều (như phần thảo luận về chu kỳ bất động sản). 


376 


HOWARD MARKS 


Ruchir Sharma, giám đốc chiến lược toàn cầu tại Morgan 
Stanley Investment Management, đã viết trong cuốn sách The 
Rise and Fall oƒ NaHons (Quốc gia thăng trầm) về những ảnh 
hưởng của những cải cách mới: “Cải cách dẫn đến tăng trưởng 
và các thời điểm tốt đẹp, thời điểm tốt lại thúc đẩy sự kiêu ngạo 
và tự mãn, dẫn đến một cuộc khủng hoảng mới.” 

Phipps chỉ ra rằng lịch sử đã thể hiện những xu hướng trên 
một cách rõ ràng. Câu hỏi quan trọng là liệu chúng ta có đủ 
khôn ngoan và vô cảm xúc để biết rằng thời điểm tốt không nhất 
thiết phải dẫn đến một thời điểm tốt hơn nữa, và do đó thành 
công thực sự có tính chu kỳ. 

Hãy quay trở lại với lời Demosthenes do Charlie Munger 
trích dẫn: “Khi mong muốn điều gì, người ta cũng sẽ tin nó là 
sự thật.” Nói cách khác, những suy nghĩ mộng tưởng thường sẽ 
được người ta giữ chặt không rời. Điều này có thể khiến các nhà 
đầu tư tin rằng thời gian tốt sẽ được theo sau bởi một thời điểm 
còn tốt hơn. Nhưng nó đã quên mất bản chất mọi thứ luôn có 
tính chu kỳ, đặc biệt là thành công. 


377 


»L 


h s.. 
s ụ- | 
". ^ ' "¬ 
- " an T 
¬ °.‹4% 
" _ ¬. 
v ˆ = 
s "¬ _— 
l ® /= 
- -= ¬ .~ 
b2 _~ 
¬ . 
"- ` 
_¬...... 
_ - 
E “sà Sỹ Y +, 
s— _ 
4ì " si - 
„ ˆ s 
- Ỷ _ 
Ũ _ 
" ` 


| 00:01 Z mm: 


17 


TƯƠNG LAI CỦA CHU KỲ 


20003 


TẾ 8801 
lÌÌ..... 


70000 


IỊÍ 
¿ 8 Ị ` lJMU b 


50000 


`. TQ ¬ 
hmằ-ằ Ẻtyếẽ.C lÑ nha... 

“sms... IrbÍÍ [Í iu arni:annAiEian _ 
— š im lay - à. 


4 
_1278B 12:85 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Xu hướng con người luôn đi quá xa sẽ không bao giờ kết thúc. 
Vì những sự quá đà này cuối cùng đều sẽ phải điều chỉnh 
lại, sự hình thành các chu kỳ cũng sẽ không bao giờ kết thúc. 
Nền kinh tế và thị trường chưa bao giờ dịch chuyển theo một 
đường thẳng trong quá khú, và chúng cũng sẽ không dịch 
chuyển như vậy trong tương lai. Diều đó có nghĩa là các nhà 
đầu tư thấu hiểu được chu kỳ sẽ tìm thấy những cơ hội tạo ra 
lợi nhuận. 


ho đến lúc này, tôi đã nói rất nhiều điều trong quá 
khứ và cũng đã nói một chút về hiện tại. Bây giờ, 
khi kết luận, tôi muốn hướng về tương lai. 

Trong suốt sự nghiệp, tôi đã chứng kiến rất nhiều lần các 
học giả đề cập đến sự xuất hiện của một loại chu kỳ, hoặc sự kết 
thúc của một loại chu kỳ khác. Bởi vì sức sống của nền kinh tế, 
vì những đổi mới về tài chính, vì quản trị doanh nghiệp khôn 
ngoan hay vì người ta cho rằng các ngân hàng trung ương và 
những người đứng đầu Bộ Ngân khố vô cùng tỉnh thông, các 
học giả thấy rằng những biến động của chu kỳ kinh tế hoặc chu 
kỳ lợi nhuận sẽ không còn xuất hiện nữa. 

Tôi đã viết một chút về chủ đề này trong bài “Liệu lần này 
mọi thứ sẽ khác?“ (tháng 11 năm 1996). Đầu tiên, tôi nói về một 
bài báo đã xuất hiện ít ngày trước đó: 

Bài báo kể lại một trường hợp hiện nay đang được sử dụng 

để giải thích cho việc kinh tế được mở rộng liên tục, không có 

nguy cơ suy thoái. Như đoạn mở đầu bài báo đã viết: 
Từ các phòng họp giám đốc đến các phòng tiếp khách, 
từ các văn phòng chính phủ đến các sàn giao dịch, tất cả 
mọi người đều đồng lòng: Chu kỳ kinh doanh to lớn và 
nham hiểm đã được chế ngự. 


380 


H0WARD MARKS 


Sự mở rộng hiện đang ở tháng thứ 67, đã vượt xa mức trung 
bình sau chiến tranh. Dù thế nào, 51 trong số 53 “nhà kinh 
tế hàng đầu” được khảo sát bởi bản tin Blue Chip đã dự 
báo tốc độ tăng trưởng năm tới sẽ từ 1,5% trở lên. Và khảo 
sát của trường Đại học Michigan cho thấy trong số những 
người tiêu dùng, nhiều người kỳ vọng sẽ có thêm năm năm 
tốt đẹp nữa tiếp diễn, thay vì lo ngại những thời điểm tồi tệ 
sẽ xuất hiện. 
Chủ tịch của Sears tuyên bố: “Không có quy luật tự nhiên nào 
nói rằng chúng ta phải có một cuộc suy thoái.” Theo chủ tịch 
của Amoco: “Tôi không tìm ra bất cứ lý do nào để nghĩ sự phục 
hồi sẽ không thể tiếp tục cho đến khi ta bước sang thế kỷ mới.” 
CEO của Sara Lee nói “Tôi không biết điều gì có thể xảy ra để 
hình thành sự giảm sút theo chu kỳ.” 
(“Chu kỳ kinh doanh đã được chế ngự, nhiều người cho biết, 
lời báo động cho mọi người khác”, Wall Street Jourral, ngày 15 
tháng 11 năm 1996) 


Rõ ràng, những tuyên bố được đưa ra vào năm 1996 này đã 
không thực sự chỉ ra được điểm kết thúc của các chu kỳ. Thay 
vào đó, đã có một cuộc suy thoái nhỏ vào năm 2001, và chỉ vài 
năm sau đó, là cuộc Đại suy thoái năm 2008-2009, sự kiện chu kỳ 
mnạnh mẽ nhất từng xảy ra và đã được hầu hết những người còn 
sống hiện nay trải nghiệm. 

Trong “Liệu lần này mọi thứ sẽ khác?”, tôi tiếp tục trích dẫn 
một số khẳng định tương tự từ các nhà lãnh đạo đáng kính khác. 

“Sự thịnh vượng hiện tại của chúng ta sẽ không bị gián đoạn.” 

“Tôi không thể không lên tiếng phản đối những tuyên bố 

rằng... sự thịnh vượng ở đất nước này nhất thiết sẽ bị suy giảm 

trong tương lai.” 


381 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


“Chúng ta chỉ mới bắt đầu một giai đoạn mà sau này sẽ đi vào 

lịch sử với tư cách là thời đại hoàng kim.” 

“Hoạt động kinh doanh nền tảng của đất nước... đang dựa 

trên những cơ sở vô cùng lành mạnh và thịnh vượng.” 

Khi đánh giá tính hợp lý của các tuyên bố này, cần chú ý 
rằng chúng lần lượt là phát biểu của chủ tịch hãng xe ô tô Pierce- 
Arrow, chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán New York, chủ tịch 
công ty Bush Terminal và nguyên tổng thống Mỹ. Những lời 
phát biểu được đưa ra vào những năm 1928 và 1929 - ngay trước 
thềm cuộc Đại khủng hoảng đã làm điêu đứng cả thế giới trong, 
hơn một thập kỷ - sau cùng chẳng hề báo hiệu điều tốt đẹp. Tôi 
nghĩ, thật là một ý tưởng viển vông khi cho rằng sự thịnh vượng 
không thể bị chậm lại và những chu kỳ đã hoàn toàn kết thúc. 


Nhưng, vào những năm 2000, kỳ vọng về “sự thịnh vượng 
vĩnh viễn” lại xuất hiện một lần nữa. Dù không còn những tranh 
luận cụ thể rằng sẽ không còn chu kỳ xảy ra, rất nhiều nhà đầu 
tư, chuyên gia ngân hàng và các thành viên trong giới truyền 
thông đã chắc chắn tin rằng rủi ro đã biến mất. Về cơ bản, nó vẫn 
là một niềm tin tương tự. 


Trong cuốn tự truyện của mình, Šress Test (tạm dịch: Bài 
kiểm tra căng thẳng), nguyên Bộ trưởng Bộ Ngân khố Tim 
Geithner đã mô tả tình hình khi ông đến Cục Dự trữ Liên bang 
vào năm 2003: 

Các nhà kinh tế bắt đầu tranh luận về việc liệu sự ổn định kéo 

đài của Mỹ có tạo ra một thời kỳ bình ổn mới hay không, một 

thời kỳ có tên Đại điều độ, một kỷ nguyên sẽ vĩnh viễn bất khả 
xâm phạm trước những cú sốc. Người ta ngày càng tin rằng 
các công cụ phải sinh và những cải tiến tài chính khác đã được 


382 


H0WARD MARKS 


thiết kế để phong tỏa và phân phối rủi ro, cùng với chính sách 

tiền tệ tốt hơn để đối phó với suy thoái, cũng như những công, 

nghệ tốt hơn để giúp chu kỳ hàng tồn kho diễn ra suôn sẻ. Tất 

cả đã biến những cuộc khủng hoảng với sức tàn phá mạnh mẽ 

chỉ còn là một điều thuộc về quá khứ. 

Thực tế rằng sự thịnh vượng được cho là vĩnh viễn niầy CÓ 
thể được đặt tên là “Đại điều độ” đã cho thấy đây là một điều 
được rất nhiều người tin tưởng. Và do vậy, nó đáp ứng yêu cầu 
của tôi để hình thành nên môi trường rủi ro nhất có thể: Một 
môi trường mà niềm tin không tồn tại rủi ro được lan tỏa mạnh 
mẽ. Ở trang 167, tôi đã nói về trách nhiệm của truyền thông khi 
liệt kê những ngưồn lực loại trừ rủi ro: sự sáng suốt của Cục Dự 
trữ Liên bang, nhu cầu không ngừng về các loại chứng khoán 
từ các quốc gia có dòng tiền lớn và những cải tiến mới nhất trên 
Phố Wall. 

Không chỉ mọi tuyên bố “chu kỳ đã kết thúc” là sai, mà còn 
rất đáng chú ý khi thấy rằng mỗi tuyên bố này đều đã xảy ra 
cùng lúc - và chắc chắn đã góp phần hình thành - xu hướng 
đi lên đến mức cao của chu kỳ. Và những sự kiện xảy ra sau 
những điểm cao của chu kỳ đó sẽ là những nỗi đau to lớn bất 
thường: cuộc Đại khủng hoảng năm 1929-1939; sự sụt giảm của 
thị trường chứng khoán trong ba năm liên tục 2000-2002 (đây là 
sự sụt giảm kéo đài đầu tiên kể từ năm 1929) và Khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2007-2008. 

Trong “Liệu lần này mọi thứ sẽ khác?”, sau khi nhắc lại các 
tuyên bố đầy lạc quan ở trên, tôi đưa ra những gì mình nghĩ là 
kết luận cần thiết của chủ đề này: 

Tất nhiên, những quan sát này không báo hiệu rằng các chu kỳ 

sẽ không lặp lại, mà đúng hơn, những người tuyên bố chúng, 


383 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


đã quá tự tin. Chu kỳ ở các nền kinh tế, các công ty và các thị 

trường sẽ tiếp tục diễn ra chừng nào con người vẫn còn tham 

gia vào việc đưa ra những quyết định quan trọng - điều mà tôi 
tin sẽ không bao giờ kết thúc. 

... Có một thời điểm thích hợp để tranh luận rằng mọi thứ sẽ 

tốt hơn, đó là khi thị trường thể hiện yếu kém và mọi người 

đang bán mọi thứ ở mức giá rẻ như cho. 

“Lần này sẽ khác” là một trong số những câu nói nguy hiểm 
nhất của thế giới kinh doanh - đặc biệt khi nó được áp dụng cho 
một thứ đã đạt tới cực điểm - điều vẫn thường xảy ra. 

Khi mọi người nói “sẽ khác”, thì họ có ý nói những quy tắc 
và quá trình tạo ra chu kỳ trong quá khứ đã bị tạm dừng. Nhưng 
hành vi theo chu kỳ của các hoạt động tài chính trong quá khứ 
không phải là kết quả của những quy tắc khoa học và hữu hình. 
Trong khoa học, nguyên nhân và kết quả có một mối quan hệ 
phụ thuộc và có thể lặp lại, vì vậy ta có thể nói một cách tự tin 
rằng “nếu a thì b“. Nhưng dù đúng là có một vài nguyên tắc vận 
hành trong thế giới tài chính và kinh doanh, thì kết quả thực sự 
lại rất khác biệt so với khoa học. 

Lý do của vấn đề này - như tôi đã nhắc lại nhiều lần - là sự 
tham gia của con người. Quyết định của con người có ảnh hưởng 
lớn đến chu kỳ kinh tế, kinh doanh và thị trường. Thực tế, nền kinh 
tế, công việc kinh doanh và thị trường chỉ là các giao địch giữa con 
người. Và con người không đưa ra quyết định một cách khoa học. 

Một số người đã chú ý tới lịch sử, thực tế và đữ liệu, và một 
số người đưa ra quyết định của họ như “những con người kinh 
tế”. Nhưng thậm chí cả những người lý trí và tỉnh táo nhất cũng 
phải chịu ảnh hưởng từ con người và mất đi tính khách quan. 


384 


H0WARD MARKS 


Richard Feynman, nhà vật lý nổi tiếng, đã viết: “Hãy tưởng 
tượng vật lý sẽ khó hơn biết chừng nào nếu các electron có cảm 
xúc!“. Nghĩa là nếu các electron có cảm xúc, giới khoa học không 
thể dựa vào chúng để đưa ra những kỳ vọng, vậy nên các quy 
tắc vật lý sẽ chỉ hiệu quả đôi lúc. 

Vấn đề là con người có cảm xúc nên họ không, bị ràng buộc 
bởi các quy tắc bất khả xâm phạm. Họ sẽ luôn đưa cảm xúc và 
các yếu tố tạo nên nhược điểm vào các quyết định kinh tế và đầu 
tư. Kết quả là họ sẽ trở nên hưng phấn vào sai thời điểm và cũng 
sẽ tuyệt vọng không đúng lúc - thổi phồng tiềm năng tăng giá 
khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và làm quá rủi ro giảm giá khi 
mọi thứ trở nên xấu đi - do vậy, họ sẽ đẩy các xu hướng lên tới 
các cực điểm của chu kỳ. 


Một số đoạn trong The Most Important Thing cung cấp một 
riền tảng hữu ích để tóm tắt những điểm chính về sự tồn tại dai 
dẳng của chu kỳ: 

Lý do cơ bản khiến thế giới của chúng ta có tính chư kỳ là sự 
tham gia của con người. Những vận động cơ học có thể đi theo 
một đường thẳng. Thời gian luôn di chuyển liên tục về phía 
trước. Một cỗ máy cũng sẽ di chuyển như vậy khi nó được 
cung cấp năng lượng đầy đủ. Nhưng những quá trình trong 
một số lĩnh vực như lịch sử và kinh tế đều có liên quan đến con 
người, khi liên quan đến con người, kết quả sẽ biến đổi và có 
tính chu kỳ. Theo tôi, lý do chính của hiện tượng này là vì con 
người có cảm xúc và không nhất quán, họ không ổn định và 
không duy trì được sự lạnh lùng. 

Tất nhiên, các yếu tố khách quan cũng đóng vai trò trong các 

chu kỳ - đó là các mối quan hệ định lượng, các sự kiện thế giới, 

những thay đổi của môi trường, sự phát triển công nghệ và các 


385 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


quyết định của những tập đoàn. Nhưng yếu tố tâm lý khiến các 
nhà đầu tư có những phản hồi thái quá, điều đó sẽ quyết định 
biên độ biến động của các chu kỳ. 
Khi mọi người cảm thấy vui vẻ về cách mà mọi thứ đang diễn 
ra và họ trở nên lạc quan về tương lai, hành vi của họ sẽ bị tác 
động mạnh. Họ chỉ ra nhiều hơn và tiết kiệm ít đi. Họ vay để 
làm tăng lợi nhuận tiềm năng của mình, mặc dù làm như vậy 
khiến tình hình tài chính của họ trở nên không ổn định (tất 
nhiên các khái niệm như sự không ổn định sẽ bị lãng quên 
trong thời kỳ lạc quan). Thế là họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn 
cho giá trị hiện tại, hoặc trả trước một phần cho tương lai. 

Các nhà đầu tư có xu hướng xem xét các quá trình đang diễn 
ra, đưa vào chúng những căn cứ ổn định, phụ thuộc vào những 
căn cứ đó và suy luận ra tiến trình phát triển. Họ đã bỏ qua vai 
trò của cảm xúc: sự tham lam trong những dao động đi lên và sự 
sợ hãi trong những dao động đi xuống. 

Cảm xúc hoạt động trong chu kỳ theo hai cách: Chúng phóng 
đại các nguồn lực dẫn đến các cực điểm, và sau cùng buộc phải 
điều chỉnh; chúng khiến những người tham gia thị trường bỏ 
qua tính chu kỳ vào những thời điểm mà việc nhận ra sự thái 
quá là rất cần thiết và đem về khả năng sinh lời cao nhất (giai 
đoạn ba của thị trường tăng giá và thị trường giảm giá đã được 
mô tả ở trang 260 và 262). 

Đoạn văn tiếp theo trong The Most Important Thỉng có thể 
tóm tắt triển vọng chu kỳ tái diễn: 

Chu kỳ sẽ không bao giờ đừng hoạt động. Nếu có một thứ gọi 

là thị trường hoàn toàn hoạt động hiệu quả, nếu mọi người 

thực sự đưa ra quyết định một cách có tính toán và lý trí, thì có 


386 


HOWARD MARKS 


lẽ chu kỳ (hoặc ít nhất là những cực điểm của chúng) sẽ bị loại 
bỏ. Nhưng trường hợp đó sẽ không bao giờ xảy ra. 
Nền kinh tế sẽ lúc thịnh và lúc suy, bởi người tiêu dùng sẽ chỉ 
nhiều hơn hoặc ít đi khi phản hồi một cách xúc cảm trước các 
nhân tố kinh tế, các sự kiện ngoại sinh, địa chính trị hoặc các 
vấn đề tự nhiên. Các công ty sẽ trông chờ vào một tương lai 
màu hồng trong suốt chu kỳ đi lên, và do đó các cơ sở sản xuất 
được mỏ rộng và hàng tồn kho được tăng lên - những điều này 
sẽ trở thành gánh nặng khi nền kinh tế suy thoái. Các nhà cung 
cấp vốn sẽ quá hào phóng khi nền kinh tế hoạt động tốt, để 
nguồn vốn giá rẻ được mở rộng quá mức, và sau đó họ sẽ buộc 
phải thắt chặt khi mọi thứ không còn tốt đẹp. Các nhà đầu tư 
sẽ đánh giá quá cao các công ty khi họ hoạt động tốt và sẽ đánh 
giá họ quá thấp khi tình hình trở nên khó khăn hơn... 
Bỏ qua chu kỳ và các xu hướng là một trong những điều nguy 
hiểm nhất mà một nhà đầu tư có thể làm. Con người thường, 
hành động như thể những công ty đang hoạt động tốt sẽ cứ 
làm tốt mãi mãi, các khoản đầu tư đang hoạt động vượt trội 
cũng sẽ vượt trội mãi thôi, và ngược lại. Thay vì thế, chính điều 
trái ngược mới có khả năng trở thành sự thật. 

Hiểu biết sâu sắc về những cảm xúc cũng như về những việc 
làm quá đà mà chúng dẫn đến là một trong những điểm mấu 
chốt của cuốn sách này. Những điều phát sinh mang tính chu kỳ 
chệch khỏi đường xu thế chủ yếu được tạo ra bởi những hành 
động quá đà và sự điều chỉnh sau cùng của chúng. Điều này rất 
hiển nhiên trong thị trường chứng khoán - một thị trường không 
có gì ngoài một tập hợp những người đưa ra quyết định (thường, 
theo xu hướng đám đông) và hy vọng những quyết định đó sẽ 
tạo ra lợi nhuận. Nền kinh tế và các công ty cũng vậy. Chúng 
dường như là những cỗ máy độc lập, được bôi trơn tốt, nhưng, 


387 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


chúng cũng không là gì ngoài một nhóm người đưa ra quyết 
định, cùng với tất cả các ẩn ý đi kèm. 
Vào lần đầu tiên các nhà đầu tư mới vào nghề nhìn thấy hiện 
tượng này xảy ra, cũng dễ hiểu khi họ nghĩ rằng một điều chưa 
từng xảy ra trước đây - sự chấm đứt của các chu kỳ - lại có thể 
xảy ra. Nhưng vào lần thứ hai hoặc lần thứ ba, những nhà đầu 
tư này, bây giờ đã có kinh nghiệm, hẳn phải nhận ra điều đó sẽ 
không bao giờ xảy ra, và họ cần biến nhận thức này thành thế 
mạnh của họ. 
Trong lần tiếp theo bạn được tiếp cận với một giao dịch dự 
đoán rằng chu kỳ đã không xảy ra, hãy nhớ rằng đặt cược vào 
đó chắc chắn thua. 
(The Most Important Thỉng) 


Vào năm 1968, tôi 22 tuổi và là một người mới trong lĩnh vực 
đầu tư, cũng như mới đầu tiếp xúc với Nifty Fifty. Những người 
có kinh nghiệm hơn tôi nhiều đã hô hào về sự tuyệt vời của các 
công, ty, tiềm năng phát triển vô biên của chúng, thực tế rằng 
không có điều gì xấu có thể xảy ra với chúng, và do đó không có 
bất kỳ giới hạn nào về giá cổ phiếu của chúng. Tôi đã nuốt trọn 
những câu chuyện đó. Tôi nhớ không ai đứng ra phản đối sự phi 
lý của những quan điểm quá đà này. Vì vậy, tôi đã may mắn học 
được những bài học đầu tiên của mình về tính chư kỳ, giá trị và 
rủi ro khi còn rất trẻ, cũng như không đặt cược quá nhiều vào 
những khái niệm sai lầm thời đó. 

Tôi đã bớt ngây thơ hơn khi tổ chức những phản hồi của 
Citibank trước lệnh cấm vận đầu mỏ Ả Rập vào năm 1973, khi 
giá đầu tăng từ 20 đô la lên tới 60 đô la một thùng và các nhà 
phân tích năng lượng đã nhìn thấy nguy cơ tăng giá liên tục. Tôi 
cũng đã có thêm kinh nghiệm khi sự kỳ điệu của máy tính dẫn 


388 


HOWARD MARKS 


đến hình thành quá nhiều công ty phần cứng vào những năm 
1980, đến nỗi vượt quá số lượng cần thiết. 

Nhưng sau đó, khi đã có vài chục năm kinh nghiệm, tôi có 
thể nhận ra sự quá đà của bong bóng công nghệ/Tnternet/thương 
mại điện tử vào cuối những năm 1990, cũng như hành vi không 
bị nghỉ ngại trong thị trường vốn - điều cuối cùng đã dẫn đến 
Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008. Quá trình học 
hỏi về sự quá đà trên thị trường - và vai trò của chúng trong các 
chu kỳ - là một phần không thể thiếu trong hệ thống kiến thức 
của mọi nhà đầu tư. 


h 


Xu hướng rằng con người luôn đi quá xa sẽ không bao giờ 
kết thúc. Và đo đó, vì những sự quá đà này cuối cùng đều sẽ 
phải điều chỉnh lại, sự hình thành các chu kỳ cũng sẽ không 
bao giờ kết thúc. Nền kinh tế và thị trường chưa bao giờ dịch 
chuyển theo một đường thẳng trong quá khứ, chúng cũng sẽ 
không dịch chuyển như vậy trong tương lai. Điều đó có nghĩa là 
các nhà đầu tư thấu hiểu được chu kỳ sẽ tìm thấy những cơ hội 
tạo ra lợi nhuận. 


389 


18 


ĐIỀU CỐT LỐÕI CỦA CHU KỲ 


20003 


" „ D, \ 


s, lb h h 


40000 


xe qumi M lÌ-;lflt5),sauaa,sanillEse 


TC § ïj 
_127BB5ˆ 1271B85_- 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Tôi sẽ đưa ra kết luận bằng việc tập hợp lại một số đoạn văn 
trong cuốn sách, những đoạn mà tôi nghĩ rằng là chìa khóa 
để hiểu về chu kỳ, ngưồn gốc của chúng và cách đối phó với 
chúng. Tôi cũng sẽ thay đổi một vài nội dung nếu cần thiết để 
những đoạn văn đó có thể đứng độc lập ở đây, không có bối 
cảnh đi kèm. Đây không phải bản tóm tắt của cuốn sách, mà là 
một bản tổng hợp về những quan sát quan trọng. 

Howard Marks 


ự thành công trong đầu tư giống như lựa chọn một 

người trúng số độc đắc. Cả hai đều được xác định 

bởi một tấm vé (kết quả) từ việc quay xổ số (phạm 
vi các kết quả có khả năng xảy ra). Trong mỗi trường hợp, một 
kết quả duy nhất được chọn trong số rất nhiều điều có khả năng 
xảy ra. 

Những nhà đầu tư vượt trội là những người có khả năng 
phán đoán tốt hơn về những tấm vé số trong vòng quay và 
do đó, họ quyết định liệu có đáng quay xổ số hay không. Nói 
một cách khác, dù những nhà đầu tư tài ba - cũng giống như 
các nhà đầu tư khác - không biết được chính xác tương lai, họ 
vẫn có hiểu biết ở mức trên trung bình về các xu hướng trong 
tương lai. 

(trang 26-27) 


h 


Ưu thế thay đổi khi vị thế của chúng ta trong chu kỳ thay 
đổi. Nếu không thay đổi quan điểm đầu tư theo những sự thay 
đổi đó thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh bị động trong chu kỳ. Nói 


392 


H0OWARD MARKS 


một cách khác, khi đó chúng ta đã bỏ qua cơ hội giành lấy lợi thế 
về mình. Nếu sử dụng một số hiểu biết về chu kỳ, chúng ta có 
thể tăng tiền cược và rót chúng vào các khoản đầu tư quyết liệt 
hơn - khi tỷ lệ cá cược đang có lợi cho chúng ta, hoặc ta có thể 
rút tiền ra khỏi cuộc chơi và tăng khả năng phòng thủ khi tỷ lệ 
cược đang ở thế bất lợi. 

(trang 34) 


à 


Theo quan điểm của tôi, cách tốt nhất để có thể tối ưu hóa 
việc định vị một danh mục đầu tư ở một thời điểm nhất định là 
thiết lập sự cân bằng giữa đầu tư theo xu hướng tấn công và đầu 
tư theo xu hướng phòng thủ. Và tôi tin rằng sự cân bằng giữa 
tấn công/phòng thủ nên được điều chỉnh theo thời gian để đáp 
ứng với những thay đổi về trạng thái của môi trường đầu tư, nơi 
chứa đựng những yếu tố của chư kỳ. 

Từ khóa cần chú ý tới là “điều chỉnh”. Tổng số tiền mà bạn 
đầu tư, sự phân bổ vốn của bạn giữa các khả năng khác nhau, và 
những rủi ro đối với tài sản bạn nắm giữ - tất cả nên được điều 
chỉnh liên tục, khi bạn chuyển từ đầu tư theo xu hướng tấn công 
sang đầu tư theo xu hướng phòng thủ... Khi chúng ta nhận thấy 
giá trị rẻ thì nên quyết liệt đầu tư, khi chúng ta nhận thấy giá trị 
đắt thì nên rút lại. Điều chỉnh vị thế của một danh mục đầu tư là 
nội dung chủ yếu của cuốn sách này. 


(trang 24) 


\ 


393 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Điểm mấu chốt là trong thế giới của các nhà đầu tư, chu 
kỳ lên và xuống, trong khi quả lắc thì đao động nhịp nhàng 
trước sau. Dao động của chu kỳ và quả lắc có nhiều hình thức 
và liên quan đến rất nhiều các hiện tượng khác nhau, nhưng 
lý do cơ bản của chúng - cũng như những kiểu mẫu mà chúng 
tạo ra - lại có nhiều điểm chung, chúng có xu hướng khá nhất 
quán trong thời gian dài. Hoặc như theo câu nói được cho là 
của Mark Twain (dù không có bằng chứng nào cho thấy ông 
thực sự nói), thì: “Lịch sử không tự lặp lại chính nó, nhưng nó 
đúng là có lặp lại.” 

Cho dù Twain có là người phát biểu hay không thì câu nói 
trên cũng đã tóm tắt phần lớn nội dung mà cuốn sách này đề cập 
tới. Chu kỳ rất đa dạng về mặt nguyên do và chỉ tiết, thời điểm 
và độ dài, nhưng sự lên và xuống (và những lý do tạo ra chúng) 
sẽ xảy ra không bao giờ dứt, tạo ra những thay đổi trong môi 
trường đầu tư - và do vậy cũng kéo theo sự thay đổi trong hành 
vi đầu tư. 

Thực tế là hiệu suất của những vấn đề này bị tác động mạnh 
trong ngắn hạn bởi nhiều yếu tố, trong đó có sự tham gia của 
con người, và hành động của con người thì không hề ổn định. 
Hành động của con người thường xuyên thay đổi theo thời gian, 
bởi vì những thứ mà ta có thể tóm lại trong một từ “tâm lý”. Do 
vậy, hành vi con người chắc chắn thay đổi... khi môi trường thay 
đổi, nhưng đôi khi các hành vi cũng thay đổi vì không có sự thay 
đổi của môi trường. 


(trang 40-41) 


à 


394 


H0WARD MARKS 


Chu kỳ dao động xung quanh một điểm giữa. Điểm giữa 
của một chu kỳ nhìn chung được coi như một xu thế trường, 
kỳ, một tiêu chuẩn, một giá trị cân bằng, một điểm trung bình 
hoặc “điểm cân bằng giữa hai thái cực”, và nói chung là phù 
hợp với tinh thần “đúng đắn và hợp lý”. Mặt khác, các điểm 
cực trong chu kỳ được xem như những điểm khác thường hoặc 
điểm vượt giới hạn để từ đó quay về. Dù những điều mang, 
tính chu kỳ thường ở trên hoặc ở đưới điểm giữa hầu hết thời 
gian, thì nguyên tắc phổ biến vẫn là sự vận động cuối cùng sẽ 
hướng về điểm trung bình. Sự vận động từ điểm cực đại hoặc 
điểm cực tiểu hướng về điểm giữa thường được mô tả như “sự 
hồi quy về điểm trung bình“, một xu hướng mạnh mẽ và hợp 
lý trong hầu hết các hiện tượng của cuộc sống. Nhưng ta có 
thể hiểu rằng các kiểu mẫu có tính chu kỳ nhìn chung sẽ bao 
gồm các vận động đi từ điểm giữa hướng về điểm cực tiềm 
năng, cũng như các vận động đi từ một điểm cực hướng về 
điểm giữa. 

Nhìn chung, một điểm giữa hợp lý sẽ tạo ra một lực hút, kéo 
tất cả mọi thứ trong chu kỳ quay trở lại, đi từ những điểm cực 
trở về hướng “thông thường”. Nhưng sự thông thường ít khi 
đuy trì được trong một thời gian dài, vì những tác động khiến 
sự dao động hướng về điểm giữa tiếp tục điễn ra, và do đó dao 
động sẽ đi từ một điểm cực vượt qua điểm cân bằng và tiếp tục 
hướng về điểm cực đối lập. 

Điều quan trọng là nhận ra và thừa nhận độ tin cậy của kiểu 
mẫu này. Các đặc điểm luôn biến đổi, nhưng các động lực cơ 
bản thường luôn giống nhau. 

(trang 44-45) 


395 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


tò 


Những tín hiệu cảnh báo khi mỗi lần hiện tượng bùng nổ/ 
phá sản xảy ra là những chủ đề chung mang tính tổng quát sau 
đây: sự lạc quan thái quá là một điều rất nguy hiểm; thận trọng 
với rủi ro là một yếu tố cần thiết để thị trường an toàn; và sự 
quá hào phóng của thị trường vốn cuối cùng sẽ dẫn đến hoạt 
động tài chính thiếu khôn ngoan, do vậy khiến những người 
tham gia gặp nguy hiểm. Tóm lại, những chỉ tiết không quan 
trọng và có thể không liên quan. Nhưng chủ đề chung lại rất 
cần thiết và chúng hoàn toàn có xu hướng tái diễn. Hiểu được 
xu hướng đó - và có thể phát hiện thấy sự tái diễn - là một 
trong những yếu tố quan trọng nhất cần có để đối phó với các 
chu kỳ. 


(trang 55-56) 


h 


Càng rời xa điểm giữa, chu kỳ càng có nhiều nguy cơ gây 
hỗn loạn - ví dụ như khi tiến tới điểm khác thường hoặc điểm 
vượt giới hạn. Dao động càng hướng gần tới một điểm cực, thì 
sự dao động ngược trở lại càng trở nên mãnh liệt và có thể gây 
ra nhiều thiệt hại, bởi vì những hành động được thúc đẩy bởi sự 
vận hành của chu kỳ tại điểm cực sẽ không phù hợp khi ta quay 
trở lại những vị trí khác trong chu kỳ. 

Nói cách khác, nguy cơ hỗn loạn sẽ tăng lên khi sự vận 
động tiến xa điểm cân bằng, bởi nền kinh tế và các công ty 
khi đó hoạt động “quá tốt” và giá cổ phiếu tăng “quá cao”. Sự 


396 


HOWARD MARKS 


tăng trưởng chỉ dẫn tới những điều chỉnh đơn thuần, và theo 
sau thị trường giá lên là thị trường giá giảm. Nhưng tình trạng 
bùng nổ và bong bóng lại kéo theo những tàn phá, đổ vỡ và 
hoảng loạn. 


(trang 45-46) 


à 


Hầu hết mọi người nghĩ chu kỳ là một chuỗi các sự kiện 
nối tiếp nhau theo một trình tự thông thường: Sau dao động 
đi lên là đao động đi xuống, và cuối cùng sau đó là một dao 
động đi lên mới. Nhưng để có được một cái nhìn toàn điện về 
chu kỳ, chỉ như vậy là chưa đủ. Các sự kiện trong vòng đời của 
chu kỳ không đơn thưần là sự kiện nối tiếp sự kiện, mà quan 
trọng hơn hẳn thế, sự kiện này là nøgưyên nhân gây ra sự kiện 
tiếp theo. 


(trang 48) 


a 


Những thứ mà tôi gọi là chu kỳ không hoàn toàn xuất phát 
(hoặc thậm chí không hề liên quan) từ hoạt động của những 
quy trình cơ học, khoa học và vật lý. Nếu vậy thì chúng đã 
chắc chắn và đễ dự đoán hơn nhiều - nhưng trong trường 
hợp đó, khả năng sinh lời sẽ ít hơn. (Bởi vì những khoản lợi 
nhuận lớn nhất đến từ việc ta có thể nhìn nhận mọi thứ tốt 
hơn người khác, nếu chu kỳ hoàn toàn chắc chắn và có thể 
dự đoán được thì việc nhìn nhận được chúng chẳng hề khiến 


397 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


ta trở nên vượt trội.) Đôi khi ta có một nguyên tắc cơ bản (và 
đôi khi không), nhưng sự biến đổi chủ yếu là do vai trò của 
con người trong việc hình thành chu kỳ. Sự tham gia của con 
người trong quá trình này khiến những xu hướng bị tác động, 
bởi cảm xúc và tâm lý của họ ảnh hưởng đến các hiện tượng 
mang tính chu kỳ. Những cơ hội hay sự ngẫu nhiên cũng 
đóng vai trò quan trọng trong một vài chu kỳ, và hành vi của 
con người cũng góp phần khiến chu kỳ tồn tại. Con người là 
lý do chính khiến chu kỳ tồn tại, ngoài ra, cùng với tính ngẫu 
nhiên, sự không nhất quán và không chắc chắn của họ cũng 
đã sinh ra chu kỳ. 

Nỗ lực giải thích cuộc sống thông qua việc nhận diện các 
kiểu mẫu và từ đó đưa ra các công thức chiến thắng thường sẽ 
rất phức tạp, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới bị bao 
vây bởi các yếu tố ngẫu nhiên và mọi người không cư xử giống 
nhau trong các tình huống, ngay cả khi họ có dự định trước. Việc 
nhận ra rằng các sự kiện quá khứ bị ảnh hưởng lớn bởi những 
điều trên — và do đó những sự kiện tương lai không thể dự đoán 
đầy đủ được - thật không dễ chịu gì, vì nó khiến cuộc sống khó 
dự kiến hơn, khó đưa ra các nguyên tắc và khó được an toàn. 
Do vậy, con người tìm kiếm những lời giải thích để các sự kiện 
trở nên dễ hiểu... đến nỗi ta đã làm thái quá, không còn hợp lý. 
Điều này đúng trong đầu tư, và cũng đúng trong các khía cạnh 
khác của cuộc sống. 


(trang 62-64) 


ò 


398 


HOWARD MARKS 


Tại sao vấn đề quả lắc lại quan trọng đến vậy? Xét về bản 
chất, việc chu kỳ có xu hướng đi lên hoặc đi xuống quá mạnh 
phần lớn đến từ - và đại điện cho - những hành động chịu tác 
động thái quá của tâm lý. 

Trong kinh doanh, những chu kỳ tài chính và chu kỳ thị 
trường khi thì đi lên quá mức, khi lại đi xuống quá mức. Chúng 
là kết quả của những dao động quả lắc quá đà trong tâm lý. Vì 
vậy, việc hiểu và cảnh giác trước những thay đổi thái quá là một 
trong những yêu cầu đầu tiên để tránh khỏi những tác hại từ các 
cực điểm mang tính chu kỳ, và hy vọng là ta có thể thu lại lợi 
nhuận từ chúng. 

Những tiêu chuẩn về sự tăng trưởng và sự định giá có thể 
hiểu là “đúng đắn” và “lành mạnh”. Và nếu các nhà đầu tư xây 
dựng các hành vi của họ xung quanh các tiêu chuẩn này - thay 
vì nuôi hy vọng đạt được nhiều hơn và cuối cùng lại khiến kết 
quả sụt giảm - thì thế giới sẽ trở nên ổn định hơn, bớt náo động 
và Ít xảy ra sai lầm hơn. Nhưng đó lại không phải bản chất của 
vạn vật trên đời. 


(trang 123-124) 


h 


Tất cả đường như rất rõ ràng: Các nhà đầu tư hiếm khi duy 
trì được vị thế khách quan, lý trí, trung lập và ổn định. Đầu tiên, 
họ thể hiện các mức độ cao của sự lạc quan, tham lam, chấp 
nhận rủi ro và đầy tin tưởng, và hành vi sau đó của họ làm giá 


cổ phiếu tăng, lợi suất tiềm năng giảm và mức rủi ro tăng cao. 


399 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG GHỨNG KHOÁN 


Nhưng sau đó, vì một vài lý do - có lẽ vì sự xuất hiện của một 
đỉnh điểm - họ chuyển sang bi quan, sợ hãi, đề phòng rủi ro và 
hoài nghi. Điều này khiến cho giá cổ phiếu giảm xuống, lợi suất 
trong tương lai tăng và mức rủi ro giảm. Đáng chú ý rằng mỗi 
một nhóm hiện tượng thường xảy ra đồng loạt và sự đao động 
từ vị trí này sang vị trí khác thường biến động lớn hơn bản chất 
của chúng. 

Đây là một điều điên rồ. Trong thế giới thực, mọi thứ nhìn 
chung dao động giữa “khá tốt“ và “không quá tuyệt”. Nhưng 
trong thế giới đầu tư, nhận thức thường xuyên dao động giữa 
“hoàn hảo” và “vô vọng”. Sự chuyển động của quả lắc luôn đi 
từ điểm cực này sang điểm cực khác, hầu như không dừng lại 
ở “điểm cân bằng giữa hai thái cực”, và gần như chỉ duy trì sự 
hợp lý trong một chừng mực rất ít ỏi. Đầu tiên là phủ nhận, và 
sau đó là đầu hàng. 


(trang 137-138) 


h 


Ở những biến động cực hạn nhất trong dao động của quả 
lắc, một quá trình có thể xuất hiện đưới dạng một vòng tròn 
đi lên mãi hoặc một vòng tròn đi xuống mãi. Khi các sự kiện 
trước hết được thống trị bởi tỉnh thần tích cực và tâm lý màu 
hồng, những phát triển tiêu cực có xu hướng bị bỏ qua, mọi 
thứ đều được diễn giải một cách thuận lợi và đường như chẳng 
điều gì có thể trở nên tồi tệ hơn. Nhưng mặt khác, khi mọi thứ 
diễn ra theo chiều hướng xấu trong vài tháng hoặc vài năm thì 


400 


H0WARD MARKS 


tâm lý trỏ nên đặc biệt tiêu cực, và nguy cơ là những sự phát 
triển có thể bị lãng quên. 

Các nhà đầu tư vượt trội - những người chống lại được 
những tác động bên ngoài, có thể duy trì cảm xúc cân bằng và 
hành động lý trí - nhận thấy được cả các sự kiện tích cực lẫn sự 
kiện tiêu cực. Họ đánh giá các sự kiện một cách khách quan và 
phân tích chúng một cách độc lập. Nhưng thực tế là đôi khi sự 
hào hứng và lạc quan là nguyên nhân khiến phần lớn các nhà 
đầu tư nhìn nhận sự việc tích cực hơn so với mức bảo đảm, và 
đôi khi sự trầm lắng và bi quan khiến họ chỉ nhìn thấy những, 
điều xấu và diễn giải các sự kiện một cách tiêu cực. Từ chối 
không hành động như vậy là một trong những bí quyết để thành 
công trong đầu tư. 

Thông thường, khi một trong hai thái cực lên cao, ta rất dễ 
quan sát hiện tượng đó, dẫn tới việc “lời gợi ý“ dành cho các 
nhà đầu tư hẳn cũng rất rõ ràng đối với những con người có 
đôi mắt khách quan. Nhưng tất nhiên, sự đao động của quả lắc 
thị trường tới một trong hai điểm cực xảy ra chỉ vì lý do rất đơn 
giản, đó là tâm lý của hầu hết những người tham gia vào thị 
trường đều di chuyển theo cùng một hướng, đúng chuẩn xu thế 
đám đông. 


(trang 140-142) 


h 


Quan điểm của tôi rằng rủi ro là yếu tố chính trong đầu tư 
khiến tôi đưa ra kết luận là vào bất cứ thời điểm nào, cách các 


401 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


nhà đầu tư cùng nhìn nhận rủi ro và đưa ra những cư xử dựa 
theo nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc hình thành môi 
trường đầu tư - nơi chúng ta hoạt động. Và trạng thái của môi 
trường là chìa khóa xác định chúng ta nên cư xử như thế nào đối 
với rủi ro tại thời điểm đó. Việc xác định vị trí của thái độ đối với 
rủi ro trong chu kỳ thái độ có lẽ là chủ đề quan trọng nhất của 
cuốn sách này. 


(trang 146) 


à 


Những thời điểm tốt đẹp có thể khiến con người hành xử 
lạc quan hon, bót thận trọng và thực hiện các khoản đầu tư mà 
lợi suất không đủ để bù đắp rủi ro. Hơn nữa, bởi vì các nhà 
đầu tư bớt bi quan và bớt cảnh giác, họ thường có xu hướng 
không đoái hoài tới những khoản đầu tư ở múc an toàn trên 
tiến trình liên tiếp của rủi ro/lợi nhuận. Sự kết hợp các yếu tố 
này khiến mức giá của các tài sản rủi ro lớn hơn các tài sản 
an toàn. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi các khoản đầu tư 
thiếu khôn ngoan lại thường được thực hiện tại những thời 
điểm tốt đẹp hơn là những lúc khó khăn. Con người thường 
có xu hướng thực hiện những khoản đầu tư rủi ro vào các thời 
điểm tốt, ngay cả khi mức giá cao hơn cho khoản đầu tư mạo 
hiểm có thể có nghĩa là phần bù đắp cho rủi ro ít ỏi hơn so với 
những thời điểm nhà đầu tư cảnh giác với rủi ro. Khi các sự 
kiện tiêu cực xảy ra, việc không có phần bù rủi ro thỏa đáng 
và biên sai lầm không đủ lớn đã chứng minh các khoản đầu tư 
này là thiếu sáng suốt. 


402 


HOWARD MARKS 


Tiếp sau những điều trên là rủi ro thực chất sẽ ở mức cao 
trong khi các nhà đầu tư cảm thấy rủi ro chỉ ở mức thấp. Và 
phần bù đắp cho rủi ro chỉ ở mức tối thiểu trong khi rủi ro lại 
đang ở mức cao nhất (có nghĩa là khi phần bù rủi ro trở nên cần 
thiết nhất). Đầu tư gì mà lý trí đến vậy cơ chú! 

Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong số tất cả những 
điều trên chính là: Khoản đầu tư rủi ro nhất xuất hiện khi 
người ta tin rằng chẳng hề có rủi ro. Sự chấp nhận rủi ro diễn 
ra trên phạm vi rộng — tức nhà đầu tư dễ dãi với rủi ro ở mức 
cao - là điềm báo lớn nhất cho sự suy giảm của thị trường. 
Nhưng điều này lại hiếm khi được nhận thức tại thời điểm 
mà việc nhận thức nó - và trở nên thận trọng - là điều quan 
trọng nhất. 


(trang 156-158) 


ù 


Cũng như mức độ thận trọng trước rủi ro không đủ lớn sẽ 
khiến các nhà đầu tư đẩy giá lên cao và “đu” đỉnh - điều sinh ra 
bởi quan niệm kiếm tiền quá dễ dàng trong một thế giới mà họ 
không nhận thấy có rủi ro gì xảy ra; thì khi mọi sự không được 
tích cực, họ lại đẩy giá xuống và bán khi giá chạm đáy. Trải 
nghiệm không mấy đễ chịu họ mới phải trải qua đã thuyết phục 
họ - trái ngược với những gì họ từng nghĩ khi mọi thứ diễn ra tốt 
đẹp - rằng đầu tư là một lĩnh vực rủi ro mà họ không nên tham 
gia. Và kết quả là sự thận trọng với rủi ro của họ sẽ đi thẳng từ 
“không đủ lớn” đến “thái quá”. 


403 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Họ trở nên lo lắng. Cũng như việc chấp nhận rủi ro đã biến 
họ thành người mua tài sản bị định giá quá cao, bây giờ sự sợ hãi 
rủi ro khiến họ trở thành những người bán - chắc chắn không 
phải người mua nữa - khi giá tài sản chạm đáy. 


(trang 159-160) 


à 


Trong lúc hoảng loạn, con người dành 100% thời gian để 
chắc chắn rằng sẽ không có tổn thất xảy ra... đúng vào lúc 
họ nên lo lắng về việc có nguy cơ bỏ lỡ những cơ hội đầu tư 
tuyệt vời. 

Trong thời điểm tiêu cực tuyệt đối, sự thận trọng quá mức 
với rủi ro có thể khiến cho giá xuống thấp hết mức, tới mức thua 
lỗ thêm rất khó có thể xảy ra và do vậy, rủi ro thua lỗ trở thành tối 
thiểu. Do vậy, khoảng thời gian an toàn nhất để mua vào thường 
sẽ đến khi mọi người tin rằng chẳng còn hy vọng nào nữa. 

(trang 183) 


ầ 


Bởi vì thái độ đối với rủi ro dao động từ cao xuống thấp, 
cho nên cơ hội tạo ra lợi nhuận hay thua lỗ cũng vậy. Khi mọi 
thứ tốt đẹp và giá tài sản bay cao, các nhà đầu tư thường nhìn 
về tương lai với viễn cảnh màu hồng, rủi ro như một người bạn 
và lợi nhuận có thể dễ dàng kiếm được. Mọi người đều có cùng 
một thái độ như nhau, có nghĩa là mức giá trở nên bất ổn định 


404 


H0OWARD MARKS 


vì người ta ít đề phòng rủi ro. Các nhà đầu tư trở nên dễ dàng 
chấp nhận rủi ro đúng vào lúc đáng ra họ nên thận trọng trước 
TỦI rO. 

Và khi các sự kiện trở nên bi quan, thái độ của các nhà đầu 
tư cũng vậy. Họ cho rằng thị trường là một nơi ném tiền qua cửa 
sổ, rủi ro trở thành thứ phải tránh bằng mọi giá và tiềm năng 
thua lỗ là một nguy cơ rất dễ xảy ra. Sự thận trọng quá mức 
khiến (a) không một ai chấp nhận những khả năng lạc quan và 
(b) họ cũng không thể đồng thuận rằng giả thuyết họ đưa ra là 
“quá fồi tệ để có thể trở thành hiện thực”. 

Giống như mức độ chấp nhận rủi ro không có giới hạn khi 
đang ở trên đỉnh, giới hạn cũng không hề tồn tại khi ỏ mức đáy. 
Những sự kiện tiêu cực có thể khiến giá giảm xuống tới mức sự 
thua lỗ khó có thể xảy ra và lợi nhuận có thể đạt được trở nên 
khổng lồ. Nhưng nỗi đau từ sự suy giảm trước đó có xu hướng 
làm nhà đầu tư thêm thận trọng với rủi ro và khiến họ đứng 
ngoài cuộc chơi đúng vào lúc mức giá (và do đó rủi ro) đang ở 
mức thấp nhất. 

(trang 161-162) 


à 


Hiểu được các nhà đầu tư đang nghĩ gì và giải quyết rủi ro 
như thế nào có lẽ là điều quan trọng nhất cần quan tâm. Nói tóm 
lại, chấp nhận rủi ro một cách thái quá góp phần gây nên nguy 
hiểm, và đao động hướng tới thận trọng quá mức với rủi ro sẽ 
làm thị trường rơi vào cảnh chán nản, làm xuất hiện một vài cơ 
hội đầu tư tuyệt vời. 


405 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Sự biến động, hoặc thay đổi trong thái độ đối với rủi ro là kết 
quả của một vài chu kỳ, và là nguyên nhân gây ra hoặc làm tăng 
thêm mức độ của các chu kỳ khác. Nó sẽ luôn luôn tiếp diễn như 
vậy, bởi dường như tâm lý bản năng của hầu hết mọi người là 
trở nên lạc quan và dễ dàng chấp nhận rủi ro hơn khi mọi thứ 
diễn ra tốt đẹp; và sau đó họ lại lo lắng, thận trọng với rủi ro khi 
tình hình đi xuống. Điều đó có nghĩa là mọi người sẵn sàng mua 
vào nhất khi họ đáng ra nên thận trọng nhất, và họ miễn cưỡng 
mua nhất đúng vào lúc họ nên xông xáo nhất. Những nhà đầu 
tư tài ba đã nhận ra điều này và luôn cố gắng hành động ngược 
chiều xu hướng. 


(trang 186-187) 


à 


Những thay đổi trong nguồn cung ứng vốn hoặc nguồn 
cung tín dụng là một trong những điều gây ảnh hưởng cơ bản 
nhất đến nền kinh tế, các công ty và thị trường. Mặc dù chu kỳ 
tín dụng ít được biết đến so với phần lớn các chu kỳ khác được 
thảo luận trong cuốn sách này, tôi vẫn đánh giá nó có tâm quan 
trọng rất lớn và sức ảnh hưởng sâu sắc. 

Khi của sổ tín dụng mở ra, việc cấp vốn trở nên dễ dàng, 
nguồn cung ứng đồi dào và dễ sở hữu; nhưng khi nó đóng lại, 
hoạt động cấp vốn trở nên khan hiếm và ta rất khó nhận được 
chúng. Cuối cùng, một điều cần thiết luôn phải ghi nhớ là cánh 
cửa có thể chuyển từ trạng thái mở rộng sang trạng thái đóng 
sập ngay lập tức. Có rất nhiều điều cần biết để hiểu đây đủ về 


406 


HOWARD MARKS 


chu kỳ này - bao gồm cả nguyên nhân gây ra những chuyển 
động có tính chu kỳ và tác động của chúng - nhưng điều trên là 
điểm mẫu chốt nhất. 


(trang 192-198) 


à 


Thờì kỳ thịnh vượng mở rộng việc cho vay, dẫn đến các 
khoản cho vay thiếu khôn ngoan, gây ra nhiều tổn thất lớn, điều 
này lại khiến những người cho vay đừng cho vay, dẫn tới kết 
thúc giai đoạn thịnh vượng và cứ tiếp tục như vậy. 


(trang 198) 


à 


Tìm kiếm nguyên nhân của một cực điểm trong thị trường, 
thường đồi hỏi ta phải tua ngược cuốn băng hình của chư kỳ tín 
dụng về một vài tháng hoặc một vài năm trước. Hầu hết các thị 
trường tăng giá một cách mạnh mẽ là do sự tăng lên đột ngột 
của việc sẵn lòng cấp vốn - thứ thường xảy ra một cách thiếu 
thận trọng. Tương tự như vậy, hầu hết sự sụp đổ là hệ quả khi 
các nhà cung cấp vốn từ chối rót tiền cho các công ty, ngành 
công nghiệp hoặc toàn bộ những người đi vay. 

(trang 203) 


% 


Chìa khóa để giải quyết chu kỳ tín dụng nằm ở việc biết rằng, 
nó đạt đến đỉnh điểm khi mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp trong một 


407 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


khoảng thời gian, tin tức khả quan, mức thận trọng với rủi ro 
thấp và các nhà đầu tư thì háo hức hành động. Điều này khiến 
những người đi vay dễ dàng gọi vốn và khiến người mua cùng 
nhà đầu tư phải cạnh tranh để có cơ hội cung cấp khoản vay. 
Kết quả là xuất hiện những khoản tài trợ vốn giá rẻ, tiêu chuẩn 
tín dụng thấp, các giao dịch lỏng lẻo và mở rộng tín đụng thiếu 
khôn ngoan. Những người đi vay nắm ưu thế khi cửa sổ tín 
dụng mở rộng - chứ không phải người cho vay hay nhà đầu tư. 
Hàm ý của tất cả những điều này rất rõ ràng: Hãy hành động 
cẩn trọng. 

Điều hoàn toàn ngược lại có thể trở thành hiện thực ở một 
điểm cực khác của chu kỳ tín dụng. Ta đạt tới cực tiểu khi xuất 
hiện những tình tiết không mấy dễ chịu, sự thận trọng với rủi ro 
tăng cao và các nhà đầu tư trở nên chán nản. Trong hoàn cảnh 
như vậy, không ai muốn cung cấp vốn, thị trường tín dụng đóng 
băng và những lời đề xuất vay vốn khó lòng được đáp ứng. Tình 
cảnh này lại đặt chìa khóa vào tay những nhà cung cấp vốn hơn 
là những người đi vay. 

Bởi vì việc đi vay rất khó khăn và ngưồn vốn nhìn chung 
không sẵn có, những người sở hữu vốn sẵn sàng cung ứng nó 
có thể áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, xây dựng cấu 
trúc khoản vay vững vàng, đề ra các điều khoản bảo vệ và yêu 
cầu lợi nhuận cao. Những điều như vậy sẽ cung cấp một biên 
an toàn cần thiết để đầu tư vượt trội. Khi các điều kiện này 
được đảm bảo, các nhà đầu tư nên chuyển sang một thái độ 
quyết liệt hơn. 

Các khoản đầu tư vượt trội không đến từ việc mua những 
tài sản chất lượng cao, mà đến từ việc mua vào khi thương vụ 


408 


H0WARD MARKS 


ngon ăn, giá thấp, lợi nhuận tiềm năng cao và rủi ro được giới 
hạn. Những điều kiện này thường xuất hiện khi thị trường tín 
dụng đang ở trạng thái ít hưng phấn và nghiêm ngặt hơn của 
chu kỳ. Dường như giai đoạn “đóng sầm cửa” của chu kỳ tín 
dụng sẽ góp phần tạo ra nhiều “món hời” hơn bất cứ nhân tố 
nào khác. 


(trang 218-219) 


à 


Giá trị của tài sản không quá ổn định và chắc chắn chúng 
không thể đủ mạnh để duy trì suốt thời gian dài. Không thể tránh 
được, cảm xúc của con người sẽ khiến giá tài sản - kể cả những tài 
sản có giá trị - thay đổi tới mức cực điểm và không hề bền vững: 
hoặc là cao một cách chóng mặt, hoặc là bi quan quá mức. 

Nói tóm lại, đặt trọn niềm tin vào việc chu kỳ chắc chắn sẽ 
xảy ra như tôi đã thôi thúc có nghĩa là một số từ và cụm từ sẽ 
phải được loại bỏ khỏi kho từ vựng của các nhà đầu tư thông 
minh. Chúng bao gồm “không bao giờ”, “luôn luôn”, “mãi mãi”, 
“không thể”, “sẽ không”, “sẽ” và “phải”. 


(trang 245) 


ầ 


Khoảng 45 năm trước - vào thời kỳ đầu những năm 1970 
~ tôi đã nhận được một trong những món quà tuyệt vời nhất 
mà tôi từng được tặng, đó là khi một nhà đầu tư lớn tuổi và có 
kinh nghiệm cho tôi biết về “Ba giai đoạn của một thị trường 
tăng giá”: 


409 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


« Giai đoạn đầu tiên: Khi chỉ một thiểu số người am hiểu 

khác thường tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 

ø Giai đoạn thứ hai: Khi hầu hết các nhà đầu tư đều nhận ra 

rằng những cải thiện đang thực sự diễn ra. 

ø Giai đoạn thứ ba: Khi tất cả mọi người cùng khẳng định 

rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên mãi mãi. 

Sự xuất hiện của chân lý đơn giản này đã mở ra cho tôi khái 
niệm về các thái cực trong tâm lý của các nhà đầu tư và tác động 
của các thái cực đó đến chu kỳ của thị trường. Cũng giống như 
nhiều trích dẫn và các câu ngạn ngữ hay, chân lý trên cung cấp 
rất nhiều điều thông thái chỉ trong một vài từ đơn giản. Tất cả 
đều xoay quanh khả năng có thể thay đổi của thái độ, kiểu mẫu 
mà chúng diễn ra và cách mà chúng góp phần gây nên những 
sai lầm. 

Trong giai đoạn đầu tiên, bởi vì hầu hết các nhà đầu tư 
đều không nhìn thấy khả năng cải thiện, nên tài sản không 
được định giá cao, giá chứng khoán chỉ thể hiện một ít hoặc 
không hề có chút tỉnh thần lạc quan nào hết. Thông thường, 
giai đoạn đầu tiên xảy ra sau khi giá tài sản bị “nghiền nát”, 
và chính xu hướng đi xuống làm giá giảm cũng đã hủy hoại 
tâm lý, làm những thành viên trong đám đông quay lưng lại 
với thị trường và khiến họ thề sẽ không bao giờ tham gia đầu 
tư nữa. 

Mặt khác, vào giai đoạn cuối cùng, các sự kiện đã diễn ra tốt 
đẹp trong một khoảng thời gian rất dài - và điều đó được phản 
ánh đầy rõ nét trong mức giá của tài sản và tiếp tục nâng cao 


410 


HOWARD MARKS 


tỉnh thần của thị trường hơn nữa - đến mức các nhà đầu tư suy 
ra rằng sự cải thiện này sẽ không có hồi kết và họ đấu giá tăng 
lên để thể hiện sự lạc quan của mình. Cây thường không vươn 
cao được lên tới bầu trời, nhưng trong giai đoạn này các nhà đầu 
tư hành động như thể chúng có thể phát triển được như vậy... 
và họ đưa ra mức giá để nhận về những tiềm năng không giới 
hạn mà họ nhận thấy. Không mấy điều lại phải trả giá đắt như 
việc trút tiền cho một cơ hội, nhưng hóa ra cơ hội đó đã bị đánh 
giá quá cao. 

Từ điều trên, những người đầu tư ở giai đoạn đầu tiên - khi 
gần như không ai có thể nhìn thấy lý do để lạc quan - đã mua 
được tài sản ở mức giá hời, những tài sản mà sau đó có thể định 
giá lên cao. Nhưng những người mua ở giai đoạn thứ ba lúc nào 
cũng phải trả giá cao vì thị trường nhiệt huyết quá mức và kết 
quả là họ sẽ mất tiền. 


(trang 260-261) 


à 


Điều quan trọng nhất phải được chú ý là tâm lý lên tới cực 
điểm, sự sẵn có của tín dụng đạt mức tối đa, giá tối đa, lợi nhuận 
tiềm năng tối thiểu và rủi ro tối đa - tất cả chúng sẽ đạt cực điểm 
cùng một lúc, và thường những cực điểm này thường xuyên xảy 
ra đồng thời với cơn bộc phát mua vào cuối cùng. 


(trang 272) 


à 


411 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Khi “đỉnh” của chu kỳ thị trường quay ngược lại, bây giờ 
chúng ta lại nhìn thấy tâm lý xuống mức thấp nhất, khả năng 
tiếp cận với tín dụng là con số 0, mức giá rơi xuống thấp nhất, 
lợi suất tiềm năng lên tối đa và rủi ro tối thiểu, tất cả cùng xảy 
ra ở đưới đáy - khi người người lạc quan cuối cùng cũng phải 
đầu hàng. 

(trang 274) 

Bởi vì sự khái quát hóa vào thời kỳ khủng hoảng tài chính 
2007-2008 trở nên tiêu cực, cỗ máy tạo-sai-lầm vận hành theo cách 
ngược lại. Không có lòng tham, chỉ có sự sợ hãi. Không có sự lạc 
quan, chỉ có sự bi quan. Không dễ dàng chấp nhận rủi ro, chỉ 
có thận trọng với rủi ro. Không sẵn lòng diễn giải một cách tích 
cực, chỉ có thể đi theo hướng tiêu cực. Không có khả năng tưởng 
tượng ra những kết quả tốt, chỉ có thể là những kết quả xấu. 

(trang 311-312) 


à 


Đáy của thị trường là gì? Đó là điểm mà chu kỳ đạt tới mức 
giá thấp nhất. Do vậy, đáy có thể được xem như ngày mà những 
người hoảng loạn cuối cùng cũng phải bán ra, hoặc ngày cuối 
cùng mà số người bán vượt trội số người mua. Từ dưới đáy, giá 
tăng lên, bởi vì không còn người nào cầm cổ phiếu để đầu hàng 
và bán ra nữa, hoặc bởi vì bây giờ người ta lại muốn mua nhiều 
hơn bán. 

Khi một thị trường đi xuống như thác đổ, các nhà đầu tư có 
thể thường nghe thấy câu: “Chúng ta sẽ không cố gắng bắt dao 
rơi.” Nói cách khác: “Xu hướng đang đi xuống và ta không thể 


412 


HOWARD MARKS 


biết được khi nào nó sẽ dừng lại, vì vậy tại sao chúng tôi lại nên 
mua vào, trước khi có thể chắc chắn mình đã chạm tới đáy thị 
trường?” Tôi nghĩ điều mọi người đang thực sự nói là: “Chúng 
tôi sợ - cụ thể là sợ phải mua trước khi sự suy giảm dừng lại, 
và khiến tình hình xấu đi - vì vậy chúng tôi sẽ đợi cho tới khi 
ta chạm đáy thị trường, sự hỗn loạn lắng xuống và những điều 
không chắc chắn được giải quyết.” Nhưng hy vọng rằng tới lúc 
này, tôi đã làm mọi thứ trở nên rất rõ ràng, đó là khi hỗn loạn 
lắng xuống và tâm trí của các nhà đầu tư trở nên ổn định, các 
món hời sẽ biến mất. 

Thường là khi thị trường trượt xuống, bạn có thể mua nhiều 
nhất những gì bạn muốn, mua từ những người bán đã đầu 
hàng và khi những người không-bắt-dao-rơi chỉ đứng ngoài lề. 
Nhưng một khi đường trượt chạm đáy, thì theo lý thuyết, chỉ 
còn rất ít người muốn bán và ở những phiên giao dịch tiếp theo, 
người mua lại chiếm ưu thế. Do vậy, việc bán ra trở nên hiếm 
hoi và những người mua sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày 
càng tăng. 


(trang 314-316) 


ầ 


Việc tháo chạy khỏi thị trường sau một đợt giảm sút - và do 
đó, không được tham gia vào sự phục hồi mang tính chu kỳ — 
thật sự là một sai lầm chí mạng trong đầu tư. Trải qua sự thua lỗ 
điều chỉnh theo giá thị trường (mark-to-market) trong giai đoạn 
chu kỳ đi xuống không gây chết người, miễn là bạn vẫn kiên 
trì nắm giữ để thu lợi khi xu hướng đi lên. Khi sự dao động đi 


413 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


xuống bị chuyển hóa thành một khoản lỗ vĩnh viễn thông qua 
bán ra ở dưới đáy, đó mới thực sự là điều khủng khiếp. 

Do vậy, hiểu được chu kỳ và có được những kỹ năng cảm 
xúc và tài chính cần thiết để vượt qua chúng là yếu tố thiết yếu 
của một phi vụ đầu tư thành công. 

(trang 318) 


h 


Nếu thị trường đươc tính toán một cách nghiêm ngặt, chỉ dựa 
trên các yếu tố cơ bản của công ty, thì giá của một chứng khoán 
sẽ không dao động nhiều hơn quá mức so với thu nhập hiện tại 
của nhà phát hành và triển vọng thu nhập trong tương lai. Thực 
tế, mức giá nhìn chung sẽ biến động ít hơn so với thu nhập, bởi 
sự thay đổi thu nhập hằng quý thường không mấy biến chuyển 
trong dài hạn và bên cạnh đó, nó không nhất thiết phản ánh các 
thay đổi thực tế trong tiềm năng dài hạn của công ty. 

Dù thế, giá chứng khoán nhìn chung vẫn thay đổi nhiều hơn 
so với thu nhập. Tất nhiên, lý do phần lớn thuộc về các yếu tố 
tâm lý, cảm xúc và những yếu tố phi cơ bản. Do vậy mức giá 
thay đổi quá đà và phóng đại những thay đổi cơ bản. 

(trang 253) 

Sự thật là các vấn đề thực tế liên quan đến tài chính và các số 
liệu mới chỉ là điểm khởi đầu của hành vi trên thị trường; tính lý trí 
của nhà đầu tư chỉ mang tính ngoại lệ chứ không phải là một quy 
tắc; và thị trường chỉ dành rất ít thời gian để bình tĩnh đo đếm các 
đữ liệu tài chính và thiết lập mức giá mà không bị cảm xúc chỉ phối. 

(trang 256-257) 


414 


H0WARD MARKS 


hà 


Mục tiêu của nhà đầu tư là định vị vốn của mình để hưởng 
những lợi ích từ sự phát triển trong tương lai. Anh ta muốn đầu 
tư nhiều hơn khi thị trường tăng, hơn là khi thị trường giảm, 
và muốn sở hữu nhiều thêm những tài sản đang tăng giá nhiều 
hơn hoặc đang giảm giá ít hơn, cũng như muốn bớt sở hữu các 
loại tài sản khác. Mục tiêu rất rõ ràng. Câu hỏi là làm sao để 
thực hiện được. 

Trong trường hợp không có khả năng thấy trước tương lai, 
làm thế nào để chúng ta có thể định vị danh mục đầu tư của 
mình cho những gì đang chờ đợi? Tôi nghĩ câu trả lời chủ yếu 
nằm ở việc ta hiểu được thị trường đang đứng ở đầu trong chu 
kỳ của nó và điều đó ngụ ý gì cho sự chuyển dịch của chu kỳ 
trong tương lai. Như tôi đã viết trong The Most Important Thíng: 
“Chúng ta có thể không bao giờ biết chúng ta sẽ đi về đâu, nhưng, 
chúng ta nên nắm được mình đang đứng ở đâu.” 

(trang 280-281) 


à 


Điểm mấu chốt của tất cả những điều này là gì? Để biết được 
những biến động của tâm lý và chu kỳ ta xét tới đang đứng ở 
đâu trong quá trình dao động. Để từ chối mua - và có lẽ để 
quyết định bán — khi tâm lý quá tích cực và sẵn sàng định giá 
quá cao khiến giá tăng vọt lên tới đỉnh. Và để mua khi tâm lý 
chán nản, khi việc không có những tiêu chuẩn định giá lúc dao 


415 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


động đi xuống khiến các nhà đầu tư hoảng loạn bán ra những, 
món hời và làm giá xuống thấp. Như ngài John Templeton đã 
nói: “Để mưa khi những người khác đang bán một cách tuyệt 
vọng và bán khi những người khác đang tham lam mua vào yêu 
cầu con người phải sở hữu lòng kiên cường lớn nhất và người 
đó sẽ có được phần thưởng lớn nhất.” 

(trang 282-263) 


t 


Thành phần chủ chốt ở đây là sự sư luận, một trong những 
từ yêu thích nhất của tôi. Mọi người đều nhìn thấy những 
điều xảy ra mỗi ngày, thông qua những bản tin truyền thông. 
Nhưng liệu có bao nhiêu người cố gắng hiểu các sự kiện hằng 
ngày đó nói gì về tâm lý của những người tham gia thị trường, 
về tình hình đầu tư và từ đó biết phải hành động phản hồi lại 
như thế nào? 

Nói một cách đơn giản, chúng ta phải quyết tâm hiểu được 
ý nghĩa của những điều đang diễn ra xung quanh chúng ta. Khi 
những người khác tự tin hết mức và mua vào mạnh mẽ, chúng 
ta nên nâng cao cảnh giác; khi những người khác sợ hãi không, 
đám hành động hoặc hoảng hốt bán ra, chúng ta lại cần trở nên 
quyết liệt. 

Các yếu tố tâm lý và cảm xúc tạo ra tác động ban đầu của 
chúng thông qua thuyết phục các nhà đầu tư rằng các tiêu chuẩn 
định giá trong quá khứ đã không còn phù hợp và giờ ta có thể đi 
lệch hướng. Khi các nhà đầu tư đang bay cao và thu được tiền, 


416 


H0WARD MARKS 


họ dễ dàng tìm thấy các lý do thuận lợi để giải thích tại sao nên 
“giải phóng” tài sản khỏi những ràng buộc của tiêu chuẩn định 
giá. Sự lý giải thường bắt đầu với câu “lần này mọi thứ sẽ khác”. 
Hãy coi chừng dấu hiệu đáng lo ngại này, khi người ta sẵn lòng 
không hoài nghỉ nữa. Tương tự như vậy, khi giá tài sản suy sụp 
trong một cuộc đổ vỡ, lý đo luôn vì người ta nhận định rằng mọi 
thứ từng nâng giá trị lên trong quá khứ sẽ không thể tạo ra hiệu 
quả trong tương lai. 
(trang 287-289) 


à 


“Lần này sẽ khác” là một trong số những câu nói nguy hiểm 
nhất của thế giới kinh doanh - đặc biệt khi nó được áp dụng cho 
một thứ đã đạt tới cực điểm - điều vẫn thường xảy ra. 

Khi mọi người nói “sẽ khác”, thì họ có ý nói những quy tắc 
và quá trình tạo ra chu kỳ trong quá khứ đã bị tạm dừng. Nhưng 
hành vi theo chu kỳ của các hoạt động tài chính trong quá khứ 
không phải là kết quả của những quy tắc khoa học và hữu hình. 
Trong khoa học, nguyên nhân và kết quả có một mối quan hệ 
phụ thuộc và có thể lặp lại, vì vậy ta có thể nói một cách tự tin 
rằng “nếu a thì b”. Nhưng dù đúng là có một vài nguyên tắc vận 
hành trong thế giới tài chính và kinh doanh, thì kết quả thực sự 
lại rất khác biệt so với khoa học. 

Lý do của vấn đề này - như tôi đã nhắc lại nhiều lần - là 
sự tham gia của con người. Quyết định của con người có ảnh 
hưởng lớn đến chu kỳ kinh tế, kinh doanh và thị trường. Thực 


417 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


tế, nền kinh tế, công việc kinh đoanh và thị trường chỉ là các giao 
địch giữa con người. Và con người không đưa ra quyết định một 
cách khoa học. 

Con người có cảm xúc và vì thế, họ không bị ràng buộc bởi 
các quy tắc bất khả xâm phạm. Họ sẽ luôn đưa cảm xúc và các 
yếu tố tạo nên nhược điểm vào các quyết định kinh tế và đầu 
tư. Kết quả là họ sẽ trở nên hưng phấn vào sai thời điểm, tuyệt 
vọng không đúng lúc - thổi phồng tiềm năng tăng giá khi mọi 
thứ đang diễn ra tốt đẹp và làm quá rủi ro giảm giá khi mọi thứ 
trở nên xấu đi - do vậy, họ sẽ đẩy các xu hướng lên tới các cực 
điểm của chu kỳ. 


(trang 384-385) 


à 


Định vị chu kỳ là quá trình quyết định mức rủi ro có 
trong danh mục đầu tư của bạn trước những phán đoán (của 
bạn) về các chu kỳ chính. Lựa chọn tài sản - quá trình quyết 
định thị trường, thị trường ngách, loại chứng khoán hoặc tài 
sản đặc biệt nào cần đánh giá cao và cần đánh giá thấp. Đây 
là hai công cụ chính trong việc quản lý danh mục đầu tư. Nó 
có thể đã được đơn giản hóa quá mức, nhưng tôi nghĩ mọi 
điều nhà đầu tư thực hiện đều sẽ thuộc một trong hai vấn 
đề này. 


(trang 332) 


ù 


418 


HOWARD MARKS 


Định vị chu kỳ chủ yếu là việc chọn lựa giữa quyết liệt hay 
thận trọng: Tăng và giảm mức độ tiếp xúc trước các chuyển 
động của thị trường. 

Công thức để thành công ở đây bao gồm (a) những phân 
tích thận trọng về vị trí của thị trường trong chu kỳ của nó, 
(b) sự quyết liệt hoặc tính thận trọng được nâng cao, và (c) các 
đánh giá được chứng minh là chính xác. Những điều này có 
thể được tóm tắt thành “kỹ năng” hoặc hệ số “alpha“ khi định 
vị chu kỳ. Tất nhiên, mục (c) - được chứng minh là chính xác 
- không phải là một vấn đề nằm trong tầm kiểm soát của bất 
kỳ ai, đặc biệt là khi thị trường phải chịu tác động của sự ngẫu 
nhiên ở một mức độ nào đó. Vì vậy, việc được chứng minh là 
chính xác sẽ không xảy ra mọi lúc, ngay cả khi các đánh giá 
được đưa ra bởi những nhà đầu tư giàu kỹ năng biết lý giải tốt 
các hiện tượng. 

(trang 337) 


à 


Khi thị trường đang ở mức thấp trong chu kỳ, lợi nhuận có 
khả năng cao hơn thông thường và việc thua lỗ ít có khả năng 
xảy ra hơn. Điều trái ngược lại sẽ đúng khi thị trường đang ở 
mức cao trong chu kỳ. Định vị các chuyển động - dựa trên nơi 
mà bạn tin rằng thị trường đang đứng trong chu kỳ của nó - sẽ 
giúp bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho đanh mục đầu tư trước các 
sự kiện đang chờ phía trước. Dù bạn luôn luôn có thể kém may 
mắn khi đứng trước mối quan hệ giữa những điều hợp lý nên 
xảy ra và những điều xảy ra trong thực tế, thì việc có các quyết 


419 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


định định vị tốt vẫn có thể làm tăng cơ hội để xu hướng của thị 
trường - cũng như cơ hội để đạt được hiệu suất vượt trội - đứng, 
về phía bạn. 


(trang 340-341) 


kệ 


Theo quan điểm của tôi, hoàn toàn hợp lý khi cố gắng cải 
thiện kết quả đầu tư đài hạn bằng cách thay đổi định vị trên 
cơ sở thấu hiểu chu kỳ thị trường. Nhưng một điều thiết yếu 
khác phải nắm được là những giới hạn, cũng như những kỹ 
năng cần thiết và những khó khăn của việc thấu hiểu chu kỳ 
thị trường. 

Một điều quan trọng nữa, tôi muốn ta chú ý đến một sự 
thật hiển nhiên, rằng thay vì những dao động hằng ngày của 
thị trường, thì những ví dụ cụ thể mà tôi đã đưa ra trong cuốn 
sách đều liên quan đến các cực điểm mang tính chu kỳ xảy ra 
“một lần trong đời” (hiện nay, những điều mà đường như xảy 
ra một lần trong một thập kỷ). Đầu tiên, những cực điểm của 
bong bóng và đổ vỡ - và cụ thể là quá trình dẫn tới các cực điểm 
đó - chủ yếu đã minh họa rõ ràng hoạt động thực tế của chu kỳ 
và cách phản ứng với nó. Thứ hai, chính vào lúc đối phó với 
những cực điểm dễ nhận thấy, chúng ta nên kỳ vọng thành công 
sẽ có khả năng xảy ra cao nhất. 

Giữa hai thái cực “giá cao” và “giá thấp” - tức khi chu kỳ ở 
khu vực giữa mang tên “giá hợp lý” - thì mối quan hệ giữa giá 
và giá trị không thể thấy rõ như khi chu kỳ đạt cực điểm. Kết 
quả là: 


420 


HOWARD MARKS 


s Rất khó để phân biệt được chúng một cách thường xuyên 
và chính xác. 

s Do vậy, sự khác biệt ở khu vực giữa không có khả năng 
sinh lời cao như khi ở các cực điểm, và không thể kỳ 
vọng những khác biệt này có thể tạo ra kết quả đáng 
tin cậy. 

Việc phát hiện và khai thác các cực điểm thực sự là điều 
tốt nhất mà ta hy vọng có thể làm được. Và tôi tin chắc chúng 
ta có thể làm được việc đó - nếu bạn có khả năng phân tích, có 
những cái nhìn chuyên sâu, có kinh nghiệm (hoặc hiểu biết về 
lịch sử) và không bị cảm xúc chỉ phối. Tuy nhiên, điều đó có 
nghĩa là bạn không nên mong đợi mình sẽ đạt được những kết 
quả thu về lợi nhuận hằng ngày, hằng tháng, hoặc thậm chí 
hằng năm. 

Sự hợp lý của những nỗ lực định thời điểm chu kỳ đơn 
thuần phụ thuộc vào những gì bạn kỳ vọng. Nếu bạn thường 
xuyên cố gắng xác định chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ 
theo kiểu “chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai?” hoặc “điều gì sẽ 
xảy ra với chúng ta vào tháng tới?” thì bạn sẽ khó lòng thành 
công. Tôi mô tả nỗ lực kiểu đó là “cố tỏ ra sắc sảo”. Không ai 
có thể phân biệt tinh tế như vậy đủ thường xuyên hoặc liên 
tục chính xác để tạo thêm những kết quả đầu tư thiết yếu. Và 
không ai biết khi nào thì những điều được cho là “có thể xảy ra” 
sẽ trở thành hiện thực. 

Như Peter Bernstein đã nói: “Chúng ta không thể biết được 
tương lai. Nhưng cũng hữu ích khi biết rằng mắc sai lầm là một 
điều bình thường và không thể tránh khỏi. Nó không phải một 


421 


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


thảm họa khủng khiếp, không phải là những thất bại ghê gớm 
về lập luận, thậm chí cũng không phải là xui xẻo trong hầu hết 
các trường hợp. Sai lầm xuất phát từ việc hành động những, 
điều mà kết quả của chúng lại phụ thuộc vào một tương lai 
không ai biết...” 

(trang 353-358) 


a 


Xu hướng rằng con người luôn đi quá xa sẽ không bao giờ 
kết thúc. Và đo đó, vì những sự quá đà này cuối cùng đều sẽ 
phải điều chỉnh lại, sự hình thành các chu kỳ cũng sẽ không bao 
giờ kết thúc. Nền kinh tế và thị trường chưa bao giờ dịch chuyển 
theo một đường thẳng trong quá khứ, và chúng cũng sẽ không 
địch chuyển như vậy trong tương lai. Điều đó có nghĩa là các 
nhà đầu tư thấu hiểu được chu kỳ sẽ tìm thấy những cơ hội tạo 
ra lợi nhuận. 


(trang 389) 


422 


